Rana PB.Singh 


Fhích Minh Tâm dụ 


I9) 
CHÁNPHẬT 





THEO DẤU CHÂN PHẬT 


“Này Ananda! Có bốn nơi làm phút bhởi tín tâm. Đó là những nơi nào? 
Thú nhất là nơi Đúc Phật đản sanh; thứ hai là nơi Đúc Phật thành đạo; thứ 
ba là nơi Đúc Phật Chuyển Pháp Luân; uàò thứ tư là nơi Đúc Phật nhập Niết 
bàn. Vœ, này Anandua, nếu các uị tỳ bheo hay tỳ bheo ni đi đến chiêm bái đãnh 
lễ các Thúnh tích này uới lòng thành bính sau bhi thân hoại mạng chung sẽ 
được sanh thiên...” (Mahaparinibbanga Sutta, ð.6.) 

Theo truyền thống Phật Giáo, Đức Phật đã dạy ngài A Nan trong bài 
pháp cuối cùng trước khi Phật nhập diệt (khoảng năm 483 trước TL) những 
Thánh tích liên hệ đến Ngài: Thế Tôn, Bậc Toàn Giác, Phật phải được chiêm 


2 


bái đãnh lễ. Ngài cũng đã khuyên tổ chức lễ trà tỳ sau khi Ngài nhập diệt. 
Hành hương chiêm bái các Thánh tích liên quan đến cuộc đời đức Phật như là 
một việc làm quan trọng trong đời sống của một người phật tử- một việc làm 
được kinh điển nhắc nhở. Ngay từ đầu Đức Phật đã cho thấy rõ ý nghĩa của 
việc chiêm bái các Thánh tích, những nơi liên hệ đến cuộc đời cùa Ngài như 
Lâm Tỳ Ni, Bồ Đề Đạo Tràng, Vườn Lộc Uyển, và Kushinagar (Câu-thi-na, nơi 
Phật niết bàn). Bốn nơi khác được Đức Phật tuyên bố và được công nhận là các 
Thánh tích nên đến hành hương chiêm bái đó là Linh Thứu, nơi đức Phật 
thuần hoá con voi điên; Tỳ Xá Ly (Vaishali), nơi Ngài tọa trên toà sen để 
thuyết rất nhiều bài pháp; Sankisa, nơi Ngài lên Cung trời Đao lợi. Tất cả 8 
thánh tích này được gọi là AtthamahathananI. Trong những địa danh thêm sau 
này thì Ca-tỳ-la-vệ nơi Đức Phật trãi qua thời thơ ấu; Kaushambi nơi Đức Phật 
thuyết rất nhiều bài pháp vào năm thứ 6 và năm thứ 9 sau khi Ngài thành 
đạo; Kesariya, nơi Đức Phật trao bình bát của Ngài cho dân chúng ở đây. Như 
trong kinh Bổn Sanh, Đức Phật cũng đã nhiều lần đến Nalanda; đây cũng là 
nơi mà lịch sử thành lập tu viện vào thời kỳ của vua A Dục được tìm thấy. Tất 
cả 12 nơi này trở thành những điểm hành hương quan trọng của Phật giáo. 
Trong 12 thánh tích này, Sarnath (Lộc Uyển), Kusinagara (Câu-thi-na), 
Sharvasti (Xá-vệ quốc), Sankasya, Kapilavastu (Ca-tỳ-la-vệ), và Kaushambi 
thuộc bang Uttar Pradesh gần trung tâm Varanasi, Lucknow. Lâm Tỳ Ni, nơi 
Phật đản sanh nay thuộc Nepal gần biên giới của quận Siddharthnagar. Còn 
Kesariya và Vaisali nối liền Varanasi rất thuận tiện cho tuyến hành hương 
chiêm bái. Ngoài những nơi Đức Phật đi qua, thì Patna và Mathura cũng 
không kém quan trọng, vì Đức Phật cũng từng ở tại đây. Như vậy tổng cọng là 
15 điểm được chấp nhận là thánh tích liên hệ đến cuộc đời đức Phật. 

Trong suốt thời gian giáo hoá và trong những mùa an cư Đức Phật 
thường khuyến khích xây dựng tinh xá. Tỉnh xá Trúc Lâm ở Rajgir (Vương Xá 
thành), tỉnh xá Kutagarasala ở Tỳ-xá-ly, tỉnh xá Kỳ Hoàn ở Xá-vệ quốc đã trở 
thành những trung tâm tu tập giáo lý giải thoát. Ngoài ra còn nhiều tỉnh xá 
được xây dựng ở những vùng như Magadha (Ma-kiệt-đà), Koshala (Kiều-tát-la), 
và những vùng lân cận kinh thành. Hình ảnh y vàng của các vị tỳ kheo đã trở 
nên quen thuộc ở khắp mọi nơi. Giáo lý được truyền bá rộng rãi trong vòng sáu 
năm đầu sau khi Phật thành đạo. 

Đức Phật đã trãi qua mùa an cư thứ 6 tại núi Makula, năm thứ 7 tại núi 
Sankisa, thượng nguồn của sông Hằng. Mùa an cư thứ 8 tại Sumsumaragira ở 
Bhagga, mùa an cư thứ 9 tại Kaushambi. Kaushambi là một thành phố lớn của 
vương quốc Vamsa nằm dọc theo dòng sông Yamuna. Một tỉnh xá được xây 
dựng ở đây trong một khu rừng rộng lớn, tên là Ghosira, tên của một vị thí 
chủ cúng dường khu rừng này. Những vị đại đệ tử của đức Phật như ngài Đại 
Ca Diếp, Mục Kiền Liên, Xá Lợi Phất không có an cư cùng với đức Phật tại 


đây. Chỉ có ngài A Nan, La Hầu La thì theo ngài Xá Lợi Phất. Khu rừng 
Ghorisa có nhiều cây Simsapa. Đức Phật rất thích ngồi thiền dưới gốc cây này 
vào những buổi trưa oi bức. Một hôm sau khi xả thiền, Ngài trở về tỉnh xá với 
một nắm lá Simsapa. (Vinaya Mahavagga 10). 


Một hôm trong khi đang ngồi trong vườn Bhesakala ở Sumsumaragiri, 


đức Phật nói với các vị tỳ kheo: “Này các tỳ kheo, Ta sẽ nói cho các ông nghe 
về 8 điều giác ngộ của một bậc Đại nhân. Tôn giả Anurudha cũng đã nói về 8 
điều giác ngộ trước đây. Những điều giác ngộ được tuyên thuyết bởi một bậc 
đại nhân giúp cho người khác diệt trừ vô minh, chứng ngộ giải thoát. Tám điều 


đó là: 


Điều giác ngộ thứ nhất là hiểu được các pháp là vô thường, vô 
ngã. Thấy được sự vô thường, vô ngã của các pháp, chúng ta có 
thể đoạn trừ được khổ đau, chứng ngộ giải thoát , an lạc, niết 
bàn. 

Điều giác ngộ thứ hai là phải thấy được càng ham muốn càng 
mang đến nhiều đau khổ. Tất cả những khổ đau trong cuộc đời 
đều do tham ái. 

Điều giác ngộ thứ ba là phải biết rằng cuộc sống thiểu dục tri túc 
đưa đến an lạc, hạnh phúc. Sống thiểu dục giúp ta có nhiều thời 
gian tập trung tu tập để giúp đỡ tha nhân. 

Điều giác ngộ thứ tư là biết rằng chỉ có nổ lực, tỉnh tấn mới dẫn 
đến giác ngộ. Lười biếng, ham muốn dục lạc là những chướng 
ngại của việc tu tập giải thoát. 

Điều giác ngộ thứ năm là biết được vô minh là nguyên nhân của 
sanh tử luân hồi. Ta phải thường nghe nhiều, học rộng để tăng 
trưởng trí tuệ biện tài. 

Điều giác ngộ thứ sáu là hiểu rằng nghèo hèn sanh ra oán hận, 
tạo thêm những nghiệp duyên bất thiện. Người thực hành hạnh 
khoan dung nên cư xử bình đẳng đối với mọi người, bạn cũng 
như kẻ thù như nhau. Không phê bình chỉ trích những việc xấu 
mà người khác đã làm, không thù ghét những người xấu. 

Điều giác ngộ thứ bảy là phải biết rằng mặc dù chúng ta đang 
sống trong cuộc đời này nhưng không bị đắm nhiễm bởi thế sự. 
Người tu hành thường nghĩ đến tam y, bình bát. Thường sống 
hạnh tri túc, có lòng từ bi đối với tất cả chúng sanh. 

Điều giác ngộ thứ tám là phải nhớ rằng chúng ta không phải chỉ 
tu tập giải thoát cho riêng cá nhân mà phải cống hiến cho tha 
nhân giúp đỡ chúng sanh tu tập giác ngộ, giải thoát. 


Đức Phật dạy tiếp: “Này các tỳ kheo, đây là tám điều giác ngộ của bậc 
đại nhân. Các Bồ tát nhờ thực hành tám điều này mà giác ngộ giải 


4 


thoát. Các Ngài trở lại cuộc đời để giáo hoá chúng sanh, chỉ cho chúng 
sanh con đường tu tập để giác ngộ giải thoát.” (Anguttara Nikaya 
VIII.30; Samyutta Nikaya XII.15; Tripitaka 779). 


NHỮNG VỊ CHIÊM BÁI THÁNH TÍCH 

Mặc dù khí hậu khô nóng, môi trường khắc nghiệt nhưng miền Trung 
Ấn , lưu vực sông Hằng là một trong những nơi quan trọng của văn minh nhân 
loại Điều này thường được diễn đạt trong văn học Phật giáo như 
Majjhimadesa (Middle Land -Trung Thổ), nơi sản sinh ra nhiều tư tưởng lớn 
của nền văn minh Ấn độ. Đức Phật cũng sanh ra ở dây, trãi qua suốt cuộc đời 
của Ngài, du hành trên những con đường đầy bụi bặm, hành thiền trong những 
khu rừng khô cháy ở đây, thuyết pháp tại đây trong những thành phố, thị 
trấn, làng mạc. Phật giáo đã phát triển mạnh trong những thế kỷ đầu trên 
mãnh đất này; và Phật giáo cũng đã nhanh chóng truyễển bá khắp đất nước Ân 


độ, thậm chí đến các nước lân cận, những người phật tử khắp nơi đều xem 
Trung Thổ như là quê hương của Phật giáo. 

Được xem như là thánh địa của Phật giáo, trong suốt nhiều thế kỹ qua, 
Trung Ấn thu hút rất nhiều phái đoàn hành hương, dù phải vượt qua nhiều 
chướng ngại, đôi khi bỏ cả mạng sống để mong được chiêm bái các thánh tích 
liên quan đến cuộc đời đức Phật. Những đoàn hành hương này đến từ những 
nước khác như Trung Quốc, Hàn Quốc, Indonesia, Miến Điện, Tích Lan, 
Kazakhtan và Thái lan. 

Những đoàn hành hương từ Trung Quốc hoặc Hàn Quốc phải vượt qua sa 
mạc tử thần Taklamakan, và phải leo qua những rặng núi cao nhất trên thế 
giới. Hoặc giả có người đến bằng đường biển, thì phải trãi qua nhiều tháng 
ngày trên biển cả, đối đầu với bão tố, hải tặc, và bịnh tật. Những đoàn hành 
hương đến từ Tích lan, Sumatra hay Java thì phải qua vịnh Bengal, đến hải 
cảng Tamralipti (hiện nay là Tamluk gần Khagagpur ở West Bengal), tiếp tục 
vào sông Hằng cho tận đến Patna, và từ Patna họ di chuyển bằng đường bộ. 
Còn những đoàn đến từ Nepal và Tây tạng, khoảng cách thì không xa nhưng 
trở ngại lớn nhất là thời tiết. Di chuyển từ nơi khí hậu trong lành, mát mẻ 
đến một môi trường ô nhiễm bụi bặm và nóng của Ấn độ rất dễ nhiễm bịnh và 
thậm chí chết vì tật bịnh. 

ASOKA (A Dục Vương 270-232 BCE) 

Người đầu tiên trong lịch sử chiêm bái hành hương là vua A Dục ở Ấn 
Độ, hay thường được ngài tự xưng là Piyadassi, “Con yêu dấu của Thượng đế”. 
Khi vua A Dục lên ngôi vào năm 270 trước Công nguyên, trở thành vị hoàng 
đế thứ ba của triều đại Maurya, ngài thống trị cả một vương quốc rộng lớn trãi 
dài từ Afganistan đến Bangladesh bao gồm cả Ấn độ ngoại trừ phía cực Nam 
Ấn vùng Kalinga, hiện nay thuộc bang Orissa. Một cuộc chiến tranh dành ngôi 
báu, Asoka đã chiến thắng và đã giết rất nhiều anh em của mình. Năm 278, 
vua thống lãnh binh sĩ đánh chiếm Kalinga, kết quả là vô số người phải chết. 
Chứng kiến cảnh này đã tác động mạnh mẽ đến vua A Dục, dẫn đến một thay 
đổi lớn cho vị vua này, ảnh hưởng đến chính sách cai trị và đặc biệt là ảnh 
hướng rất lớn đối với Phật giáo. Vua đã trở thành một phật tử thuần thành và 
vua cố gắng thực hành giáo pháp để cai trị vương quốc mình. Vua từ bỏ chính 
sách bành trướng các nước lân bang, cải tổ lại bộ máy hành chính, từng bước 
phát triển, hoà hợp các tôn giáo khác nhau, cho trồng những cây thuốc ở khắp 
nơi trong nước, vua ra lịnh cấm săn bắn một số thú hoang dã. Nhưng trong tất 
cả những cải tổ của vua A Dục, thì nổ lực lớn nhất của ngài là truyền bá Phật 
giáo. Ngài đã đứng ra tổ chức lần đại hội kết tập kinh điển lần thứ ba tại thủ 
đô của vua tại Patna, thống nhất lại tăng đoàn, phái những vị tăng có học thức 
đi truyền bá giáo pháp trên khắp đất nước, cho đến tận những nơi như Syria, 


6 


Ai Cập, và Macedonia. Một trong những phái đoàn truyền giáo thành công 
nhất đó là phái đoàn do ngài Mihinda, con trai của vua A Dục đến Tích Lan. 

Vua A Dục hộ trì Phật giáo, tổ chức những cuộc hành hương đến các nơi 
quan trọng của Phật giáo cùng với vị Thầy của Ngài là Upagupta. Trong những 
chuyến hành hương đến các thánh tích này vua đã cho dựng những đài kỉ 
niệm, dựng những trụ đá, và giáo hoá mọi người. Ashokavadana (một bài thơ 
viết bằng chữ Sanskrit, nói về những chuyến hành hương của vua A Dục) nêu 
ra tất cả là 32 thánh tích liên quan đến cuộc đời của đức Phật. Trong một sắc 
lệnh vua A Dục đã cho thấy rằng sự quan tâm của ngài đến vấn đề chiêm bái 
thánh tích là bằng cách cho sửa sang lại đường sá, cho xây cất những nhà 
nghỉ, giếng nước. Vua còn phái nhiều phái đoàn truyền đạo đi khắp Ấn độ và 
các nước khác như AI Cập, Palestine, và Hy lạp. Hy Lạp là một trong những 
vương quốc Alexandrian ở phía Bắc Ấn độ chấp nhận Phật giáo, sau này vua 
Menandros (Pali: Milinda) được tỳ kheo Nagasena (Na Tiên) giáo hoá theo đạo 
Phật- cuộc đàm đạo này được ghi lại trong kinh Milinda Panha. 

Truyền thuyết cho rằng vua A Duc đã cho khai quật 7 trong số 8 tháp 
thờ xá lợi của đức Phật để phân chia ra làm 84.000 phần và cho xây dựng 
84.000 tháp để thờ. Rõ ràng con số 84.000 là một con số biểu tượng, nhưng sự 
thật thì rất nhiều tháp ở Ấn độ lần đầu tiên được xây dựng trong trong thời 
đại của Maurya. Trong một bia ký vua A Dục ghi rằng ngài đã từ bỏ những 
cuộc du sơn ngoạn thuỷ và thay bằng những cuộc hành hương chiêm bái các 
thánh tích. Vào năm 260 TƠN', ngài đến chiêm bái Bồ Đề Đạo Tràng, và 10 
năm sau ngài đến Lâm Tỳ Ni. 

Những nhà hành hương hiện nay vẫn có thể thấy những ảnh hưởng của 
vua A Dục ở khắp lưu vực sông Hằng, thật ra nhiều nơi ở Ấn Độ, qua những 
trụ đá mà vua A Dục đã dựng. Những trụ đá này được dựng lên để ghi lại 
những những sắc dụ mà vua ban hành trong suốt 38 năm trị vì, hoặc đánh dấu 
những thánh tích, và cũng có khi ghi lại tuyến hành trình chiêm bái của ngài 
từ Patna đến Lâm Tỳ Ni. Những trụ đá ấy vẫn tồn tại đến ngày hôm nay để 
lại một dấu ấn vàng son của mỹ thuật cổ đại Ấn Độ. Mặc dù có một số trụ đá 
bị gãy, trụ đá cao nhất đến 15 mét, cho thấy kỹ thuật điêu khắc, trang trí sắc 
xảo dù đã trãi qua nhiều thế kỹ. Mỗi trụ đá đều được khắc trên đỉnh, hoặc tạc 
hình con trâu hay sư tử. Một số trụ đá được trang trí những tranh vẽ của nghệ 
thuật điêu khắc Ấn độ. Hầu hết những trụ đá này đều được tạc tại các mỏ đá ở 
phía Nam Varanasi, và từ đây được đưa đi xa hàng trăm cây số đến nơi tôn 
dựng. 

FA-HSIEN (PHÁP HIẾN 374-462 CN) 


' Viết tắt chữ Trước Công nguyên (tây lịch) 


7 


Người Trung Quốc đầu tiên đến chiêm bái các thánh tích ở xứ Phật là 
ngài Pháp Hiển. Với lòng khát khao được học hỏi kinh điển nguyên thủy và 
thăm những thánh tích ở Ấn độ. Năm 25 tuổi, Ngài cùng với ba người khởi 
hành cuộc hành trình về đất Phật năm 399 TLỂ, có thể nói đây là một trong 
những cuộc du hành có một không hai trong lịch sử. Với một thông tin ít ổi về 
vùng đất xa lạ này, không nói được tiếng Ấn, chỉ biết Ấn Độ là một vùng đất 
rộng lớn ở phía Tây, Pháp Hiển và những người đồng hành chẳng có một 
người hướng dẫn cũng chẳng có một sự giúp đỡ nào khác ngoài niềm tin mãnh 
liệt. Vượt qua sa mạc tử thần Taklamakan, điều duy nhất đối với những người 
du hành là làm sao chống chọi với những cơn khát. 

Khi Pháp Hiển trở lại Trung Quốc vào năm 414 TL, trãi qua tất cả là 14 
năm. Ngài ghi lại tất cả những sự kiện trong suốt cuộc hành trình, và suốt 
thời gian còn lại của đời, ngài dịch kinh mà ngài đã mang về từ Ấn độ. Ngài 
mất vào năm ngài 88 tuổi tại tu viện Sin, ở Kinh Châu. Cuộc đời ngài trãi qua 
hai triều đại của Trung Quốc đó là triều đại Đông tấn (317-419) và nhà Tống 
(420-478). Từ đó Phật giáo được truyền về phương Đông, không ai có thể so 
sánh với ngài và hạnh nguyện mang chánh pháp đến cho mọi người. Cuộc 
hành trình của ngài là một thông điệp đến với mọi người là mọi việc dù có khó 
khăn đến đâu cũng có thể vượt qua nếu mình có ý chí và nghị lực. Bởi vì rõ 
ràng là ngài sẽ thành công nhưng ngài đã thành công chính là vì ngài coi 
thường những gì mà người khác đánh giá, và tôn trọng những gì mà người 
khác coi thường. Pháp Hiển không những là một nhà du hành dũng cảm mà 
còn là một người khiêm tốn, chân thật, lương thiện và có lòng tin vững chắc 
vào Tam bảo, khiến cho mọi người đều quý mến ngài. 

Nhật ký của Pháp Hiển đã ghi lại nhiều chi tiết quan trọng về những 
cuộc hành hương chiêm bái thánh tích trước ngài. Ngài không những quan tâm 
đến những thánh tích liên quan đến đức Phật, và chư Tăng mà ngài còn đến 
những nơi liên hệ đến tiền thân của đức Phật được diễn tả trong kinh Bổn 
Sanh. Cuộc hành hương của Pháp Hiển đến Ấn độ không phải chỉ đơn thuần là 
ghi lại tiểu sử của đức Phật mà ngài còn ghi lại tiểu sử của đức Phật trong 
nhiều tiền kiếp với hạnh nguyện Bồ tát. 

Có khoảng 187 người Trung Quốc khác sau Pháp Hiển đến chiêm bái đất 
Phật. Trong số đó thì chỉ có một số vị ghi lại cuộc hành trình của mình như 
Chih-meng (404-414), Sun-yun (đầu thế kỷ thứ 6), và Nghĩa Tịnh (671-695). 


HUYỆN TRANG (603-664 TL) 


Một nhà du hành khác đến đất Phật do bởi thán phục tấm gương của 
Pháp Hiển đó là Huyễn Trang, một vị tăng rất có tiếng tăm, và có ảnh hưởng 


?TL:Tây lịch 


8 


lớn đến các nhà chiêm bái, và dịch thuật. Ngài đến Ấn Độ từ năm 630-644. 
Huyền Trang đã ghi lại chuyến hành trình của mình dài 12 cuốn gọi là Tây Du 
Ký. Sau khi Huyễn Trang mất đệ tử của ngài là Hwui-li và Yen-thsong đã ghi 
lại tiểu sử của ngài. 

Huyền Trang sanh ra trong một gia đình đạo Phật, xuất gia từ lúc nhỏ. 
Chỉ sau 20 năm tiếng tăm của ngài đã lan rộng, và vào năm ngài 26 tuổi ngài 
quyết định thực hiện chuyến Tây du đến xứ Phật để thỉnh kinh, học hỏi giáo lý 
từ các vị đạo sư Ấn độ, và chiêm bái các thánh tích. Ngài đã nhiều lần thỉnh 
cầu vua cho phép để sang Tây Trúc nhưng đều bị từ chối, cuối cùng ngài quyết 
định bỏ trốn. 

Cuối cùng ngài đã đến được đại học Nalanda, ngài đã học và dạy ở đó ð 
năm. Trong suốt thời gian này ngài đã đến chiêm bái Bồ Đề Đạo Tràng và 
nhiều nơi khác nhiều lần. Sự thông minh của ngài làm cho các vị giáo sư và 
sinh viên khác thán phục, đến nỗi họ không muốn để ngài trở lại Trung Quốc. 
Tất cả các vị tu sĩ ở đây đều đến thỉnh ngài ở lại. Không thuyết phục được 
ngài, họ đưa ngài đến gặp thầy của ngài tên là Silabhadra. Cũng giống như 
những người khác Silabhadra hỏi tại sao ngài phải trở về. Huyền Trang trả lời 
một cách rõ ràng và rất cảm động: 

“Đất nước này là nơi mà đúc Phật thị hiện; bhông có gì có thể sánh 
bằng. Ý định của con đến đây là để học hỏi giáo lý để trở uê truyên đạt lại cho 
phật tử tại quê nhà. Từ lúc con đến đây, thây đã tử tế giảng dạy giáo pháp, 
giải thích những bộ luận uà những nghỉ ngờ uê giáo lý. Con đã được đến 
chiêm bái các thúnh tích, được nghe luận giải nhiều học thuyết bhác nhau của 
Phật giáo. Con thành thật nói rằng lòng con tròn ngập hạnh phúc, uà sự hiện 
diện của con ở đây là một diễm phúc. Con mong muốn trở lạt quê nhà để dịch 
lạt uà truyền đạt những gì mà con đã học được ở thây, bhiến cho những người 
bhác cũng biết được công đức của thầy. Chính uì lý do này mà con mong muốn 
được trở uề không thể tiếp tục ở lạt đây.” 

Silabhadra rất hoan hỷ sau khi nghe Huyền Trang trả lời, ngài dạy các 
vị tu sĩ giúp đỡ cho Huyền Trang chuẩn bị cho chuyến hồi hương. Khi Huyền 
Trang đến biên giới của Trung Quốc, ngài phái một sứ giả để về thông báo cho 
nhà vua là ngài đã trở về. Khi ngài đến Lạc Dương, rất nhiều người đi đón 
ngài. Nhà vua chỉ khiển trách nhẹ về việc ngài tự ý bỏổ đi không xin phép vua, 
và tuyên bố rằng không có một vị tăng nào có thể sánh bằng từ trước đến 
nay. Ngài trở về sau hơn 15 năm xa quê hương, mang về 657 bộ kinh-luật-luận 
bao gồm ð20 loại, chuyên chở bằng 20 con ngựa. Ngài đã kể lại nhiều chuyện 
trong suốt cuộc hành trình, những gì ngài đã thấy và gặp những nguy hiểm mà 
ngài đã trãi qua. Theo lời yêu cầu của nhà vua, ngài đã viết chi tiết lại chuyến 
đi của ngài đến nổi cuốn sách này cho đến ngày nay vẫn là một tài liệu quý 
giá viết về Trung Á và Ân Độ vào thế kỷ thứ 7. Suốt thời gian còn lại của cuộc 


9 


đời, ngài tập trung dịch nhiều bộ kinh mà ngài đã mang về, tất cả gồm 24 bộ. 
Ngài mất vào năm 664 TL. Ngoài công việc dịch thuật vô tiền khoáng hậu của 
ngài, 740 cuốn kinh từ bản Sanskrit với sự giúp đỡ của những phụ tá đã được 
phiên dịch. Huyền Trang còn sao chép kinh điển, tạc tượng, tranh ảnh của đức 
Phật, độ cho nhiều người xuất gia, dạy giáo lý cho tăng chúng ở nhiều tu viện, 
đôi khi thuyết pháp cho những quan lại đến viếng ngài, thậm chí ngài còn phụ 
khiêng gạch đá để xây dựng tu viện Tayen. 

Nếu hình ảnh của vua A Dục là biểu tượng, là người mở đầu cho những 
cuộc hành hương chiêm bái thánh tích tại Ấn độ thì Huyền Trang trở thành 
biểu tượng của những người hành hương Trung Quốc. Sau này vào thế kỷ 16, 
Ngô Thừa Ân có viết một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng “Tây Du Ký”, cuộc hành 
trình của Huyền Trang (Tam Tạng) đã được ông tiểu thuyết hoá và được phổ 
biến rộng rãi trong dân gian. Tôn Ngộ Không bao gồm nhiều đặc điểm tiêu 
biểu cho giáo lý nghiệp trong Phật giáo (liên quan đến luật nhân quả). Cuộc 
hành trình của thầy trò Đường tăng được minh hoạ như là một lộ trình tu tập 
giải thoát theo phật giáo: kết thúc của cuộc hành trình là cả hai Đường tăng 
và Tôn Ngộ Không đều thành Phật. 

Rõ ràng trung tâm của lưu vực sông Hằng Phật giáo phát triển mạnh, 
Bà La Môn giáo ít phát triển ở đây, chỉ tập trung mạnh ở vùng Kurus (Viễn 
Tây). Có một vài tuyến đường dẫn đến miền Trung thổ sông Hằng do một số 
người đến để đàm luận với đức Phật. Những thương nhân cũng đi từ Sarnath 
để đến Sharavasti (Xá-vệ quốc), Kapilavasu (Ca-tỳ-la-vệ), Lumpini/Kasia, 
Kesariya, Vaishali (Tỳ-xá-li), Pataliputa (Hoa Thị Thành), Nalanda, và cuối 
cùng là Bodh Gaya (Bồ Đề Đạo Tràng). 


I-TSING (NGHĨA TỊNH 6354-715TL) 

Khi Huyền Trang về đến Trung Quốc thì Nghĩa Tịnh mới 10 tuổi nhưng 
ngài cũng đã có ý định xuất gia. Nghĩa Tịnh được gia nhập tăng đoàn khi ngài 
14 tuổi. Vào năm 672 TL ngài đến Ấn độ và ở đó cho đến năm 685, trong thời 
gian ở đây ngài nghiên cứu kinh điển và chiêm bái các thánh tích. Sau khi trở 
về lại Trung Quốc, suốt thời gian từ năm 700-712, ngài đã dịch được 56 bộ kinh 
trong số 400 mà ngài đã mang về từ Ấn Độ, ngài mất năm 713. 

Ngài đến Ấn độ bằng đường bộ lẫn đường thuỷ. Cuộc hành trình của 
ngài thiếu những thông tin chính xác như ngài Huyền Trang nhưng bù lại rất 
nhiều người tháp tùng theo ngài. Khởi hành cuộc hành trình vào năm 671 ngài 
trãi qua 8 tháng ở Sumatra, 6 tháng ở Srivijava bắt đầu di chuyển bằng đường 
thuỷ, ngài đã lưu lại 2 tháng ở Malaya nước láng giềng của Palembang. Ngài 
đặt chân đến Tamraliptivào năm 673, và sau đó đi đến Ma Kiệt Đà, thánh địa 
Bồ Đề Đạo Tràng và những thánh tích khác. Ngài ở Nalanda 10 năm học 
Luật và thu thập kinh điển. Ngài có nhiều người tuỳ tùng sau naỳ ngài có ghi 


10 


chép lại trong nhật ký, những người này sau khi rời khỏi đây ngài không hề 
gặp lại. Ngài BỊ! Ấn Độ vào năm 685 cũng bằng con đường từ Tamralipti. Ngài 
trãi qua 4 năm ở Srivijaya học tiếng Sanskrit để dịch kinh điển; về Trung Quốc 
năm 689 để tìm người phụ tá cho công việc dịch thuật, ngài tiếp tục ở Srivijaya 
Bð năm nữa, cuối cùng trở về quê nhà vào năm 695. Như Huyền Trang trước đây 
ngài cũng xin phép triều đình cho chuyến đi và đã được chấp thuận. 

Một trong những tác phẩm của Nghĩa Tịnh, A Record of Buddhist 
Religion as Practised In India and the Malaya Archipelago, đã được một học 
giả người Nhật ¿J. Takakusu dịch sang tiếng Anh. Nhiều điều lý thú hơn trong 
cuốn sách của ngài tựa đề “Đại Đường Tây Vức Cao Tăng Truyện”. Tác phẩm 
này cũng đã được Chavannes dịch sang tiếng Pháp. Tác phẩm cho chúng ta 
thấy rõ ràng lòng nhiệt thành của những nhà du hành chiêm bái, số lượng 
người đến đất Phật mà trước đây chúng ta không hể ngờ được, với lòng can 
đãm vượt qua những nguy hiểm, chướng ngại để đạt được ý nguyện. Thật ra rất 
nhiều chuyện thương tâm, xãy ra trên suốt cuộc hành trình bằng đường bộ 
cũng như đường thuỷ. I-tsing đã nói một cách đau buồn: “Mặc dầu chuyến đi 
thành công nhưng con đường thật sự đầy dẫy chông gai, những thánh tích vẫn 
mãi xa vời vợi. Nhiều người cố mang theo hoa trái, có một số cố gắng nhưng 
đều không thành công, chỉ một số ít ỏi làm được. Lý do là phải vượt qua rất 
nhiều sa mạc, sông lớn và chịu đựng cái nắng như thiêu như đốt ở Ấn Độ, 
những cơn sóng thần trên biển cả, những vực sâu thăm thẳm. Có khi chỉ một 
mình đơn độc vượt qua cả ngàn dãy núi và vượt qua eo núi giữa Samarquand và 
Bactria, có người rơi xuống những dốc đá sâu; hành trình bằng thuyền thì phải 
vượt qua Column of Coppers (phía nam Tongking), họ phải vượt qua nhiều 
nhánh sông, có người phải bỏ mạng. Đó là lý do tại sao số lượng người khi 
khởi hành là ð0 người nhưng cuối cùng chỉ còn lại con số trên đầu móng tay”. 
Nhiều tu sĩ người Hàn quốc đã đến được Ân Độ, đa số thường đi qua Trung Á, 
có một số đi bằng đường thủy, trong số những vị này, I-tsing ghi lại rằng: “Họ 
đã chết ở Ấn Độ, chẳng bao giờ trở lại được quê nhà”. Thật ra con đường qua 
Trung Á càng lúc càng trở nên nguy hiểm, khó khăn hơn sau khi nhà Đường 
sụp đổ, và cuộc nổi loạn của người Tây Tạng, chưa kể là phải qua những nước 
theo Hồi giáo càng lúc càng nhiều ở Trung Á. 

Đối với người Trung Quốc thì đường thuỷ thuận tiện hơn. Những vấn đề 
liên hệ đến văn hoá cuả Ấn độ đối với những người Indochina, và Indonesia 
cần phải quan tâm, I-tsing khuyên là trước khi đến Ấn Độ nên ở lại Srivijaya 
một thời gian để học tiếng Sanskrit trước. Thời gian ở đây là để học hỏi thêm 
những kinh nghiệm, kiến thức, kinh điển và những trao đổi về nghệ thuật 
kiến trúc giữa Ấn Độ và Tích Lan, Java, Cambodia, Campa, và những hải cảng 
của Canton ở Trung Quốc. 


II 


MARPA CHOKYT-LODRO (1012-1097) 

Theo tài liệu sử của Tây Tạng, ngài Marpa sanh năm Tý, 1012 tại 
Lhotrak, mất năm Sửu, 1097. Tsang Nyon Heruka, một nhà sáng tác, giáo sư, 
và nhà Yoga đã viết một cuốn sách nói về cuộc hành trình của ngài Marpa đến 
xứ Phật và cuộc đời của ngài. Marpa là một đệ tử xuất sắc của đạo sư Naropa 
(1016-1100). Marpa là một nông dân, một người luyện yoga, và cũng là một 
nhà thơ. Năm mới 12 tuổi ngài đã xuất gia theo một vị đạo sư tên là Drogmi 
trong 3 năm. Sau đó ngài đến Nepal và ở tại 5vayambhunatha 3 năm. Theo lời 
tiên đoán của đạo sĩ Tipola (988-1069) thì ngài sẽ đến Ấn Độ và trở thành đệ 
tử xuất sắc của ngài Napora. Do đó, ngài Napora đã chấp nhận Marpa và lập 
tức chọn ngài là người thừa kế. Thật sự, Marpa là người xiển dương giáo pháp 
của đức Phật , người làm rạng rỡ xứ Tuyết, người khai sáng truyền phái Mật 
tông ở Tibet. 

Marpa đến Ấn Độ 3 lần, trãi qua nhiều gian khổ vì lợi ích của đạo pháp. 
Được học hỏi giáo lý kinh điển từ những vị đạo sư nổi tiếng, ngài đã trở về quê 
hương để truyển bá chánh pháp. Mục đích của ngài đến Ấn Độ là để gặp 
những vị đạo sư danh tiếng. Ngài đã đến chiêm bái nhiều thánh tích liên quan 
trực tiếp đến cuộc đời của đức Phật. Trong lần đầu tiên đến Ấn Độ, Marpa học 
với ngài NÑaropa và một vài vị đạo sư khác trong vòng 9 năm, sau đó trởi lại 
Tipet. Naropa là một trong bốn vị giáo sư nổi tiếng ở đại học Nalanda và 
Vikramshila, Naropa là người phụ trách điều hành chương trình giảng dạy, và 
mọi người rất kính nể ngài. Ngài cũng có giảng dạy ở một vài trường đại học 
Phật giáo khác như Bodhgaya và Otantapuri. Ñaropa có xây một ngôi chùa nhỏ 
ở Phullahari về phía Đông Bắc của Nalanda nơi mà ngài gặp Marpa lần đầu 
tiên. Sau này Marpa đã đến học tất cả những trường đại học này. 

Về Tipet, Marpa gặp những học trò của ngài sau này như Ngkton, Marpa 
Glek, Tsurton,và Bawachen. Marpa lập gia đình với Dagmena và có con. Trong 
lần thứ hai trở lại , Marpa ở 6 năm tại Ấn độ. Sau khi trở về Tipet Marpa 
giảng dạy cho các học trò như Meton Tsonpo và vị thánh của Tipet là 
Milarepa. 

Lần cuối trở lại Ấn độ ngài ở lại 3 năm. Trong một bài hát sáng tác 
trong chuyến hồi hương, Marpa nói rằng ngài đã trãi qua một phần ba đời 
mình ở Ấn Độ, tổng cọng tất cả là 18 năm. Mọi người biết đến ngài như là 
Marpa, Người phiên dịch nhờ những tác phẩm dịch thuật sang tiếng Tipet của 
ngài. 

Marpa, ánh sáng của trí tuệ xua tan bóng đêm vô minh cho những người 
dân Tipet, và tự hào mình là người thừa kế xứng đáng của Naropa, ngài tuyên 
bố điều này trong một bài hát: 

“Là người thừa kế của Naropa, 

Những lời giáo huấn được lan truyền, 


12 


Chánh pháp cao sâu rất nhiệm mầu, 
Không ai liễu ngộ ngoài ta cả” 
(Heruka, 1982:196) 

Trưởng tử và là người thừa kế Maropa là Dorje Gyaltsen, sau này được 
biết như là Malarepa (1052-1135). Mặc dầu có sự phân chia giữa các bộ phái 
của Phật giáo Tipet, nhưng tất cả đều hình như hợp nhất và dưới sự lãnh đạo 
của ngài .jJetsun Milarepa với tất cả sự ngưỡng mộ và tôn kính. Milarepa theo 
lời di huấn của thầy Maropa đã đến chiêm bái tất cả là 24 thánh tích ở Ấn độ, 
và 8 nơi thờ xá lợi của đức Phật trong một tình trạng sức khoẻ yếu kém, ngài 
đã làm sống lại phong trào hành hương chiêm bái các thánh tích cho Phật giáo 
Tipet. Milarepa mất năm 84 tuổi, vào ngày trăng tròn của tháng Vaishaka 
(April-May). 

Tipola là vị tổ của dòng Kagyu truyền thừa cho Naropa, Marpa và 
Milarepa v.v.. Tâm ấn và khẩu truyền được khởi sáng do ngài Tipola được trao 
truyền xuống cho đệ tử là Naropa. Đây là bốn vị tổ sư của phái Vajrayana. 


DHARMASVAMIN (1196-1263) : 

Có lẽ đây là người cuối cùng hành hương đến các thánh tích ở Ân Độ 
trước khi toàn bộ bị phá huỷ vào thế kỷ 13, là một tu sĩ người Tipet tên là 
Dharmavamin. Trước đó có rất nhiều người từ Tipet đến Ấn độ để chiêm bái và 
học giáo lý trong suốt nhiều thế kỷ qua nhưng hình như chỉ có ngài 
Dharmavamin là người ghi lại những sự kiện về cuộc hành trình của mình. 
Những thông tin này ngài đã đưa cho một người viết sử, tên là Chos dar. 

Vị này kể rằng lòng ham muốn học hỏi của ngài rất cao “từ khi ngài 17 
tuổi cho đến 45, ngài đã lập một lời nguyện rằng sẽ chẳng bao giời rời khỏi 
bút mực.” Trước khi rời Tipet để đến học tại tu viện Svayambhu ở Nepal, ngài 
thệ nguyện rằng sẽ không bao giờ trở lại quê nhà cho đến khi đến chiêm bái 
Bồ Đề Đạo Tràng. Sau khi kết thúc thời gian học 8 năm ở đây, ngài quyết định 
đi sang Ấn Độ. 

l Và vào năm 1234 TL, ngài khởi hành đến đất Phật. Trong thời gian này 
Ấn Độ rất hỗn loạn, Hồi giáo chiếm cứ Ấn Độ, phá huỷ toàn bộ các thánh tích. 
Nhiều băng cướp, những nhóm binh lính cướp bóc tài sản dân chúng khiến cho 
đường phố vắng người qua lại, thậm chí ngay cả những thành phố lớn cũng đầy 
dẫy nguy hiểm. Dharmasvamin gia nhập vào một đoàn thương buôn 300 người, 
trong đoàn này thì có đến 60 người giống như ngài là cùng đi đến Bồ Đề Đạo 
Tràng. Cuối cùng thì Dharmasvamin cũng đến được BĐĐT, chỉ bằng cách là di 
chuyển thật nhanh để tránh những cuộc tấn công lúc nào cũng có thể xãy ra. 
Khi ngài trở về thì những nguy hiểm cũng đã chấm dứt, ngài trãi qua thời gian 
3 tháng để hành thiễn, lễ bái, chiêm bái các thánh tích, vì ngài có thể nói 


13 


được tiếng Sanskrit nên ngài đã làm thông dịch cho những vị tăng khác trong 
đoàn. 

Sau khi rời Bồ Đề Đạo Tràng, ngài đến viếng Linh Thứu và đại học 
Nalanda, ở đây ngài thọ giáo với một học giả nổi tiếng Rahula Sri Bhadra, lúc 
đó đã 90 tuổi và là chủ trì tu viện Nalanda. Nhưng không lâu sau đó đại học 
Nalanda hoàn toàn bị phá huỷ. Hồi giáo cướp phá đại học Phật giáo ở 
Odantapuri, nơi mà chúng đã biến thành một căn cứ quân sự cho cuộc xâm lược 
của chúng một vấn đề mà trước sau chỉ là thời gian và mọi việc đã xãy ra. Sau 
khi Hồi giáo hoàn toàn chiến thắng, thống trị toàn bộ lãnh thổ Ân Độ trong 
suốt gần nữa thiên niên kỹ, Phật giáo hầu như hoàn toàn biến mất. 

Sau khi học xong Dhamasvamin chuẩn bị cho chuyến trở về Tipet. Ngài 
Rahula Sri Bhadra khóc nói với người học trò của mình: “Con là một tu sĩ tốt. 
Hãy trởi lại Tipet. Ta nay đã già. Tipet thì xa vời vợi. Thầy và con không thể 
gặp lại trong đời này. Thầy sẽ gặp con nơi cực lạc.” Dharmasvamin trở về đến 
Tipet bình an, nhưng trên đường trở về ngài đã phải nằm dưỡng bịnh nhiều 
tháng trời ở Pattata. Ngài mất năm 67 tuổi, năm 1263. Mặc dầu thời gian ở 
đất Phật ngắn ngủi, nhưng những ghi chép của ngài để lại cho chúng ta như 
một chứng nhân về tình hình Phật giáo giai đoạn cuối cùng ở Ấn Độ. 


SIR ALEXANDER CUNNINGHAM (1804-1893) 

Tất nhiên Cunningham đến đất Phật không phải như là một nhà hành 
hương chiêm bái thánh tích, nhưng tất cả những gì mà ngày nay phật tử khắp 
nơi được chiêm ngưỡng những thánh tích đều nhờ công lao của ông. Alexander 
Cunningham đến Ấn Độ năm 1833 với vai trò là tham tán công sứ. Ông hoạt 
động trong nhiều lãnh vực nhưng sau chức vụ mà ông có khả năng nhất là 
quản lý về ngành khảo cổ. Suốt thời gian từ năm 1833-1885 ông ở Ấn Độ, và 
năm 1861 khi Viện Khảo Cổ Ân Độ thành lập, ông được bầu làm chủ tịch cho 
đến năm 1885 khi ông trở lại Anh quốc; ông đã cống hiến cuộc đời ông trong 
việc tìm kiếm và bảo tổn những di tích của Ấn Độ. Ông đã xuất bản 13 tác 
phẩm viết về khảo cổ của Ân Độ, ông đã trực tiếp giám sát nhiều công trình 
khai quật khảo cổ. - 

Ngay khi ông đặt chân đến Ân Độ, ông rất quan tâm về văn hoá nước 
này, trong những chuyến đi về miền Bắc ông không bao giờ bỏ lỡ những cơ hội 
viếng thăm những di tích, đền đài, thành quách... Công trình khảo cổ thời bấy 
giờ thường gặp những nguy hiểm và rất nhiều người chống đối. Đường sá thì 
gồ ghề, vắng người qua lại, bệnh sốt rét luôn là mối đe doạ, cướp giật thì khắp 
nơi, và có nhiều nơi khi Cunningham đến người địa phương chẳng hề giúp đỡ 
hoặc giả có thì họ cho những thông tin sai lệch về những di tích. Tệ hại nhất 
là những đạo sĩ Bà La Môn, những người mà trước đây vẫn thờ ơ trước những 


14 


di tích hay những pho tượng nhưng khi thấy Cunningham cần thì họ thẳng 
thắn đòi tiền mới cho phép ông chụp hình hoặc đo đạc. 

Dầu gặp nhiều khó khăn nhưng Cunningham đã cố gắng học để đọc được 
những cổ ngữ; ông đã phát hiện, đánh dấu và định vị được rất nhiều di tích, 
ông tìm lai được vị trí của Ấn Độ thời cổ đại, những đồng tiền vào thời này, và 
so sánh những nghệ thuật điêu khắc của Ấn Độ. Do đó vào năm 1861, ngay khi 
ông rời khỏi quân ngũ, Viện Nghiên Cứu Khảo Cổ Học được thành lập, và ông 
chính thức được bầu làm Chủ tịch Viện Khảo Cổ Học này. Từ đó cho đến khi 
ông về nước, ông đã hết sức cống hiến cho công việc tìm kiếm, bảo tồn những 
di tích cổ của Ân Độ. 

Điều quan trọng là nhờ những kiến thức của ông về Phật giáo cọng thêm 
sự say mê, ông đã định vị chính xác những thánh tích liên hệ đến cuộc đời của 
đức Phật. Khi ông còn trẻ cũng như bao nhiêu người Anh khác, là một người 
theo đạo thiên chúa, ông cũng tin rằng càng nhanh chóng phát triển lòng tin 
của mình thì càng tốt cho việc thay đổi lòng tin của người bản xứ. Một vài tác 
phẩm đầu tiên của ông cho thấy rằng kiến thức về khảo cổ sẽ là công cụ hữu 
hiệu cho việc phát triển Thiên chúa giáo. Những quan niệm không tốt về 
Hindu và Hồi giáo của ông dường như chẳng hề thay đổi, nhưng khi ông biết 
nhiều về đạo Phật, càng ngày ông càng tôn kính Phật giáo về cái nhìn về cuộc 
đời và những cống hiến to lớn của Phật giáo cho nền văn hoá Ấn Độ. Nhờ có 
nhiều kinh nghiệm, và nghiên cứu kỹ những tài liệu của những người trước, 
nhất là những tài liệu ghi chép của những vị hành hương từ Trung Quốc, và 
với sự ước đoán phi thường, ông đã định vị, xác minh được nhiều thánh tích 
như Shravasti, Kaushambi, Kushinagar, và nhiều di tích khác ở Rajagriha 
(Vương Xá thành). Ông cũng khai quật nhiều nơi khác như Mathura, Lộc Uyển, 
và Bồ Đề Đạo Tràng. 

Ông hình như có một quan tâm đặc biệt đối với Tháp Đại Giác (Maha 
Bodhi Temple), việc làm đầu tiên sau khi ông được bổ nhiệm làm Viện trưởng 
Viện Khảo Cổ là đi đến Bồ Đề Đạo Tràng (BĐĐT) xem xét nơi nào có thể tiến 
hành khai quật và những khu vực chung quanh Đại tháp, bảo tổn những pho 
tượng và bia ký. Theo lời để nghị của ông, thị trưởng Mead đã tiến hành khai 
quật đại tháp vào năm 1863, ông chẳng hề xuất bản những tư liệu mà ông 
phát hiện. Cunningham trở lại đây vào những năm 1871 và 1895 và trong cuốn 
sách ông viết cuối cùng “Mahabodhi, Đại Tháp Dưới Cội Bồ Đề Nơi Đức Phật 
Thành Đạo”, bao gồm những tóm tắt về công trình nghiên cứu của ông và một 
số người khác, những phát hiện và ấn tượng của ông về đại tháp. 


SIR EDWIN ARNORD (1855-1904) 
Với nhiệt tâm và lòng say mê, Edwin Arnord đến BĐĐT vào năm 1885 
như một nhà hành hương chiêm bái. Năm 1857, ông cũng là một nhà thơ nổi 


15 


tiếng khi ông được chỉ định làm hiệu trưởng trường Deccan ở Pune, với tỉnh 
thần phóng khoáng và kiến thức về Sanskrit ông đã sớm quan tâm nghiên cứu 
các tôn giáo của Ấn Độ, đặc biệt là đạo Phật. 

Khi ông trở lại Anh, ông viết cho tờ báo Daily Telegraph, sau này ông 
trở thành nhà biên tập của tờ báo này, và tiếp tục nghiên cứu đạo Phật. 
Những gì ông nghiên cứu chính xác không được rõ, chỉ một vài cuốn sách về 
đạo Phật, và một số ít bản dịch từ những bia ký bằng chữ Sanskrit. Nhưng 
năm 1879, ông xuất bản tập thơ nổi tiếng của ông “The Light of Asia”, minh 
hoạ một cách chân tình và chính xác đời sống và những lời dạy của đức Phật. 
Phật tử ở phương Đông, từ lâu nay chỉ nghe những lời dèm pha, chỉ trích của 
người phương Tây về tôn giáo của mình, rất hoan hỷ với tập thơ do Arnord 
sáng tác. 

Arnord mong muốn được đến BĐĐT và Lộc Uyển, ông nhận được rất 
nhiều thư mời thăm Tích Lan, Thái Lan, Miến Điện và Nhật Bản, ông quyết 
định một chuyến Đông du, một ước nguyện mà ông đã từng ấp ủ trong lòng. 
Ông thật sự đau lòng khi đến tại nhà trưng bày của Tháp Đại Giác, liên tưởng 
đến chính nơi đây đức Phật đã thành đạo Vô thượng chánh đẳng chánh giác 
dưới cội Bô Đề, ông cũng cảm thấy đau lòng trước sự hoang tàn của Tháp. Ông 
đi ra phía sau của đại tháp, đứng mặc niệm dưới cội Bồ đề. 

Kế đó, Arnord đi đến Lộc Uyển, sau này ông đã nói về Lộc Uyển như 
sau: “Đây là một thánh địa mà không thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác”. 
Tiếp tục cuộc hành trình, Arnord đến Tích Lan, những phật tử của hòn đảo 
này chào đón ông một cách nồng nhiệt. Ông đã gặp Weligama Sri Sumangala, 
một tu sĩ học giả uyên bác lúc bấy giờ, và là một trong những người lãnh đạo 
phong trào chấn hưng Phật giáo đã nhanh chóng lan rộng ở đây. Arnord kể lại 
tình trạng tổi tệ tại BĐĐT, và yêu cầu cần phải làm một cái gì đó để chấn 
hưng trở lại. Ý kiến của ông đã được đa số ủng hộ, và ông hứa sẽ đệ trình việc 
này lên chính phủ Anh và Ấn Độ. Một điều mà ông có thể dễ dàng làm được là 
phải có được một vị trí trong bộ máy chính quyển của Anh. 

Trong khi chính Arnord là người đứa ra kế hoạch khôi phục lai BĐĐT 
nhưng tiến hành thì lại là người khác thực hiện và cuối cùng cũng đã thành 
công. Nhưng bằng ngòi bút của mình, Arnord có ảnh hưởng rất lớn trong 
phong trào chấn hưng Phật giáo thời điểm này. Ông đã trực tiếp trao đổi và đệ 
trình thư lên chính phủ Tích Lan và năm 1893 ông viết một bài báo đăng trên 
tờ Daily Telrgraph, kêu gọi một cách thiết tha và thuyết phục, đòi lại quyển 
quản lý BĐĐT cho Phật giáo đồ. Cho đến khi Arnord mất vào năm 1904, kế 
hoạch của ông đề ra đã hơn ð0 năm nhưng vẫn chưa thực hiện được. Ngày nay 
những phật tử trên khắp thế giới khi đến chiêm bái BĐĐT, hoặc thiển hành 
trong khu vườn ở đây đều nhớ đến công lao của những người phật tử phương 
Tây đầu tiên này. 


16 


ANAGARIKA DHARMAPALA (1864-1933) 

Người thực hiện ý tưởng khôi phục lại BĐĐT của Arnord là một người 
Tích Lan tên là Anagarika Dharmapala. Dharmapala sanh ra trong một gia 
đình đạo Phật và giàu có, ông sớm được ảnh hưởng giáo lý đạo Phật và nhất là 
việc chấn hưng Phật giáo được truyền vào hòn đảo quê hương ông. Ông biết 
rằng cần phải cống hiến hết tài năng và sức lực của mình mới mong giúp được 
tình trạng bế tắc của Phật giáo, nhưng mãi cho đến khi ông đến được BĐĐT 
rồi thì ông mới biết chính xác là phải làm như thế nào. Năm 1891, ông đến 
chiêm bái Lộc Uyển và thật sự xúc động trước cảnh điêu tàn ở đó. Nơi mà đức 
Phật đã chuyển bánh xe pháp lần đầu tiên thì được dân địa phương ở đây biến 
thành một bãi rác, nơi cho những con heo đến kiếm ăn. Những tỉnh xá, tu 
viện, những ngôi tháp hùng vĩ ở đây chẳng hề có một chút ấn tượng đối với 
những người dân địa phương, ngoài việc họ sẵn sàng đập phá để lấy gạch để 
xây nhà. 

Một vài ngày sau đó, ngày 22 tháng 1, Dharmapala và một người bạn tu 
sĩ Nhật bản tên Kozan, trở lại BĐĐT. Tháp Đại giác đã được phục hồi một vài 
năm trước đó nhưng cũng vẫn chưa có người bảo quản, chăm sóc nên cỏ mọc 
kín khắp nơi và rất dơ dáy. Khi Dharmapala đãnh lễ toà Kim Cang (nơi đức 
Phật ngồi thiền dưới cội Bồ Đề), một ý nghĩ chợt nãy sanh trong ông đó là 
niềm tin đối với chánh pháp. 

BĐĐT vẫn chưa trở thành một trung tâm cho Phật giáo đồ đến để chiêm 
bái trong thời gian nhiều thế kỹ, mãi cho đến cuối thế kỹ 16, một đạo sĩ Hindu 
đến đây và sống gần đại tháp. Và người kế tục ông ta tên là Mahants dần dân 
xem BĐĐT là sở hữu của họ. Mặc dầu là một đạo sĩ nhưng Mahants rất giàu có 
và có thế lực. Lúc ban đầu ông ta không quan tâm đến sự hiện diện của ngài 
Dharmapala; thậm chí còn đưa cả chìa khoá của nhà khách để Dharmapala 
nghỉ ngơi. Lập tức ngài Dharmapala viết nhiều bức thư gửi đến những bạn bè 
khắp nơi và những hội Phật giáo ở Tích Lan, Miến Điện và Ấn Độ, nêu lên 
tình trạng của BĐĐT và vận động giúp đỡ để duy trì một cách tốt hơn. Ông đã 
sử dụng hết số tiễn ít ỏi mà ông có, đáp lại lời kêu gọi giúp đỡ, một vài nơi gửi 
nhưng với số lượng quá ít ỏi. Ông lo ngại rằng ông không thể hoàn thành được 
ước nguyện của mình. 

Mục đích của ông cuối cùng cũng hoàn mãn. Cùng với Phật giáo, BĐĐT 
trở thành thánh địa và được hồi sinh. Ông đã phục hồi được cả hai Phật giáo 
và BĐĐT. Đây là việc ông chỉ có thể làm được, nhưng khi ông rời khỏi đây, để 
duy trì ông quyết định kêu gọi sự ủng hộ của các nước Phật giáo trên thế giới 
ủng hộ. Ông thành lập Hội Phật giáo Mahabodhi để bảo tôn và duy trì đai 
tháp, tờ báo Mahabodhi được thành lập, tạp chí Phật học thế giới lần đầu tiên, 
đăng tải những thông tin về chương trình xã hội trên thế giới. Ông đi đến các 


17 


nước như Miến Điện, Tích Lan tổ chức những buổi diễn thuyết trước công 
chúng, và ông cũng tổ chức nhiều chuyến hành hương cho những phật tử Tích 
lan đến Ấn Độ chiêm bái. Đáng tiếc là lòng tham của đạo sĩ Hindu, Mahants 
muốn lấy tiền những ai đến chiêm bái và có tham vọng muốn chiếm cứ lấy 
BĐĐT, đã dẫn đến sự tranh chấp kéo dài tại toà án và thậm chí có lúc dẫn 
đến bạo động.. 

Vào những năm kế tiếp nhiều sự kiện xãy đến trong cuộc đời của 
Dharmapala. Năm 1893 ông đã thuyết trình tại Quốc hội về tôn giáo tại 
Chicago (đây là lần đầu tiên Phật được người phương Tây biết đến). Ông thành 
lập nhiều tờ báo ở Tích Lan; ông đóng vai trò quan trọng trong việc hài hoà 
hai bộ phái Phật giáo Đại thừa và Phật giáo nguyên thuỷ, sự chia rẽ kéo dài 
suốt nhiều thế kỹ giữa hai phái này; ông xây dựng trường học, nhà thương và 
những trường dạy nghề và ông đã khôi phục lại Lộc Uyển trở lại thành một 
trung tâm của Phật giáo. Nhờ những nổ lực của ông, Phật tử một lần nữa có 
thể đến chiêm bái tại BĐĐT, được như vậy cũng phải đến năm 1949, chính 
ngài Dharmapala là nguồn động lực chủ yếu trong việc chấn hưng Phật giáo. 
Trước khi mất vào năm 1933 tại Lộc Uyển, ngài nói rằng: “Tôi muốn tái sanh 
trở lại cuộc đời này 25 lần nữa để truyền bá chánh pháp” 


PHÂT TƯƠNG 


Gần 500 năm không hề có tượng Phật. Khi một nghệ nhân muốn biểu 
hiện sự hiện hữu của đức Phật, họ biểu hiện qua những biểu tượng như một cái 
ghế không, một chiếc ngai, cây, tháp, hoặc hình ảnh dấu chân. Tại BĐĐT, có 
ba dấu chân được khắc trên đá vẫn còn được thờ ở đây. Tượng Phật đầu tiên 
được tạc vào thời đại Kusana, có lẽ do ảnh hưởng của người AI Cập. Hơn một 


18 


ngàn năm sau đó những nghệ nhân người Ấn cố gắng mô tả trí tuệ và lòng từ 
của đức Phật qua những tác phẩm điêu khắc trên đá và đồng, và một số nghệ 
nhân hy vọng rằng họ sẽ thành công. Từ những tượng Phật mĩm cười cho đến 
những tượng Phật được trang điểm bằng đá quý của triều đại Pala, những nghệ 
nhân biểu hiện sự đam mê trên những tác phẩm điêu khắc đã trở thành biểu 
tượng của lòng mộ đạo. 

Tượng Phật thường được tạc trong tư thế ngồi trên toà sen, hoặc đứng 
thẳng, và có đôi khi ở tư thế nằm. Tượng Phật nằm là biểu tượng khi đức Phật 
nhập niết bàn. Tượng đứng như những tượng vào thời đại Gupta thường tạc 
trong tư thế hoàn toàn thư giản, trong khi đó thì những tượng vào thời đại 
Pala thì hơi thẳng và cứng. Tượng Phật trong tư thế ngồi trên ghế hoặc ngai 
thường thì không phải là tượng Bổn sư mà là tượng ngài Di Lặc, Phật vị lai. 
Phần lớn tượng Phật đều có nhục kế ở trên đỉnh đầu, và một điểm ở chặn giữa 
chân mày hoặc trước trán, đôi khi có hình bánh xe trên tay, hoặc ở dươi lòng 
bàn chân, đây là những tướng tốt của đức Phật hay Chuyển Luân Pháp Vương. 
Những tướng tốt thường được thể hiện trên thân thể của đức Phật. Dái tai của 
đức Phật thường là dài hơn người thường... 

Y của đức Phật thường được thể hiện qua một trong hai cách: đắp hở vai 
hoặc đắp che toàn bộ phần thân. Khi đắp cách thứ hai thì phần cuối của y được 
giữ bằng tay trái, và chỉ thấy được phân ở mắt cá chân. Những tượng Phật 
đứng thời đại Gupta, y ngoài đắp che thân thể và dùng dây nịt để giữ chắc 
phần hạ y. 

Những hình tượng đức Phật đầu tiên thường có những vâng hào quang 
phía sau đầu, trong khi đó thì tượng Phật thời đại Gupta và Pala thì có vẫầng 
hào quang dài phía sau thân đức Phật. Thỉnh thoảng thay vì là vâng hào 
quang dài thì thường miêu tả nhiều sự kiện trong đời của đức Phật. 

Tay của đức Phật thường được thể hiện một trong nhiều cách. Hai tay 
đặt vào nhau là tư thế khi hành thiền, hai tay chắp là tư thế khi Phật Chuyển 
pháp luân, một tay giơ lên lòng bàn tay hướng ra ngoài là biểu hiện sự Vô uý, 
trong khi tay kia thì đặt dưới thấp lòng bàn tay ngữa là biểu tượng ban phước 
lành. Tư thế ngồi với một tay đặt trên đùi, tay kia thi đặt trên đầu gối các đầu 
ngón tay thì chạm đất. Theo Lalitavistara, thi sau khi đức Phật thành đạo, đức 
Phật đã chạm vào trái đất để báo cho mọi loài biết rằng Ngài đã thành đạo. 
Đôi khi người ta tạc những tượng Phật nhỏ với tư thế ngồi hai tay chắp trước 
ngực cho những phật tử thờ phụng. 


19 


1. LÂM TỲ NI, NƠI ĐỨC PHẬT ĐẢN SANH 

Nằm dọc theo biên giới Nepal, Lâm Tỳ Ni là nơi Phật đản sanh. Lâm Tỳ 
Ni rất đễ di chuyển bằng đường bộ từ Gorakhpur (232 km từ Varanasi). Đi 
khoảng 90 km từ phía Bắc của Gorakhpur, chúng ta sẽ đến Nautanwa biên giới 
của Ấn Độ. Từ đó chúng ta có thể di chuyển bằng auto-ricshaw hay taxi để đến 
Bhairahwa, ở đây rất nhiều phương tiện để đi Lâm Tỳ Ni. Chúng ta cũng có 
thể đến bằng hãng hàng không Hoàng Gia Nepal, và từ Katmandu chúng ta đi 


20 


Bhairahwa chừng 4ð phút. Xe buýt đưa chúng ta đến biên giới của Nepal và ở 
đây chúng có thể đi chuyển bằng nhìều phương tiện hoặc bằng xe richshaw đạp 
hoặc bằng xe taxi tư nhân để đến Lâm Tỳ Ni, đoạn đường chỉ 8 cây số. Những 
chuyến xe buýt chạy đêm cũng đến Bhairahwa, từ Katmandu thì mất chừng 9 
tiếng đồng hồ, từ Pokhara thì 6 tiếng, nếu từ công viên quốc gia Royal Chitwan 
thì 7 tiếng. 

Ngay trước khi đản sanh, đức Phật là Bồ tát ở cung trời Đâu Suất. Từ đó 
Ngài thị hiện đản sanh vào cuộc đời để hoá độ chúng sanh. Thọ ký cho Bồ tát 
Di Lặc sẽ là vị Phật tương lai ở cảnh giới ta bà này. Trong đêm Ngài nhập 
thai, hoàng hậu Maya, mẹ của các vị Phật trong quá khứ, nằm mộng thấy một 
con voi trắng nhập vào bụng bà. Trái đất rúng động 6 lần. Theo truyền thống 
Phật giáo thì các Bồ tát nhập thai trong kiếp cuối cùng thường trong tư thế 
ngồi kiết già. Hơn nữa các vị Phật khi đản sanh đều ở trong khu rừng, và 
hoàng hậu luôn trong tư thế đang đứng. Một vị ẩn sĩ tên là Asita Kaladevela 
(A Tư Đà), tiên đoán là thái tử sẽ từ bỏ cuộc sống thế tục, nếu ngài tiếp xúc với 
những cảnh khổ của cuộc đời. Để điều này không xãy ra, vua Tịnh Phạn chỉ 
cho thái tử sống trong cảnh xa hoa sung sướng trong hoàng thành ở Ca Tỳ La 
Vệ, nhưng hoàn toàn không có kết quả. Cuối cùng là thái tử Tất Đại Đa đã la 
bỏ ngôi vị, bắt đầu tu tập để mong tìm ra phương pháp để chấm dứt những khổ 
đau của kiếp nhân sinh. 

Trươc khi hạ sanh, Hoàng hậu Maya viếng thăm vườn Lâm Tỳ Ni cách 
hoàng thành Ca Tỳ La Vệ chừng 16 cây số. Sau khi tắm xong, mặt bà hướng 
về phía Đông, tay phải vịn vào một cành cây shœiơ. Thái tử sanh ra từ bên 
hông phải của hoàng hậu, bước đi 7 bước trên 7 đoá hoa sen. Quay mặt khắp 
bốn phương thái tử tuyên bố như tiếng rống của sư tử: “Ta là bậc duy nhất, là 
tối thắng trong tất cả loài chúng sanh, đây là đời sống cuối cùng của Ta”. Một 
tay Thái tử chỉ xuống đất và báo trước sự thất bại của Ma vương, một tay chỉ 
lên trời thái tử muốn tuyên bố rằng tất cả mọi loài đều phải tôn kính Ngài, và 
chấp nhận giáo lý của Ngài. Trời tràn ngập ánh sáng, chư Thiên rãi hoa thơm 
chúc mừng Thái tử vừa mới giáng trần từ thai mẹ. Sau khi vô cùng hoan hỷ 
khi hạ sanh Thái tử, hoàng hậu Maya mất 8 ngày sau đó, cả vương quốc vô 
cùng thương tiếc Bà. Vua Tịnh Phạn lập em gái của hoàng hậu Maya là 
Mahapajapati(Ma-ha-ba-xà-ba-đề), hay còn gọi là Gotami (Kiều-đàm-di), làm 
hoàng hậu. Bà đã chăm sóc Thái tử và coi như con mình. 

Các vua trời Phạm thiên đến để nâng thái tử, và Tứ đại thiên vương 
giúp đỡ để tắm cho thái tử. Cùng lúc ấy hai con rồng Nanda và Upananda 
phun hai voi nước nóng và lạnh để tắm cho thái tử. Sau này ở đây vẫn còn hồ 
nước này, thậm chí cho đến lúc ngài Pháp Hiển vẫn còn dùng nước ở đây để 
uống. Thái tử được quấn bằng vải mềm và mỏng, và được đưa về kinh thành 
Ca Tỳ La Vệ. 


21 


Nhiều điềm tốt xãy ra cùng lúc khi thái tử đản sanh. Nhiều người sau 
này đóng những vai trò quan trọng trong cuộc đời của thái tử cũng đều sanh 
cùng ngày như Da Du Đà la, vợ của thái tử; Xa Nặc người giữ ngựa cho thái tử 
và là người giúp thái tử trốn khỏi hoàng thành đi xuất gia; con ngựa Kiển 
Trắc; vua Tân Bà Sa La cai trị nước Ma Kiệt Đà, vua Ba Tư Nặc của nước 
Koshala, và người bảo vệ Vajapani. Người ta nói cây Bồ để cũng mọc vào ngày 
mà thái tử đản sanh. 

Khi vua A Dục đến viếng Lâm Tỳ Ni 200 năm sau đó, vị cố vấn của vua, 
hiển giả Upagupta, với kiến thức thông thái đã miêu tả lại tất cả những sự 
kiện ở đây cho vua. Vua A Dục cúng dường nhiều thứ, vua cho dựng một tháp 
và một trụ đá ở đây. Khi Huyền Trang đến đây thì trụ đá đã bị sét đánh gãy. 
Tuy nhiên sau khi các nhà khảo cổ tìm ra trụ đá và với bia ký còn lưu lại cũng 
đủ để xác minh một cách rõ ràng về Lâm Tỳ Ni. 

Truyền thuyết nói rằng hoàng hậu Maya, có một giấc mơ báo trước khi 
bà mang thai thái tử. Trong giấc mơ bà thấy một con voi trắng 6 ngà từ trên 
trời bay xuống sa vào người của bà. Voi thường là biểu tượng của hoàng tộc. 
Giấc mơ ấy đã dược một vị chiêm tỉnh gia giải rằng hoàng hậu sẽ hạ sanh một 
bậc thánh. Trong khi trở về quê để hạ sanh thái tử, hoàng hậu dừng nghỉ tại 
vườn Lâm Tỳ Ni dưới bóng cây Shala. Tại đây thái tử đã giáng trần. Cảnh thái 
tử đản sanh được khắc trên mộ tấm đá tại đền thờ Hoàng hậu Maya. 

Câu chuyện được ghi lại trong nhiều sách rằng Thái tử giáng trần từ 
thai mẹ trong lúc bà đang nghỉ dưới cây Vô ưu. Ngay sau khi đản sanh thái tử 
bước đi 7 bước và bốn hướng, dưới mỗi bước chân của thái tử đều có một hoa 
sen. Hoa sen là biểu tượng của năng lực của tạo hoá, sự tỉnh khiết, tốt lành và 
thịnh vượng. Ngay sau khi đản sanh thái tử tuyên bố: “Ta là bậc tối thắng 
trong cõi Người, Trời đã vượt ra khỏi đại dương sanh tử. Ta trở lại cuộc đời này 
là để chỉ cho chúng sanh con đường giác ngộ. Đây là kiếp sống cuối cùng, Ta sẽ 
không còn trở lui cuộc đời này nữa”. Ngay từ lúc còn nhỏ thái tử có một phong 
thái thánh thiện. Chư Thiên và tiên nữ đều đến chúc tụng hoàng hậu Maya. 
Trong suốt 7 ngày tại vườn Lâm Tỳ Ni chư Thiên và tiên nữ vui mừng, chúc 
tụng Bồ tát giáng trần. Vào ngày thứ 7 hoàng hậu Maya đã từ giã cõi trần, cả 
vương quốc đau buồn thương tiếc. Thái tử đã được đưa về hoàng thành Ca Tỳ 
La Vệ một cách chu đáo. Thái tử được Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề nuôi nấng. 
Cảm nhận được những cảnh khổ sanh, lão, bệnh tử của kiếp người, năm thái 
tử 29 tuổi, Ngài đã lìa bỏ hoàng thành để đi tìm con đường giải thoát khổ đau 
cho mình và cho chúng sanh. 

Vào thế kỹ thứ 5 TL, Pháp Hiển, người Trung Quốc đã đến viếng Lâm 
Tỳ Ni, đã ghi lại trong nhật ký là hoàng hậu Maya đã tắm tại hồ trước khi hạ 
sanh thái tử. Ngài cũng viết về cái giếng nước nơi mà mãng xà vương đã hút 
nước tắm cho thái tử. Huyền Trang một nhà chiêm bái người Trung Quốc khác 


5297 


đã đến đây vào thế kỹ thứ 7 TL. Ngài cũng ghi lại nhiều chi tiết về thánh tích 
này. Ngoài cái hồ nước, ngài còn viết về trụ đá của vua A Dục và các tháp 
tưởng niệm được xây dựng tại bốn địa điểm: (¡) nơi mãng xà vương xuất hiện, 
(ï¡) nơi hai dòng suối nóng và lạnh, (ii) nơi đức Phật tắm và (iv) nơi thái tử 
được nâng bởi chư thiên. Một nhà chiêm bái người Trung Quốc khác tên là Wu- 
tung đã đến đây vào năm 764. Sau đó chúng ta không còn nghe về Lâm Tỳ Ni. 
Vua Khasa Riptu Mala đã thực hiện một chuyến viếng thăm lịch sử vườn Lâm 
Tỳ Ni vào thế kỷ 14 trước khi thánh địa bị chìm vào lãng quên. Khoảng trung 
đại khu vực này biến thành một khu rừng rậm. Một toán các nhà khảo cổ học 
dẫn đầu bởi Khadga Samsher và một học giả người Đức, tiến sĩ Alois Anten 
Fuhrer, lần đầu tiên tìm ra trụ đá của vua A Dục vào năm 1895-96 tại Lâm Tỳ 
Ñi và xác minh vị trí nơi đức Phật đản sanh. 


TỔ CHỨC PHÁT TRIỂN LÂM TỲ NL, được ủng hộ bởi 13 quốc gia, 
thành lập vào năm 1970. Hội này đã thành lập một viện bảo tàng và thư viện, 
và có một chương trình dự án xây dựng Lumpini “thành một trung tâm văn 
hoá biểu trưng cho nhân loại và những lời dạy của đức Phật”. Một kiến trúc sư 
người Nhật bản, Kenzo Tange, thực hiện dự án này. Dự án này cần khoảng 4.8 
cây số vuông, chia ra làm 3 khu vực, mỗi khu vực khoảng 1.6 cây số vuông. Tất 
cả khu vực này được nối bằng một con kênh đào và một con đường cho người đi 
bộ dài khoảng 1474 mét. Dự án tổng thể của Lâm Tỳ Ni bao gồm: Làng 
Lumpini, khu vực các chùa chiển, tu viện, và thánh tích Lâm Tỳ Ni. Ngôi chùa 
Vàng đối diện Vườn là do vua Mahendra xây dựng vào năm 1953, và những 
tượng Phật từ Miến Điện, Thái Lan, và Nepal. Những bức tranh trên tường 
trong chùa miêu tả “Chuyển Pháp Luân”, Tứ Thiên Vương, nhiều vị thần trong 
đao Hindu chào đón Tất Đạt Đa trở lại Nepal sau khi Ngài thành đạo. Làng 
Lâm Tỳ Ni sẽ được quy hoạch về hướng Bắc trở thành cửa ngỏ để vào thánh 
địa. Khu vực này bao gồm khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng và những khu cắm 
trại cho khách hành hương... Gần khu cắm trại là bưu điện và bãi đậu xe. Nhờ 
sự giúp đỡ của chính phủ Malaysia và những nhà hảo tâm một trường trung 
học được thành lập ở đây. Trong tương lai sắp tới khu vực thánh tích này sẽ 
có những trung tâm văn hóa, viện nghiên cứu, thư viện và viện bảo tàng. Gần 
vườn Lâm Tỳ Ni một ngọn lửa bất diệt đã được đốt lên vào ngày 1 tháng 11 
năm 1986, tuyên bố ngày Hoà Bình thế giới. Hội Phật giáo Ái Hữu (Bangkok, 
Thailand) đã hưởng ứng ủng hộ nhiều dự án phát triển khu vực này. 


TRỤ ĐÁ VUA A DỤC 

Di tích quan trọng nhất tại Lâm Tỳ Ni (ngày nay là làng Rummindeì), 
về phía nam dưới chân rặng Churia, là trụ đá của vua A Dục, được dựng vào 
năm 250 TTL, vào năm thứ 20 của triều đại vị hoàng đế phật tử này. Bia ký 


23 


viết bằng chữ Brahmi ghi rằng: “Vua Piyadashi, người con yêu của thượng đế, 
năm thứ 20 sau khi lên ngôi, đã đến đây chiêm bái, nói rằng “đây là nơi đức 
Phật đản sanh và ngài đã ra lệnh tạc một con ngựa; và trụ đá này được dựng 
lên. Do đây là nơi mà đức Phật đản sanh, làng Lumpini được thành lập trung 
tâm văn hoá, và người dân chỉ đóng 1/10 thuế.” 





“ 


Trụ đá do vua A Dục dựng ở Lâm Tỳ Ni Hồ nước và cây Bồ đề trong vườn Lâm Tỳ Ni 


Bia ký này đã xác minh thánh tích này. Gần đỉnh của trụ đá một câu 
thần chú “Om Mani Padme Hum” được khắc bằng chữ Tipet. Trụ đá bị phá huỷ 
nặng vào thế ky thứ 7 do sét đánh. Chu vi của phần còn lại của trụ đá là 
2.21m và chiều cao là 4.11 m. Người ta ước tính khoảng 3.05m của trụ đá chôn 
dưới đất. Huyền Trang đã thấy được con ngựa đặt trên đỉnh trụ đá, ngày nay 
không còn con ngựa này. Gần trụ đá là một đền thờ, ở đây vẫn lưu giữ một tác 
phẩm điêu khắc bằng đá. Cảnh thái tử đản sanh được khắc trên tấm đá này 
tạc hình hoàng hậu Maya đang đứng dưới gốc cây, xoay về phía bên phải. Một 
tay nắm lấy cành cây, còn tay kia thì sửa lại y phục ngay ngắn. Bên cạnh 
hoàng hậu là thái tử vừa đản sanh. Những người khác cũng được tạc là bà Ma 
Ha BaXà Ba Đề và chư thiên. Đền thờ này có lẽ là được xây dựng sau ngôi đền 
cổ kỷ niệm nơi Phật đản sanh. Gần đó là một cái hồ đã khô nước. Theo truyền 
thống, đức Phật sau khi đản sanh đã được tắm bằng nước trong hồ này. Chính 
phủ Nepal đã cho xây dựng hai ngôi đền mới, một tỉnh xá và ngôi chùa với 
những vật liệu củ còn lại ơ đây. Chánh điện của chùa thờ một tượng Phật lớn, 
và một bức tranh vẽ theo phong cách thời trung đại được trang trí trên các bức 
tường. 

Một điểm khác cũng không kém phần quan trọng ở Lumpini là một tấm 
đá đặt sâu trong chánh điện. Nằm sâu dưới ba lớp địa chất và những di tích 
của ngôi đền thờ hoàng hậu Maya phủ lấp, vị trí này xác định chính xác nơi 
sanh của đức Phật. Nơi đức Phật đản sanh nằm ở cuối phía Nam của vườn Lâm 
Tỳ Ni. Các nhà khảo cổ đã phát hiện nhiều phòng ốc, và một tấm đá mà hiện 


24 


nay người ta tin tưởng là nơi đánh dấu chính xác vị trí đức Phật đản sanh. Nơi 
đức Phật ra đời hiện nay là một khu đất được rào lại để tiến hành khai quật 
khảo cổ. Toàn bộ khu vực có nhiều khu rất thoáng mát trừ phi nhiều phái đoàn 
hành hương đổ dồn về đây từ nhiều nước trên thế giới. 

ĐẾN THỜ HOÀNG HẬU MAYA (thế kỹ 19), thờ cả Hindu và Phật giáo, 
có một tấm đá hình Phật đản sanh được biết xây dựng vào khoảng thế kỷ thứ 
5, nguyên thuỷ ngôi đền này được xây dựng bởi vua A Dục. 





Đến thờ Hoàng Hậu Ma Ya ở Lâm Tỳ Ni Bức phù điêu cảnh thaí tử đản sanh 

Đặt trong một mô hình chùa nhỏ, tấm đá có hình hoàng hậu Maya đang 
đứng, tay phái nắm lấy cành cây Shala và hình thái tử vừa mới đản sanh đứng 
thẳng trên một hoa sen với vầng hào quang. Về phía Nam, một cái hồ 
Pushkarini, có ba bậc thang cấp, nơi đây hoàng hậu Maya đã tắm trước khi hạ 
sanh thái tử và cũng là nơi mà thái tử Tất Đạt Đa được tắm tấy uế lần đầu 
tiên. Dưới ánh nắng ban mai, mặt nước trong hồ lấp lánh như bạc, một cơn gió 
thoảng cũng làm cho mặt hồ xao động. Kiến trúc hồ có một bực tam cấp và đã 
được phục hồi trở lại như củ bằng gạch. Ngôi chùa Tipet có nhiều bức tranh vẻ 
và một tượng Phật bằng đồng lớn. Một ngôi chùa khác xây dựng sau này gồm 
một thangka lớn làm bằng gỗ và được chạm khắc. Ngoài những di tích còn lại 
ở đây như những bức tường, hồ nước, và những mô đất, còn phát hiện nhiều 
tháp và một tĩnh xá. 

NHỮNG CUỘC KHAI QUẬT MỚI, mãi cho đến gần đây một ngôi đền 
Hindu được dựng trên mô đất bên cạnh trụ đá vua A Dục. Bên trong đền thờ 
đã đổ nát, và một số tác phẩm điêu khắc minh hoạ thái tử đản sanh được khắc 
vào đầu thời đại Gupta. Hình hoàng hậu Maya trong bức điêu khắc được dân 
địa phương thờ như là một nữ thần, nhiều người xem như là Rupadevi hay 
Rumminidevi. Khi đền thờ bị phá vào năm 1997, người ta khai quật ở đây. 
Viện khảo cổ Nepal công bố là họ đã tìm ra chính xác nơi thái tử Tất Đạt Đa 
đản sanh. Thật là khó xác thực được điều này là đúng hay sai hay chỉ là muốn 
đưa ra tin như vậy để thu hút những khách hành hương, chúng ta chỉ có thể 
chờ đợi những nhà nghiên cứu chuyên môn về bia khắc trên đá thẩm định về 





nguồn tin sốt dẻo này. 


25 


„. 


L0(IC4:(-%C: 5:00 TT | 
k4x 


MARIER 5T0NE 
NKœ= P 





Tấm đá xanh đánh dấu chính xác nơi đức Phật đản sanh 


LUMPINI DHARMODAYA SAMITTI DHARMASHALA, một ngôi chùa 
Theravada xây dựng vào năm 195G, toạ lạc phía ngoài Lâm Tỳ Ni (LTN). Chùa 
xây dựng theo kiến trúc hiện đại của Nepal, với nhiều công trình điêu khắc 
phức tạp, khắc trên gỗ ở những cửa ra vào, cửa sổ và nhiều tranh tượng màu 
sắc rực rỡ miêu tả những sự kiện cuộc đời của đức Phật trong nhiều kiếp. 

DHARMASWAMI MAHARAJA BUDDHA VIHARA, một ngôi chùa Tipet 
thuộc phái Shakyapa cũng nằm phía ngoài Lâm Tỳ Ni. Ngài Rinpoche Chogya 
Trichen và vua của Mustang thành lập ngôi chùa này. Cứ mỗi sáng, có khoảng 
chừng 60 tu sĩ đang sống ở đây hành lễ. Cuối tháng 9, hai ngàn tăng tập 
trung về đây để cầu nguyện hoà bình trong 10 ngày và ngày 13 tháng 12 hàng 
năm có lễ Mahakala cũng kéo dài 10 ngày. 

Cách LTN khoảng chừng vài cây số là khu vực chùa chiển, tỉnh xá của 
nhiều nước được xây dựng trên một khu vực rất rộng. Về phía Đông của Lâm 
Tỳ Ni có hai ngôi chùa mới. Ngôi thứ nhất do Hội Phật Giáo Nam tông Nepal 
xây dựng và ngôi chùa thứ hai là chùa Tipet thuộc phái Sakyapa. Phía trên 
LTN khoảng 1 cây số một ngôi tháp rất đẹp do chính phủ Miến Điện xây dựng 
và một nhà nghỉ của Hội Mahabodhi Society. Chùa chiền ở đây xây dựng theo 
nhiều kiến trúc khác biệt của từng quốc gia như Miến Điện, Trung Quốc, Nhật 
Bản, Hàn Quốc, Thái Lan trong số các chùa này thì một số đang tiến hành xây 
cất. Cũng nằm trong khu vực này có Viện Nghên Cứu Lumpini, và một Viện 
Bảo tàng trưng bày nhiều bộ sưu tập về văn học Phật giáo. Cả hai mở cửa từ 


26 


Chủ nhật đến thứ bảy từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều, mùa đông thì thừ 10 giờ 
sáng đến 4 giờ chiều. 

CHÙA NEPAL xây dựng vào năm 1956 và chùa Tipet thuộc phái 
Sakyapa hoàn thành vào năm 1975, đều có những chánh điện mang nhiều sắc 
thái rất đẹp của nghệ thuật kiến trúc, minh hoạ với nhiều tranh tượng truyền 
thống. Nhiều tu sĩ trẻ đang tu học tại đây, nhờ vậy cũng giúp được trong việc 
phục hồi LTN trở thành một trung tâm tu học và cũng là để bảo tổn những 
truyền thống phong tục của Tipet. Chùa Nepal do một tu sĩ hệ phái Nam tông 
bảo quản, chùa còn có một nhà nghỉ do một số phật tử Nhật bản và tổng thư 
ký UNO, ông U.Thant cúng dường. Nhờ sự hợp tác với chính phủ Nepal, 
UNESCO đã giúp đỡ phát triển thánh tích đầu tiên trong 8 thánh tích này. 
Khoảng 1 cây số phía trên LTN có một tháp rất đẹp do chính phủ Miến Điện 
xây dựng và một nhà khách của Mahabodhi Society. 


NHỮNG CHUYỂN THAM QUAN 

Khu vực Taulihawa, cách Lumpini 27 cây số về hướng Tây, nối liền bằng 
một con đường rãi đá, có rất nhiều di tích Phật giáo quan trọng. Khoảng chừng 
6 cây số từ Taulihawa là địa danh Tilauakot, nơi đây mãi cho đến thập niên 70 
người ta mới biết là thủ đô của dòng họ Thích Ca, nơi mà đức Phật trãi qua 
thời kỳ niên thiếu. Có nhiều di tích và nền móng còn lại của tu viện và tháp 
được xây bằng gạch nung và đất sét. Di tích được bao bọc bởi hào chung quanh 
và tường xây bằng gạch. Chừng 10 cây số về hướng Tây bắc Taulihawa, có một 
khu vực tam giác rất kiên cố, thành phố mà Phật Kanakmuni sanh ra (đời quá 
khứ của đức Phật) gọi là thành phố Araurakot. Vẫn còn bức tường thành cổ 
vững chắc xây bằng gạch. 

Khoảng 3 cây số về hướng Tây Bắc của Araurakot là Niglihawa, có một 
hồ hình tứ giác bao bọc bởi rừng cây Niligsagar. Ở phía Tây của Hồ, có trụ đá 
của vua A Dục đã bị gãy làm hai. Đoạn dài của trụ đá thì nằm ngang, đoạn 
ngắn thì trong tư thế thẳng. Trụ đá có hình hai con công ở trên đỉnh và một 
bia ký bằng chữ Devanagari “Om mani padme hum ripu Mallasya Ciran jaut 
1234”. Phần ngắn của trụ đá chôn dưới đất có khắc bia ký của vua A Dục bằng 
chữ Brahmi. Bia ký được dịch sang như sau: “Vua Piyadassi, con của đấng 
thượng đế, vào năm thứ 14 ngài đã cho sửa sang tháp Buddha Kanakmuni lại 
lần thứ hai, và vào năm thứ 20 triều đại của ngài, vua đã đích thân đến để lễ 
bái và cho dựng trụ đá này.” Khoảng ð cây số về phía Tây bắc của Niglihawa 
là khu rừng Sagarhawa. Ở giữa khu rừng có một hồ hình tứ giác tên là 
Lambusagar. Năm 1895, ông A.A. Fuher nhà khảo cổ học người Đức nhận định 
hồ nước là dấu vết khu vực hoàng thành của dòng họ Shakyas. 

KUDAN, nằm cách Taulihawa chừng 2 cây số về hướng Tây Nam, vẫn 
còn di tích 4 nền móng và một hồ nước, được khai quật năm 1962. Chừng 3 cây 


27 


số về hướng Nam của Kudan là ngôi làng Gotihawa. Trong ngôi làng có một 
trụ đá của vua A Dục dựng trên một bệ đá. Phần trên của trụ đã bị gãy và 
không còn, chỉ còn lại phần dưới của trụ đá cao 3.5m. gần bên trụ đá là một 
đại tháp hình tròn xây bằng gạch thời kỳ Maurian. 

KHÁCH SẠN-NHÀ NGHỈ 

Khách sạn ở Lumpini không đến nổi tệ. Nhà nghỉ Lumpini Garden, toạ 
lạc trong một ngôi vườn rất đẹp chừng 3 cây số về phía Nam, khách sạn có 
phục vụ thức ăn với giá phải chăng. Nhà nghỉ Sri lanka Pilgrims chừng 45 
phút đi bộ, cách vườn Lâm Tỳ Ni chừng 3 cây số về hướng bắc. Nhà nghỉ có 
188 giường cho khách hành hương. Câu lạc bộ Hukle của Nhật bản xây dựng 
một khách sạn 4 sao Lumpini Hokle Hotel có 55 phòng cho chừng 125 người. 
Himalayan Inn nằm trên đường Siddharth, gần bến xe buýt có nhiều phòng 
đầy đủ tiện nghi, sạch sẽ. Ở Bhairahwa Yeti, nằm ở góc đường Siddharth và 
Bank, nhà nghỉ Sayapati và Pashupati đều nằm ở khu trung tâm ở đây với 
đầy đủ tiện nghi cho khách dừng nghỉ qua đêm. 

BIÊN GIỚI SONALI 

Dân số: 27.000 người; mã Số điện thoại vùng: 05522 

Sonali là biên giới giữa Ấn Độ và Nepal. Khách hành hương từ Ấn Độ 
muốn sang Lâm Tỳ Ni đều phải đi qua biên giới này. Đây như là một ngôi chợ 
nhỏ tại biên giới, như một trạm xe buýt và có một vài khách sạn, cửa hiệu 
buôn bán, và biên giới mở cửa 24/24. Có nhiều thuận tiện về mọi thủ tục về 
phía Nepal hơn là ở Ấn Độ với nhiều thủ tục quan liêu, hối lộ. Ở Nepal cũng dễ 
dàng hơn trong việc trao đổi ngoại tệ. 

Khách sạn Niranjana (điện thoại 24901) do công ty du lịch UP thành 
lập, cách biên giới chừng 700 m, rất tiện nghi và sạch sẽ. Nhà nghỉ SanJu (dt: 
24919), gần bưu điện ở biên giới, vừa mới hình thành nằm ở khu vực thoải 
mái, phòng ngủ sạch sẽ nhưng đa số là những phòng ngủ tập thể cho nhiều 
người. Hàng hoá ở đây rẻ, nhiều khách sạn với giá vừa phải, khách sạn với 
môi trường thiên nhiên và hàng loạt quảng cáo bia tại biên giới Nepal, khiến 
cho nhiều du hành muốn ở lại đây. 


2. CA TỲ LA VỆ, NƠI ĐỨC PHẬT TRÃI QUA THỜI THƠ ẤU 

Từ Gorakpur đi bằng đường bộ khoảng 97 cây số là đến Ca Tỳ La Vệ 
(CTLV). Từ đây có thể đi đến nhiều thành phố lớn bằng đường bộ như 
Kushinagar 148 km, Varanasi 312 km, Lumpini 95 km, Shravasti 147 km, và 
Lucknow 308 km. Chúng ta có thể đi bằng chuyến tàu lửa Gorakpur-Gonda từ 
Gorakpur đến Siddhathnagar cách CTLV chừng 30 km. Sân bay gần nhất là ở 
Gorakpur, 104 km. Một thị trấn nhỏ Birdpur cách Piprahwa 8 km về hướng 


28 


Nam với đầy đủ ngân hàng, bưu điện, điện thoại và bịnh viện. Những học giả 
trước đây như Rhys David và P.C. Mukherji cho rằng CTLV ở vùng Tilaurakot 
thuộc nước Nepal. Tuy nhiên những cuộc khai quật khảo cổ do Viện Khảo Cổ 
Ấn Độ dưới sự lãnh đạo của Srivastava chứng minh rằng Piprahwa là thành 
CTLV cổ. 

Theo những công bố ngày nay CTLV, Piprahawa (hiện tại) và Ganwaria 
nằm cách làng Siddharth khoảng 22 km. CTLV là thủ phủ của dòng họ 
Shakya, người đứng đầu bộ tộc là vua cha của đức Phật, với lý do đó cho nên 
đức Phật có tên là Shakyamuni. Dòng họ Shakya là một trong 16 quốc gia độc 
lập vào thế kỷ thứ 6 TT. Thái tử Tất Đạt Đa, sau này thành Phật, đã trãi qua 
29 năm thời niên thiếu ở CTLV, sau đó Ngài đã lìa bỏ hoàng thành, Ngài trở 
lại thăm sau 12 năm sau khi thành đạo. CTLV một nơi trù phú thịnh vượng 
trong suốt thời kỳ niên thiếu của đức Phật. 

Hơn hẳn những vương tôn công tử và thậm chí cả các vị thầy giáo của 
mình về kiến thức, thơ văn, võ nghệ... Thái tử cho thấy khả năng nổi bật của 
mình trong tất cả lãnh vực nghệ thuật. Khi còn là cậu bé, một hôm trong một 
buổi lễ hạ điền, trong lúc mọi người không ai để ý đến thái tử, ngài ngồi nhập 
định và chứng được sơ thiền, đến nổi 5ð vị thiên thần đang bay ngang qua đầu 
thái tử phải dừng lại vì định lực của Ngài. 

Khi Thái tử trưởng thành, cảm thấy cuộc sống trong hoàng cung quá tẻ 
nhạt. Ngài bắt đầu những chuyến du ngoạn ra ngoài đề tìm hiểu cuộc sống của 
thế giới bên ngoài như thế nào. Ngài luôn dắt theo người hầu cận trung thành 
của mình là Xa Nặc, đôi khi Ngài đi cùng với một vài người bạn hay các hoàng 
huynh. Xa Nặc là người chăm sóc ngựa cho Thái tử. Thái tử và Xa Nặc thỉnh 
thoảng thay phiên giữ cương. Thái tử không bao giờ dùng roi để quất ngựa, Xa 
Nặc cũng vậy. Thái tử đã đi dạo cả bốn cửa thành, từ những vùng đất phía Bắc 
dưới chân núi Hi Mã Lạp Sơn đến những vùng bình nguyên ở phía Nam. 
Hoàng thành CTLV nằm ở khu trù phú đông dân cư nhất. So sánh với những 
nước láng giềng như Koshala (Kiếu-tát-la), Magadha (Ma-kiệt-đà), bộ tộc 
Shakya rất nhỏ, tuy không rộng lớn về lãnh thổ nhưng vị trí thì thật tuyệt vời. 
Dòng sông Rohini và Banganga phát xuất từ rặng Hy Mã Lạp Sơn chảy xuống 
làm trù phú vùng bình nguyên này. Hai nhánh sông này tiếp tục chảy về 
hướng Nam nhập vào sông Hiranyavati trước khi nhập vào sông Hằng. Thái tử 
thường hay ngồi bên bờ sông Hiranyavati để nhìn dòng nước chảy. 

Sau khi Thái tử lập gia đình với công chúa Da Du Đà La, Ngài đã sống 
trong cảnh xa hoa, hưởng thụ tất cả dục lạc ở trần gian. Ngày Ngài thành hôn, 
cả vương quốc vui mừng. Cả hoàng thành treo đèn kết hoa, ca múa khắp nơi. 
Nơi nào Thái tử và Công chúa đi qua dân chúng đều reo mừng, chúc tụng. Ngài 
đi đến thăm những ngôi làng nhỏ ở xa hoàng cung, mang theo quà thức ăn và 
y phục để ban cho những người nghèo khổ. 


20 


Vua Tịnh Phạn đã cho xây dựng ba cung điện hợp theo mỗi mùa cho 
Thái tử và công chúa. Cung điện mùa hè được xây cất trên một vùng cao 
nguyên rất đẹp, còn cung điện dành cho mùa Đông và mùa mưa thì xây dựng 
tại CTLV. Mỗi cung điện đều có những hồ sen với những hoa sen màu xanh 
nhạt, màu hồng, màu trắng. Những đồ trang sức giày dép rất đẹp, những loại 
hương thơm, dầu trầm được thắp mỗi ngày, đều được mang về từ Varanasi hoặc 
từ vương quốc Kashi. 

Thái tử có ba người anh em bà con rất thân thiện với Ngài đó là 
Mahanama, Bhaddiya và Kimbila. Thái tử thường mời các vị này vào chơi 
trong vườn hoa trong cung của Ngài. Hoàng hậu Gotami thường ngồi trên một 
ghế bằng gỗ bên cạnh hồ sen nhìn họ vui đùa. Những người hầu cận luôn túc 
trực để Bà sai mang nước uống và thức ăn cho bọn trẻ. Năm tháng trôi qua 
Thái tử đã trưởng thành và học rất giỏi, Ngài rất giỏi về âm nhạc. 

Một hôm đang cỡi ngựa dạo chơi với người hầu cận, thái tử trông thấy 
một người già rất ốm yếu, một lần khác Thái tử gặp một người bịnh, và một 
xác người, thái tử mới cảm nhận được cảnh khổ, bịnh hoạn và chết chóc. Ngài 
nhận ra được nổi khổ của kiếp nhân sinh. Cuối cùng Ngài gặp một vị đạo sĩ 
phong thái rất giải thoát. Vị đạo sĩ này nói là đã thoát ly cuộc sống thế gian, 
xuất gia tìm chân lý và giải thoát. Sau khi La Hầu La ra đời và sau khi chứng 
kiến những cảnh này Thái tử đã la bỏ gia đình đi xuất gia chỉ trước 7 ngày là 
đến ngày Thái tử được vua cha truyền ngôi. Không thể chậm trễ nữa, Thái tử 
đã tâu với phụ hoàng về ý định muốn từ bỏ cuộc sống xa hoa tạm bợ của đời 
sống thế tục để tìm một hạnh phúc thật sự, chấm dứt mọi khổ đau. Vua Tịnh 
Phạn đã từ chối không cho Thái tử đi. Vì vậy Thái tử đã trốn khỏi hoàng 
thành cùng với người hậu cận Xa nặc cùng với sự giúp đỡ của chư Thiên. Đến 
bên dòng sông A-nô-ma, Thái tử tự thế phát xuất gia, đắp lên người mãnh y 
của một đạo sĩ. Ngài dạy Xa Nặc mang tất cả đồ đạc trang sức của mình quay 
về hoàng cung còn Ngài thì bắt đầu cuộc sống một tu sĩ không gia đình. 

Với lời yêu cầu của vua Tịnh Phạn, sau khi thành đạo một vài năm đức 
Phật đã trở về thăm hoàng cung. Vua Tịnh Phạn đứng nhìn đức Phật một hồi 
lâu và nói rằng: “Chơ cứ nghĩ rằng con sẽ uê thăm hoàng cung trước, di có thể 
ngờ được con lại đi bhất thực trong thành phố! Tại sao con bhông dùng trưa 
trong hoàng cung?” 

Đức Phật nhìn vua cha và mĩm cười đáp rằng: “Phụ uương, con bhông 
phải trở uê một mình. Con trở uề uới chúng tăng, uò con cũng là một tu sĩ uà 
cũng như các uị tu sĩ khúc, mọi người đều bhất thực.” 

Vua Tịnh Phạn buồn bã nói rằng: “Nhưng tại sao con lại đi xin ăn như 
những người nghèo hèn như thế? Không có di trong dòng họ Shabya làm như 
Uuộậy bao giờ” 


30 


Đức Phật lại mĩm cười và nói rằng: “Có lẽ đúng là chưa từng có di trong 
dòng họ Shokbya làm như uậy nhưng các uị tỳ bheo thì có. Phụ uương! bhất 
thực là để giúp cho một uị tu sĩ phút triển tính thân bình đẳng bhông phân 
biệt; mọi người đều bình đẳng như nhau.. khi con nhận sự cúng dường một củ 
bhoơi tây nhỏ của một gia đình nghèo bhổ cũng giống như đang thọ nhận một 
bữa cơm thịnh soạn được cúng dường từ một hoàng đế. Vị tỳ bheo có thể uượt 
qua được hàng ròo ngăn củn của sự phân biệt giàu 0à nghèo. Mọi người dù là 
nghèo đến đâu đi nữa họ cũng có thể giác ngộ uù giải thoát. Khất thực bhông 
làm mất phẩm giá của con. Khết thực sẽ cho thấy phẩm giá của tất cảổ mọi 
người.” 

Vua Tịnh Phạn lắng nghe với sự kinh ngạc. Lời tiên đoán của vị tiên tri 
đúng thật. Thái tử sẽ trở thành một bậc Đạo sư, sẽ toả sáng khắp thế gian 
này. Nắm tay vua cha, đức Phật cùng với phụ hoàng đi vào hoàng cung. 

Nhờ những người hầu hướng dẫn cho các vị tỳ kheo, và họ đã thông báo 
cho hoàng hậu Gotami, Da Du Đà La, Sundari Nanda, và La Hầu La, cho nên 
các vị đã có thể nhìn thấy sự gặp gỡ giữa đức Phật và vua Tịnh Phạn từ trên 
hoàng thành. Họ nhìn thấy vua đã chào đức Phật như thế nào. Khi vua Tịnh 
Phạn và đức Phật đi gần đến cổng thành, công chúa Da Du Đà La quay sang 
La Hầu La. Bà chỉ đức Phật và nói với La hầu La: “Này con yêu, con có nhìn 
thấy vị tu sĩ đang nắm tay ông nội không đang đi về hướng cổng thành kia 
không?” (Khuddaka Nikaya 1). 

Trong lần về thăm này đức Phật đã độ cho Nanda và La Hầu La xuất 
gia. Sự xuất gia của hai người này đã làm cho vua Tịnh Phạn đau buồn bởi vì 
vua không đồng ý cho họ xuất gia. Đức Phật nhận thấy điều này cho nên Ngài 
đã đặt ra giới “bất cứ ơi muốn xuất gia phải được sự cho phép của cha mẹ”. Sau 
hôm đó đức Phật đã dạy ngài Xá Lợi Phất : “từ nay, chúng ta sẽ không nhận 
những người trẻ tuổi xuất gia mà không có sự đồng ý của cha mẹ”, hãy nhớ 
điều này là giới luật. Năm trăm người trong hoàng tộc gia nhập tăng đoàn 
trong lần nầy, trong đó có cả con trai của đức Phật, người anh em họ, và Upali 
người thợ hớt tóc trong hoàng cung sau này trở thành một trong những vị đại 
đệ tử của đức Phật. 

Thấm thoát thời gian trôi qua rất nhanh, đức Phật và chư Tăng đã ở lại 
hoàng cung hơn 6 tháng. Số lượng tăng đoàn bấy giờ đã lên đến hơn 500 vị. Số 
lượng người cư sĩ tăng vô số kể. Vua Tịnh Phạn đã cúng cho chư tăng một khu 
vực để xây dựng tỉnh xá, cung điện ngày xưa của thái tử, ở phía Bắc hoàng 
thành, khu vực này rất đẹp và mát mẻ. Tôn giả Xá Lợi Phật đã tiến hành xây 
dựng một tinh xá cho chư tăng. Sự hình thành một tỉnh xá ở đây đã khẳng 
định chắc chắn niềm tin và thực hành giáo lý của đức Phật trong hoàng tộc 
Shakya. 


3l 


Vua Tịnh Phạn mời đức Phật dùng bữa cơm cuối cùng trước khi ra đi và 
yêu cầu đức Phật giảng pháp. Nhân dịp này đức Phật đã giảng về áp dụng giáo 
lý trong lãnh vực chính trị. Ngài dạy: “Chánh pháp sẽ giúp ích cho chính trị, 
bhẳng định rằng những người đang cdi trị một quốc gia cân tổ chức một xã hội 
công bằng uò bình đẳng” Ngài dạy tiếp: “Nếu người lãnh đạo biết hành trì 
chánh phúp, sẽ tăng trưởng lòng từ uà sẽ phục uụ cho dân chúng tốt hơn. Sẽ 
mang lại một xã hội trật tự, hoà bình mà bhông cần sử dụng đến bạo lực. 
Không cần phải giết hại, tra tấn, bỏ tù hoặc tước đoạt tài sản của dân chúng. 
Điều này bhông phải bhông thể thực hiện được, nhưng muốn thực hiện thì cần 
phải hiểu uò hành trì chúnh phúp” 

Và hhi một người làm chánh trị có được sự cảm thông uà tình thương thì 
ông ta sẽ nhận chân được uê sự nghèo đói, đau bhổ uà sự đàn áp. Một người 
hiểu như thế sẽ có nhiều phương pháp để cải tổ lạt bộ máy chính quyên, làm 
thế nào để giảm đi bhoảng cách giữa người giòu 0ò người nghèo, 0ò chấm dút 
dùng uũ lực để chống lại bẻ bhúc. Này các thiện hữu, những nhò chính trị, 
những uị lãnh đạo quốc gia cần phải làm gương. Đừng đắm mình trong cảnh 
sống xa hoa bởi Uì sự giòu sang sẽ tạo nên hùng ròo chến giữa bạn uà dân 
chúng. Sống một đời sống đơn giản, có ích, sử dụng thời gian để phục uụ tha 
nhân hơn là chỉ ăn không ngôi rôi. Người lãnh đạo sẽ bhông di tin tưởng uà 
tôn bính nếu như ông ta bhông là một tấm gương cho người bhúc noi theo. Nếu 
người lãnh đạo biết thương yêu uò tôn trọng dân chúng thì họ sẽ thương yêu uà 
tôn trọng mình. Cai trị bằng đạo đúc bhông giống như cai trị bằng luật phúp. 
Cai trị bằng đạo đức bhông dựa uòo sự trừng phạt. Hạnh phúc thật sự chỉ có 
thể đạt được bằng con đường đạo đúc.” (Mahavagga, Khuddaka Nikaya 1) 

Trong thời gian ở đây, đức Phật trực tiếp giảng dạy đệ tử của Ngài, và 
luôn luôn quan tâm đối với những người mới xuất gia. Trong Kinh Bổn sanh 
cũng có ghi là vào năm thứ 5, khi đức Phật ở tại Vaishali, Ngài đã trở về 
CTLV để thăm vua Tịnh Phạn đang hấp hối. Sau khi vua Tỉnh Phạn băng hà 
đức Phật trở lại Vaishali. 

Thời hoàng kim của CTLV kéo dài không lâu, bởi vì kinh đô của bộ tộc 
Shakya bị phá huỷ bởi vua Vaidraka, ngay cả trong thời kỳ đức Phật chưa xuất 
gia đã xãy ra chiến tranh với nước này. Lúc ngài Huyền Trang đến thăm ở đây 
thì chẳng còn gì ngoài sự hoang tàn và đổ nát, chỉ một số người và một ít tu sĩ 
sống ở đây. Pháp Hiển (399-414) ghi lai rằng ở đây có một tháp và một trụ đá 
của vua A Dục, ngôi tháp cao 10 mét , trên đầu tháp có con sư tử. Ngài Huyền 
Trang cũng đồng ý với điều này. Nhưng tất cả những di tích sự kiện nêu ra 
trong kinh điển đã tập trung sự chú ý của hai vị, và nhiều điểm ghi chú ở đây 
là phần lớn tháp. Sau này toàn bộ khu vực này trở thành khu rừng và đầu thế 
kỷ 20 chỉ có những những đàn voi băng ngang khu này. 


32 


Ngày nay CTLV hình thành do nhiều ngôi làng, thành phố chính là 
Piprahwa và Ganwaria. Một đại tháp vẫn còn ở đây là nơi thờ xá lợi của đức 
Phật xây dựng do dòng họ Shakya. Một bia ký bằng chữ Brahmi được phát 
hiện ở đây xác định rằng đây là tháp thờ xá lợi. Nền móng còn lại trãi dài 
một khu rộng lớn. Hiện tại không tìm thấy dấu vết gì về trụ đá do ngài Pháp 
Hiển và Huyền Trang ghi lại. 

Nhiều con dấu ấn vào thời đại Kushana được tìm thấy ở Piprahwa. Một 
trong số này có mang bốn dòng chữ: “Om deuaputra uihare Kqapilquastu 
bhubshu anghasd”. Bia ký ghi lại ở nhóm hai chỉ có 3 dòng: “Øm deugaputfrơ 
uthare Kapilauastu bhibshu sanghosg”. Nhóm thứ ba ghi tên nhiều vi tỳ kheo. 
Chữ được khắc trên ấn là chữ Brahmi của thế kỷ thứ nhất và thế kỷ thứ hai 
TL. Cái tên Devaputra liên quan đến vua Kanishka (đầu thế kỷ thứ 2 TL), 
người ủng hộ Phật giáo rất nhiều, ông xây dựng một tỉnh xá rất lớn tại 
Piprahwa và sau sửa lại thành một đại tháp. Ở đây cũng tìm thấy những bình 
đựng xá lợi bằng đá, và người ta cho là xá lợi của đức Phật. Những cuộc khai 
quật gần đây công bố những nền móng hiện tại là hoàng thành CTLV của vua 
Tịnh Phạn. Và nơi đây đức Phật đã trãi qua 29 năm thời niên thiếu của Ngài. 
Khu vực chính của di tích gồm có một ngôi tháp được tìm thấy trong những đợt 
khai quật khảo cổ những năm 1973-74. 

Năm 1897-98 ông W.C Peppe, người Anh và là địa chủ vùng Biidpur (8 
cây số về phía Nam Piprahwa) đã tìm ra khu di tích này. Cái hòm được ông 
tìm thấy gồm có 5ð hủ bằng đá. Trong số 5 hủ này thì cái nhỏ nhất (cao 15.24 
cm bể ngang 10.48 cm), có ghi một bia ký, giúp ích cho việc xác định vị trí 
Kapilavastu và liên hệ đến đức Phật và tăng đoàn. Dòng chữ bia ký như sau: 
Subit bhainam sa-bhaginibhanam sa-putqdalanamn ryaưm sghla-nidhane 
Buddhusa bhagaudte Sabiynam. Bia ký được Rhys David dịch sang tiếng Anh: 
“This shrine ƒor relics öoƒ the Buddho, the August One, ¡s thơt oƒ the Shabyds, 
the brethren oƒ the Distinguish One, rn dssocigiton uutth their sixters, and therr 
children and their tuiues.”(Nơi đây cất giữ thờ xá lợi của Đức Phật, đấng Vô 
Thượng Tôn, của dòng họ Shakya, những người bà con của Đấng Giác Ngộ, 
cùng với chị, con cái và vợ con). Rhys David, cũng như G. Buhler và A. Barth 
đều dồng ý với nhận định là ngôi tháp ở Piprahwa là ngôi tháp mà trong kinh 
Đại Bát Niết Bàn đã đề cập rằng dòng họ Shakya đã dựng ngôi tháp để thờ xá 
lợi của đức Phật sau khi Ngài nhập niết bàn được hoả táng và phân chia xá 
lợi. Trong những bình bằng đá này có xá lợi của đức Phật. 

Nằm về phía Đông tháp tại Piprahwa là Đông Giảng Đường tìm thấy 
nhiều ấn triện với truyền thuyết về CTLV. Toàn bộ cấu trúc ở đây chia ra làm 
bốn phần. Tuy nhiên đường đi vào tinh xá luôn luôn nằm ở hướng Tây đối diện 
với tháp. Tỉnh xá được xây dựng trên một vùng đất thoáng rộng. Có bốn dãy 
tăng xá hướng ra ngoài, bốn dãy nằm ở bốn hướng. Hai phần kiến trúc đầu của 


33 


tỉnh xá hình vuông, bề ngang chừng 32.30 mét. Sân giữa cũng hình vuông mỗi 
bế 21.80 mét. Hướng Tây của tỉnh xá có hành lang bao bọc rộng 2.70 m. Đi hết 
những bực thang của tỉnh xá là một sân lát bằng gạch và xi măng. Hướng 
Đông bên cạnh bực cấp là một bức tường bằng gạch nung. 

Bắc Giảng Đường nằm hướng Tây Bắc, góc phía Đông của tháp chính. 
Tỉnh xá này nhỏ hơn so với những tỉnh xá khác và kiến trúc cũng đơn giản 
hơn. Về bố cục của tỉnh xá cũng tương tự như tỉnh xá phía Đông, tuy nhiên 
không có hành lang bao bọc ở sân giữa. Có một sân chính nằm cạnh là tăng 
xá. 

Nam Giảng Đường tìm thấy trong tình trạng rất tôi tệ. Phía Đông và 
một phần của phía Nam bị hư hỏng nặng do bị xói mòn. Thiết kế của tinh xá 
này ít nhiều cũng giống với những tinh xá khác, chỉ một phần khác đó là ở 
đây có hai phòng trưng bày ở tăng xá. Kiến trúc ở đây chỉ phân làm hai phần. 
Tỉnh xá hình vuông mỗi bề đo được 24 m. Tỉnh xá nằm ở trong một sân và một 
hành lang bao bọc. Một đường cống rộng chừng 25 cm nằm ở phía Nam chảy 
đến phía Bắc và phía Nam tinh xá. Đường cống làm để dẫn nước thải trong 
tinh xá. Trên đường cống là một tháp nhỏ bề ngang 4.80 m. Hướng Tây có một 
tháp, bệ tháp hình vuông. 

Tây Giảng Đường khoảng 100 mét về hướng Tây của tháp, gồm một tổng 
thể của tu viện. Cũng như những tỉnh xá khác. Tăng xá được xây dựng chung 
quanh sân chính và có hành lang bao bọc. Tỉnh xá cũng hình vuông mỗi mặt 
bao gồm cả tường ngoài là 25 m. phần dày nhất của bức tường là 1 mét, đoạn 
bên trong thì chỉ 75 em. 

Chánh điện không xa lắm về góc Tây Nam của Đông tỉnh xá, gần tháp ở 
phía Đông. Chánh điện được xây bằng gạch làm bằng bùn và đất. Chánh điện 
rộng 3.15 mét vuông. Về phía Nam của chánh điện có một phòng nhỏ. Dẫn đến 
căn phòng là một loạt bực cấp về hướng Tây. Căn phòng cũng như những nơi 
khác là chỗ làm việc của chư tăng. Chánh điện và sân nằm vào phần kiến trúc 
thứ tư của khu vực. 

Có một một hội trường lớn lát gạch ở phía Tây bắc có trang trí những 
mô đất. Hội trường hình vuông mỗi bề 10.60 mét. Hội trường được bao bọc 
bằng bốn bức tường bằng gạch nung. Mặc dù hội trường thuộc phần kiến trúc 
thứ nhất, nhưng tường chung quanh thì nhóm kiến trúc thứ tư. Mục đích của 
mô hình kiến trúc cũng vẫn chưa rõ. Rõ ràng là ngôi trường được ngài Huyễn 
Trang ghi lại trong nhật ký của ngài đúng với nới này. 


THÁP SHAKYA 

Kiến trúc quan trọng nhất ở CTLV là tháp chính ở Piprahwa, một trong 
những tháp được tìm thấy sớm nhất ở Ấn Độ. Tháp được sửa chữa ba lần. 
Những cuộc khai quật tiến hành vào năm 1971 cho thấy rằng tháp được xây 


34 


dựng lần đầu vào thế kỷ thứ 5 TTL và được làm lại lớn hơn hai lần sau này. 
Tháp nguyên thuỷ được làm bằng gạch nung và bao gồm một mái vòm với một 
đường đi chung quanh lát bằng gạch nung rộng ð mét. Tầng một của tháp được 
đắp cao bằng đất lấy ở chung quanh. Trên đỉnh tháp ở khu vực giữa là hai 
phòng nhỏ để đặt xá lợi. Trung tâm của tháp, ở dưới đất có hai phòng nhỏ nối 
thông với nhau. Ngăn phía Bắc gồm một hủ làm bằng đá trơn láng như xà 
phòng rất đẹp cao 12 cm và hai cái đĩa. Phòng hướng Nam cũng như vậy nhưng 
hủ bằng đá lớn hơn cao 16 cm và hai đĩa. Cả hai hủ đá khi khai quật được, mở 
ra bên trong chứa nhiều mảnh xương người bị cháy đen. Ngoài vị trí và những 
gì tìm thấy được ở những hủ này cho thấy rằng những mẫu xương cháy đen 
này là xá lợi của đức Phật được chia cho dòng họ Shakya. Từ năm 1990, những 
mẫu xá lợi quý giá của đức Phật này được đưa về trưng bày ở Viện Bảo tàng 
quốc gia ở thủ đô New Delhi. 

Tầng thứ hai liên quan đến phần đất sét cứng màu vàng nhạt, phần này 
không khác với đất thường được đắp ở trên hai tâng gạch xây ở phần dưới. 
Toàn bộ sửa sang phần hai là phần mái vòm, và những bậc thang cấp, và 
ngưng lại từ lớp gạch 12 của tâng thứ nhất. Cái két bằng đá lớn đựng những 
hủ được Pepe tìm thấy nằm ở tầng thứ hai. Tầng thứ ba là tầng móng của tháp 
được sửa lại từ hình vuông sang hình tròn do kích thước của tháp được làm lớn 
lên; bề ngang của một cạnh tháp là 23.50 m. Nhiều hốc tường hình chữ nhật 
với khoảng cách đều 80 cm dược trang trí ở đế tháp. Chân đế tháp cao 1.16 m 
tính cả những hốc tường. 

Tháp thứ hai được xây dựng khoảng 150 năm sau, sau khi nâng cấp mái 
vòm của tháp thứ nhất. Mái của tháp này đường kính 19 mét, rộng 1.52m tính 
vòng tròn của chân tháp. Ông Peppe đã phát hiện một két đá có việt chữ. Sau 
khi tìm hấy hộp đá lớn có chứa những két trong hộp, ông khẳng định là không 
có xá lợi cho nên đã không đào sâu thêm, và ông đã bỏ mất cơ hội tìm thấy 
hai két đá lâu năm hơn chỉ một vài mét bên dưới. 

Tháp thứ ba, đường kính của mái là 23 mét, được xem là tháp lớn hơn 
những tháp trước đó, chân tháp mỗi cạnh dài 23.5 mét. Ông Peppe tìm thấy 
một két đá trong tháp này, nhưng đã bị vở thành nhiều mãnh nhỏ. Đây chính 
là ngôi tháp mà ngày nay khách hành hương đến chiêm bái. Ngoài vị trí quan 
trọng lịch sử của ngôi tháp, tháp Shakya còn có nhiều điểm thú vị khác. Không 
có dấu hiệu gì về việc mở tháp sau khi xây cất, chỉ sau này người ta nói rằng 
vua A Dục cho mở tất cả các tháp nhưng tháp Ramagama có lẽ là không. Rõ 
ràng là vua đã không đụng đến vì tôn trọng dòng họ Shakya. Tháp cũng được 
sửa sang nhiều lần. Kiến trúc ban đầu chi là một ngôi tháp nhỏ đơn giản, trãi 
qua nhiều giai đoạn tháp được làm lớn hơn và đa dạng. 

Đông Tỉnh Xá 


33) 


Cách ngôi tháp chính không xa là nền móng của một tỉnh xá. Một cái ấn 
được tìm thấy ở đây có mang dòng chữ: “Kapilavatthu BhikkhUu Sangha”, chứng 
minh chắc chắn rằng Piprahwa và những di tích còn lại chung quanh đây là 
quê hương của đức Phật. Chúng ta cũng thấy rằng tỉnh xá cũng được vua 
Kanishka xây dựng. Tỉnh xá gồm có 31 tăng phòng xây chung quanh sân; 
những phòng lớn hơn ở cuối dãy phía Đông là những nhà kho, trong khi các 
phòng khác là phòng ở của chư tăng. Đường đi lên tỉnh xá là những bậc thang 
cấp và một đường rãnh thoát nước dẫn ra góc phía Bắc. 

Salagrarh, khoảng 200 mét về hướng Đông của Piprahwa, một tháp khác 
và một tỉnh xá được tìm thấy. Tỉnh xá hình chữ nhật với một loạt dãy phòng. 
Khu vực lớn của tỉnh xá ở hướng Đông và Tây. Cổng vào tỉnh xá nằm ở hướng 
Bắc qua những bực thang cấp. Tinh xá được xây cao bởi vì do tình trạng ngập 
nước. Cho thấy điều này là qua những bực thang cấp cao. Dấu vết của những 
bức tường chung quanh tinh xá cũng được tìm thấy. Tinh xá được xây dựng và 
tái tạo ba lần. Lần thứ ba là khoảng giữa thế kỷ thứ 2 TTL đầu thế kỷ thứ 1 
TL. 

Về hướng Bắc của tỉnh xá chừng 30 mét, vẫn còn một ngôi tháp cũng 
giống như tháp ở Piprahwa, với hình tròn ở tâng trên của tháp. Đường kính 
tháp là 5.50 mét. Sau này, cụ thể là giai đoạn của vua Kanishka, khi tượng 
Phật được thờ phượng, chân tháp đã được sửa lại thành hình vuông, mỗi cạnh 
là 10.85 mét. Dựa theo kích cỡ cửa những viên gạch tháp được xây dựng cùng 
thời gian với tâng thứ hai của tháp Piprahwa. Cách tháp khoảng 1 cây số ruỡi, 
hai mô đất được tìm thấy. Mô đất lớn là một bức tường dày, theo dân địa 
phương ở đây thì đây là hoàng thành của vua Tịnh Phạn. Cuộc khai quật tại 
Ganwaria cho thấy rằng khoảng 6 mét cách đỉnh tháp có hai hốc kích thước 82 
x 80 x 37cm có đặt tượng của đức Phật. Phần còn lại của những chiếc bình 
bằng kim loại và những cái đĩa màu sắc chứng thực về câu chuyện dòng họ 
Shakya phân chia và thờ xá lợi của đức Phật như thế nào. Những vết tích còn 
lại có từ thế kỷ thứ 4 TTL. Tìm thấy trên đỉnh tháp một hộp đá đã bị vỡ kích 
thước của hộp là 132x 82 x 66.7em. Trong hộp đá này có nhiều bình làm bằng 
gổ, bạc, cùng với một số đồ trang sức bằng vàng, nhiều tượng sư tử, voi chạm 
khắc trên những chiếc đĩa bằng vàng, những bánh xe bằng vàng, ngọc đính 
trên nhưng y phục thêu, nhiều hộp nhỏ bằng vàng. Những đồ cổ này được bảo 
quản tại Viện bảo tàng Calcatta. Khu đồi cho thấy rằng thành phố rộng hơn 
nhưng phần lớn khu vực này được sử dụng để trồng trọt. Khảo cổ học cho thấy 
rằng thành phố có từ năm 800 TTL cho đến hết thời đại của vua Kanishka 
khoảng năm 300 TTL. Ngày nay chúng ta chỉ thấy hai tỉnh xá lớn và một số 
kiến trúc bình thường, phần lớn được xây dựng vào đầu công nguyên. 


36 


Những di tích khác trong khu vực này bao gồm một toà nhà công cộng 
không xa lắm về hướng Bắc của tháp chính., một tháp nhỏ do khách hành 
hương xây và một tỉnh xá nằm ở phía Nam, một tỉnh xá khác ở phía Tây. 

Có một tu viện và tỉnh xá của Tích Lan, Mahavihara, trong khu vực này. 

Những thông tin cần thiết, mã số thành phố 05544, Birdpur, cách chừng 
8 cây số có đây đủ ngân hàng, bưu điện, điện thoại và bịnhviện. Văn phòng du 
lịch gần nhất là ở Siddharthnagarchu72ng 20 cây số. 

Khách sạn: Srilankan Temple Dharmashala, và UP Tourism Bungalow. 


3. BODHGAYA (BỒ ĐỀ ĐẠO TRÀNG) 
NƠI PHẬT THÀNH ĐẠO VÔ THƯỢNG CHÁNH ĐĂNG GIÁC 


37 


“Ngay chỗ này dù thân thể ta có thể bị huỷ hoại, dù cho thịt nút xương 
tan nhưng ta nguyện là sẽ không bao giờ rời bhỏi chỗ ngồi này cho đến bhi Tú 
tìm ra chân lý...” 

Đức Phật sau khi chứng ngộ quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Giác Ngài 
ngồi hưởng pháp lạc dưới cội cây Nigrodha bên dòng Ni Liên Thuyền tại Bồ Đề 
Đạo Tràng, Ngài nói lên bài kệ: 

“Hạnh phúc thay hạnh sống độc cư, 

Người được nghe chân diệu pháp! 

Hạnh phúc thay người hành trì , 

Thực hành chân thiện mỹ. 

Hạnh phúc thay giải thoót, 

Đoạn trừ các thơm ói. 

Người giải thoát mọi bhổ ách, 

Tận trừ gốc rễ “tôi là” 

(Mahavaggal,3 ~4) 


VỊ TRÍ và PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI 

Dân số: 40.000 người. Mã số bưu điện: 824231. Mã số điện thoại: 0631. 

Bồ Đề Đạo Tràng (BĐĐT), cách 235 cây số về hướng Đông Varanasi 
bằng tàu hoả đi qua Gaya, và 270 cây số đường bộ, cách thành phố Gaya 12 
cây số, và Gaya cũng là ga xe lửa gần nhất để đến BĐĐT. Đến từ Varanasi 
phải đi ngang qua Sasaram bằng quốc lộ G.T. (NH2), từ một thị trấn nhỏ tên 
là Dobhi, chúng ta đi về hướng Bắc khoảng 26 cây số là đến BĐĐT. Nếu bạn 
dự định đến bằng tàu hoả, Gaya là ga nối liền tuyến đường Delhi-Varanasi- 
Gaya-Calcutta. Gaya cách Patna 92 cây số về hướng Nam, là địa điểm thuận 
tiện cho cả đường bộ và tàu hoả. Từ ga Gaya bạn có thể bắt những chuyến xe 
buýt, xe taxi hoặc Auto richshaw để về BĐĐT chừng 16 cây số. Tất nhiên là 
tất cả phương tiện ở đây đều chở trên mức bình thường. 

Sân bay, ngày 18 tháng 12 năm 2002 tuyến bay từ Gaya đi Calcutta và 
Bangkok khai trương. 

BĐĐT có lẽ không còn là một di tích lịch sử mà trở nên một nơi tôn 
nghiêm và một trung tâm văn hoá của Phật giáo. BĐĐT là địa điểm hành 
hương quan trọng nhất của Phật giáo trên khắp thế giới. Rất nhiều bia ký được 
phát hiện ở đây liên quan đến những đoàn hành hương của Trung Quốc, Miến 
Điện, Tích Lan đến chiêm bái thánh địa này và những người có công lớn trong 
việc xây dựng và trùng tu ngôi Đại tháp này. Điểm đặc biệt của BĐĐT được đề 
cập đến nhiều trong nhiều sách và nhật ký của các nhà hành hương, BĐĐT là 
nơi duy nhất mà đức Phật thành đạo Vô Thượng Bồ Đề. Nhà chiêm bái nổi 
tiếng ở thế kỷ thứ 7 là Huyền Trang ghi lại sự cố gắng của đức Phật trong thời 
gian tu tập tại Pragbodhi HiII (Khổ Hạnh Lâm) nhưng vẫn không có kết quả. 


38 


Cuối cùng Ngài đã tìm thấy một nơi cách Pragbodhi Hill chừng 3 cây số về 
hướng Nam, và nơi đây Ngài đã thành đạo. Và sau đó nhiều thế kỷ, những 
phật tử khắp nơi đã về thánh địa này để chiêm bái đãnh lễ nơi đức Từ Phụ 
giác ngộ Vô Thượng Bồ Đề. 

Huyền Trang ghi lại rằng vua A Dục đã cho xây dựng một chánh điện, 
đích thân nhà vua đã đến đây vào năm thứ 10 ngài trị vì, và nơi này được đề 
cập trong bia ký là Sambodhi (giác ngộ), và vua đã cho xây dựng chánh điện 
tại đây. Tuy nhiên không có dấu vết gì tìm thấy về chánh điện củ ở đây. Theo 
miêu tả của Huyền Trang thì Đại tháp về kiến trúc cơ bản đã có từ thế kỷ thứ 
7. Tháp ngày nay đã đươc phục hồi lớn hơn vào cuối thế kỷ 16. Tháp Đại Giác 
ở Miến Điện làm theo nguyên mẫu của BĐĐT. 

Phần lớn điêu khắc ở BĐĐT đều sau thời đại Gupta và có lẽ ở khoảng 
giữa thời đại Pala-Sena (thế kỷ thứ 8-12). Vật quan trọng nhất ở đây còn lại từ 
sau thế kỷ thứ 6 là tượng Phật trong tư thế ngồi và trở nên phổ biến trong 
suốt thời đại Gupta. Mặc dù đây là điểm đặc biệt của BĐĐT và cũng là biểu 
tượng Phật thành đạo, nhưng hình tượng này dường như đã phát xuất từ nơi 
nào khác trước đó. Dầu sao đi nữa thì nơi đầu tiên nổi tiếng ở miền Đông Ấn 
Độ là BĐĐT. Nhiều vua chúa, hoàng hậu, khách hành hương đã sửa sang, tu bổ 
thêm Đại tháp cho đến thế kỷ 12 khi những trận lũ lụt đã vùi lấp toàn bộ ngôi 
tháp mãi cho đến năm 1811. 





K 


Tháp Đại Giác ở Bồ Đê Đạo Tràng ˆ 
Mặc dù tình trạng và ngày tháng chính xác vẫn không rõ, nhưng đến 
thế kỷ 13, sau nhiều thế kỷ hưng thịnh, toàn bộ sinh hoạt tu tập của Phật giáo 


39 


hầu như chấm dứt. Francis Buchanan-Hamilton, người đến thăm BĐĐT năm 
1811, ghi lại rằng ngôi tháp lúc đó trong tình trạng đổ nát, và nhiều nơi bị hư 
hại vì người ta đã lấy những vật liệu và gạch để xây dựng những công trình ở 
điạ phương. Từ đầu thế kỷ 19, nhiều phái đoàn của Miến Điện đến BĐĐT thấy 
tình trạng hư hại nhu vậy nên đã phát tâm cúng dường tu bổ lại, và chương 
trình tu bổ được tiến hành vào những năm 1880. Không may mắn là những 
thay đổi ở thế kỷ 19 tại BĐĐT do những nhầm lẫn đáng tiếc. Một số cấu trúc 
hoàn toàn bị phá huỷ, và nhiều tượng đã bị dời khỏi vị trí nguyên thuỷ. 

Cuối thế kỷ 19, cùng với công trình phục hồi thánh tích này, những bài 
viết của ngài Edwin Arnord đã thu hút nhiều chú ý đến BĐĐT. Bài thơ nổi 
tiếng của ông viết về đức Phật tựa đề: “The Light of Asia” (Anh Sáng của Châu 
Á - 1879) và một bài báo gây xúc động mạnh mẽ về sự thờ ơ tai hại về thánh 
địa BĐĐT, ông chứng minh hùng hồn về lợi ích của BĐĐT cho toàn thế giới 
biết đến. Năm 1891, những bài viết của ngài Arnord đã thúc đẩy Anagarika 
Dharmapala từ Tích lan sang Ân Độ và ông đã hy sinh cả cuộc đời để đấu 
tranh dành lại quyển sở hữu BĐĐT mà đặc biệt là tháp Đai Giác từ tay của 
một đạo sĩ Hindu tên là Mahant đang quản lý tháp lúc đó. Từ năm 1953, một 
chỉ thị ban hành của chính quyền bang Bihar, một hội đồng quản lý BĐĐT 
thành lập gồm những thành viên của cả Phật giáo lẫn Hindu, và có những sửa 
sang cả tháp lẫn môi trường chung quanh. Tháp hiện tại đã được sữa chữa và 
một tháp mới được xây thêm. Những hốc chung quanh tháp đã được phục hồi 
lại với những tượng Phật mạ vàng, ngày nay BĐĐT đã dần trở lại thời kỳ huy 
hoàng theo như Huyền Trang đã miêu tả. 

Tôn giả Cô Đàm đã thực hành phép tu khổ hạnh trong 6 tháng dưới cội 
cây Pipala. Ba tháng đầu, ngài chỉ một mình trên núi nhưng đến tháng thứ tư 
có thêm năm người đệ tử của Uddaka Ramaputta, dẫn đầu là người bạn củ của 
Ngài là Kiều Trần Như. Tôn giả Cô Đàm rất vui khi gặp lại Kiều Trần Như, và 
chỉ một tháng sau khi đức Phật lìàa bỏ khổ hạnh lâm thì tôn giả Kiều Trần 
Như đã chứng đắc được cảnh giới thiền Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 

Nhận thấy rằng không còn gì để học ở Uddaka Ramaputta, Kiều Trần 
Như cùng những người bạn đi tìm đức Phật. Sau nhiều tuân lể họ đã may mắn 
tìm được đức Phật và họ bày tỏ muốn ở lại cùng tu tập với đức Phật. Tất Đạt 
Đa đã giải thích với họ là tại sao Ngài tư duy về phương pháp tự khổ hạnh, và 
năm anh em Kiều Trần Như, Vappa, Bhaddiya, Assaji và Mahanama, quyết 
định cùng tu tập với Ngài. Mỗi vị tự tìm lấy một hang để trú ẩn, nhưng không 
quá xa nhau và mỗi ngày một người đi vào làng để khất thực. Khi khất thực 
trở về, thức ăn được chia ra làm 6 phần cho nên mỗi người chỉ được một nắm 
thức ăn mỗi ngày. Một thời gian sau năm người này thấy chán và nghi ngờ về 
phương pháp tu khổ hạnh và họ mất niềm tin ở đức Phật. Năm người đã rời bỏ 


40 


đức Phật để đi tìm một đạo sư khác, nhưng họ không thành công cho đến khi 
họ gặp đức Phật trở lại. 

Tôn giả Cô Đàm quyết định từ bỏ ý nghĩ muốn rời bỏ thế giới này, bởi vì 
Ngài nhận thấy rằng hiện tại mình đang hiện hữu trong thế giới hiện tượng 
này, Ngài đã trở về với chính mình. Một hơi thở, một tiếng chim hót, một 
ngọn lá rơi hay một tia nắng - bất cứ điều gì cũng đều có thể là đề tài để thiền 
quán. Ngài bắt đầu nhận thấy rằng chìa khoá của cửa giải thoát nằm ngay ở 
mỗi hơi thở, mỗi bước đi, trên từng viên sỏi nhỏ trên suốt chặng đường. 

Tôn giả Cổ Đàm quán sát từ thân thể đến những cảm giác, và Ngài tiếp 
tục thiền quán theo dõi những nhận thức và cả tư tưởng khởi lên trong tâm 
thức của chính mình. Ngài nhận thấy rằng sự hài hoà của thân và tâm, và mỗi 
mỗi tế bào trong thân thể bao hàm cả tinh hoa của vũ trụ. Ngài thấy rằng cần 
phải quán sát kỷ trong một hạt bụi thì sẽ nhận ra được bộ mặt thật của toàn 
bộ thế giới, chính mỗi hạt bụi là vũ trụ, nếu không có hạt bụi thì không có sự 
hiện hữu của vũ trụ thế giới. Tôn giả Cổ Đàm vượt ra khỏi tư tưởng về ngã 
tướng, một cái ngã riêng biệt, và quán sát như vậy, Ngài nhận thấy rằng từ 
lâu nay mình bị trói buộc bởi những tà kiến về ngã được giải thích trong Vệ 
Đà. Thật ra, tất cả mọi thứ đều không có một cái ngã riêng biet. Vô ngã là căn 
bản của tất cả hiện hữu. Vô ngã không phải là một thuật ngữ để diễn tả một 
thực thể. Vô ngã là tia chớp đánh tan mọi tư duy tà kiến. Tiếp tục tư duy về vô 
ngã, Thái tử Tất Đạt Đa giống như một vị tướng vung lên thanh kiếm trí tuệ 
trong trận chiến thiển định. Suốt ngày và đêm Ngài tiếp tục thiền định dưới 
cội cây Pipala, trí tuệ đã bừng sáng trong Ngài. 

Cuối cùng đêm thành đạo cũng đến. Nhập sâu vào thiền định, vào đầu 
canh Thái tử Tất Đạt Đa chứng được Túc mạng minh, Ngài thấy được nhiều 
kiếp trong quá khứ; vào canh hai Ngài chứng được Thiên nhãn minh; và canh 
ba Ngài tư duy về nhân quả và chứng được trí tuệ đoạn trừ tất cả các lậu hoặc; 
và khi sao mai vừa mọc Ngài chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Giác, Bậc Toàn 
Trí, Vô Thượng Tôn. Thái tử Tất Đạt Đa đã chứng ngộ vào ngày trăng tròn 
mùa xuân tháng Vaishakha (April-May), năm 528 TTL. Tôn giả Cổ Đàm trở 
thành Phật, Đấng Giác Ngộ; sau này được danh xưng là Sammasambuddha 
(Đấng Toàn Giác), Như lai, Thế Tôn, Thiện Thệ, và Phật Thích Ca Mâu Ni. 
Cây mà đức Phật ngồi thiền gọi là Cây Bồ Đề, và khu vực này gọi là Bodhgaya 
hay Buddhagaya (Bồ Đề Đạo Tràng). 

Cho rằng sau khi thành đạo đức Phật đã trãi qua 7 tuần ở BĐĐT. Ngài 
trãi qua mỗi tuần tại một địa điểm ở BĐĐT. Tuần thứ nhất Ngài ngồi hưởng 
pháp lạc dưới cội Bồ Đề. Tuân thứ hai, Ngài đứng và nhìn không rời mắt về 
cây Bồ Đề nơi đã giúp cho Ngài tìm ra chân lý. Tháp Animeshalochana đánh 
dấu nơi này ở phía Đông Bắc của Tháp Đại Giác, có tượng Phật đứng mắt nhìn 
về hướng cây Bồ Đề. Tuần thứ 3 Ngài thiền hành từ cội Bồ Đề đến điểm của 


41 


tuần thứ hai thầm niệm ơn cây đã che chở cho Ngài trong suốt thời gian qua. 
Hoa sen mọc lên ở đây, cho nên nơi đây được biết đến như là Chankraman 
Chaitya và sau này người ta làm một con đường bằng gạch gồm 18 hoa sen 
tượng trưng cho những bước đi của đức Phật. Tuần thứ 4 đức Phật nhập định 
sâu hơn. Nơi mà đức Phật ngồi thiền định gọi là Ratanagraha Chaitya tạo 
thành những màu trắng, vàng, xanh, đỏ và vàng trong lá cờ Phật giáo. Tuân 
thứ 5 đức Phật ngồi thiền định ở một gốc cây khác tên Ajapa Nigrodha, nơi 
đây nàng Sujata đã cúng dường bát cháo sửa. Tuần thứ 6 là ở hồ Muchalinda 
cách Đại tháp chừng 50 mét, ở đây mãng xà vương Muchalinda sống trong hồ 
nước này đã che cho đức Phật khi Ma vương làm bão tố để phá không cho đức 
Phật ngồi thiền. Ở đây hiện giờ ở giữa hồ có một tượng Phật ngồi thiền được 
mãng xà che chở. Trước hồ vẫn còn phần còn lại trụ đá của vua A Dục, cao 6 
mét. 


= 





lv 
vệ 
Hồ nước ở Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Đức Phật hưởng pháp lạc tuân thứ 6 


Cây Rajayatana là nơi đức Phật trãi qua tuần thứ 7, cũng là nơi đức 
Phật quyết định chuyển bánh xe pháp, cũng nơi đây hai người thương buôn 
Tapassu và Bliallika ở Dtkala (nay là Orissa), tình cờ đi ngang qua và đã cúng 
dường đức Phật bánh và mật ong. Từ cây Rajyatana, đức Phật trở lại cội Bỏ Đề 
và Ngài đã đãnh lễ cây Bồ Đề. Sau 49 ngày hưởng pháp lạc, đức Phật rời 
BĐĐT, đi đến gặp 5 anh em Kiều Trần Như ở Sarnath (Ba la Nại) để Chuyển 
Pháp Luân lần đầu tiên. 

Nói chuyện với những người bạn của Ngài và đệ tử Savasti, một chú bé 
chăn trâu, đức Phật nói: “Tình yêu chỉ có mặt bhi có sự cảm thông. Và chỉ có 
tình thương như thế mới có thể chấp nhận. Hãy thục tập sống trong tỉnh thúc, 
bạn sẽ hiểu sâu hơn uê sự cảm thông của bạn. Bạn sẽ có thể thông cắm chính 


42 


mình, cảm thông người bhác uà tất cả. Và bạn sẽ có một một trái tìm đây ấp 
của tình thương. Đó là con đường tuyệt uời nhất mà ta đã bhúm phú ra”. 

Savasti hỏi: “ Thưa Đạo Sư, chúng ta có thể gọi con đường này là con 
đường của “Sự Tỉnh Thức hay không? ĐứcPhật mĩm cười, “Dĩ nhiên, chúng ta 
hãy gọi nó là con đường của Sự Tỉnh Thức. Ta rất thích cái tên này. Con đường 
Tỉnh thức dẫn đến giác ngộ hoàn toàn. Đức Phật gật đầu chấp nhận yêu cầu 
của Sujata gọi Ngài là Đấng Giác Ngộ. Sujata tiếp tục thưa “Awaken' trong 
tiếng Magadhi được đọc là “budh”; và người đã giác ngộ sẽ gọi là 'Buddha'. Bây 
giờ chúng con có thể gọi Ngài là “Buddha' (Phật). Nalaka, 14 tuổi cậu bé lớn 
nhất trong nhóm thưa: “ Thưa Thế Tôn, chúng con rất vui khi nghe những lời 
dạy của Ngài về con đường của sự tỉnh thức. Sujata đã nói với chúng con là 
Ngài đã ngồi thiền định dưới cội cây Pipala trong suốt 6 tháng và vừa tối qua 
Ngài đã chứng ngộ Vô Thượng Bồ Đề. Thưa Thế Tôn, cây Pipala này là cây 
đẹp nhất và tôn quý nhất trong khu rừng này. Cho phép chúng con gọi cây này 
là “Cây giác ngộ”, cây “Bồ Đề”. Chữ “Bodhï cùng một gốc từ với từ “Buddha' và 
cùng có nghĩa là giác ngộ. 

Đức Phật gật đầu đồng ý. Ngài cũng rất hoan hỷ. Ngài cũng không đoán 
trước là cuộc gặp gỡ với những đứa bé, pháp môn của Ngài và thậm chí cây 
Pipala có một cái tên đặc biệt như vậy. Nandapala chắp tay thưa: “Trời đã tối 
chúng con phải trở về nhà nhưng chúng con sẽ trở lại để nghe Ngài dạy thêm 
nữa cho chúng con”. Tất cả lũ trẻ đều đứng dậy chắp tay như những bông sen 
cám ơn đức Phật. Trên đường về nhà bọn trẻ cười nói rất vui như đàn chim 
hót. Đức Phật cũng rất vui. Ngài đã quyết định ở lại đây lâu hơn để tìm ra 
phương pháp để gieo những hạt giống tỉnh thức và cũng để cho Ngài hưởng 
pháp lạc sau khi chứng được quả vị Vô Thượng Bồ Đề. (Majjhima Nikaya. 10) 

THÁP ĐẠI GIÁC (MAHABODHI TEMPLE) 

Tháp Đại Giác toạ lạc ngay nơi Đức Phật thành đạo là điểm chính để 
chiêm bái (nếu dùng máy chụp hình và quay phim phải mua vé). Tháp Đại 
Giác vừa được công nhận là Di Sản Văn Hoá Thế giới (UNESCO). 

Đại đế Ashoka (270-232 TTL) đã đến chiêm bái đây nhiều lần cùng với 
thầy của vua là tôn giả Upagupta (Mogalliputta Tissa). Cuộc chiêm bái đầy ấn 
tượng được diển tả trong một cuốn sách Sanskrit vào giai đoạn này tên 
Ashokavandana. Được vị đạo sư của vua ngài Mogalliputta Tissa vua A Dục đã 
phát nguyện và tổ chức nhiều buổi lể đặc biệt. Trong dịp này tôn giả Upagupta 
nói: 

“Chính tại toà Kim cang này, 

Đống Điêu Ngự chế phục 

Đập tan lũ Ma quân. 

Và cũng tại nơi này 

Đống Vô Thượng Tối Thống, 


43 


Ngộ uô sanh, thắng niết bàn” 
Sau khi nghe lời này, vua A Dục đã cúng dường một trăm ngàn thỏi 
vàng tại cây Bồ Đề và tiến hành xây dựng ngôi tháp tại thánh tích này. 


4 , : .* 
l `” „§ 





Tháp đầu tiên vua A Dục xây là vào thế kỷ thứ 3 TTL gần cây Bồ Đề. 
Tháp này bị thay đổi vào thế kỷ thứ 2 TL, và sau đó cũng trãi qua nhiều lần 
sửa chửa. Tháp hiện nay toàn bộ được xây bằng vữa và có phục chế, từ thế kỷ 
thứ 6 TL. Nhiều vị tu sĩ người Miến Điện thấy sự thờ ơ và phá hoại của những 
kẻ đến đây chiếm cứ bất hợp pháp, đã tiến hành nhiều cuộc tu sửa vào năm 
1882. gần đây tháp cũng được tiến hành tu bổ vào năm 1998. Tháp xây trên 
một nền hình vuông cao và rộng, chiều cao của tháp là 54 mét hình chóp nhọn 
ở đỉnh, với bốn tháp hình chóp nhỏ hơn ở bốn góc, có thờ bên trong tượng 
Phật ở tư thế ngồi kiết già, được đặt trong một lông kính. Tư thế này tay phải 
của đức Phật chạm đất còn tay trái thì đặt trên đùi, biểu tượng của giác ngộ. Ở 
giữa tháp cũng có một linga của thần Shiva được đặt ở đây vào năm 860 TL. 
Tháp này người theo đạo Hindu cũng đến lễ bái, bởi vì họ cho rằng đức Phật là 
hoá thân thứ 9 của thần Vishnu, thần bảo vệ trong đạo Hindu. Những tháp 
hình chóp nhọn nhỏ được xây thêm là do những phật tử người Miến Điện làm 


44 


thêm khi họ tu sửa tháp vào thế kỷ 14. Trong số những hình tượng, cây Bồ Đề 
thì hộp đựng xá lợi cũng không kém phần quan trọng tại thánh tích này. 

Tháp nguyên thuỷ bị Hồi giáo phá huỷ vào thế kỷ 13. Nhiều phần điêu 
khắc sắc xảo trên những hàng rào ở phía Nam và phía Tây của tháp có từ rất 
lâu. Một số hàng rào vẫn còn, một số khác thì được làm mới sau này. Trong 
vòng 30 năm vừa qua nhiều tượng Phật đã bị ăn cắp từ những lổ hốc trên 
tường. Kiến trúc cổ nhất ở đây còn sót lại là hàng rào bằng đá để ngăn ngừa 
thú dữ, được xây dựng vào thế kỷ thứ 1 TL. Tuy nhiên một phần tư hàng rào 
này đã được đưa đến Viện Bảo Tàng ở London và Calcatta. Đường đi vào Tháp 
đi qua một lối được xây dựng mái vòm có chạm trổ ở trên. Hồ sen nơi đức Phật 
tắm nằm ở phía Nam của tháp. Phía Bắc là một bục cấp dài 18 mét, xây vào 
thế kỷ thứ 1 có chạm khắc những hình hoa sen ở trên, đánh dấu nơi mà đức 
Phật đã thiền hành và Ngài đã suy nghĩ là có nên Chuyển pháp luân hay 
không. Sự kiện này đã được tạc trên những cột bằng đá nhưng hiện nay chỉ 
còn một cột duy nhất. Trên những bức tường chính vẫn còn những nhiều hình 
tượng cổ. 

CÂY BỒ ĐỀ 

Phía sau Đại tháp là cây Bồ Đề, cây này là hậu duệ của cây Bồ Đề mà 
đức Phật đã thành đạo. Cây Bồ Đề với nhiều cành toả ra che rợp toả bóng 
mát, rất linh thiêng và thanh bình khi hành thiền dưới cội cây. Người ta cho 
rằng cây Bồ Đề nguyên thủy mọc vào ngày đức Phật đản sanh. Truyền thuyết 
nói rằng khi vua A Dục chưa theo đạo Phật đã ra lệnh chặt cây Bồ Đề và đốt 
cháy. Nhưng cây mọc lên cây mới trong ngọn lửa đang cháy làm cho vua ngạc 
nhiên và chuyển tâm cho nên vua cho xây dựng tường rào để bảo vệ, trước đây 
vua PrasenaJit (Ba-tư-nặc) nước Koshala cũng đã cho xây tường để bảo vệ khi 
đức Phật còn tại thế. Truyền thuyết cũng nói rằng sau khi vua A Dục quy y 
theo Phật, nhà vua rất gần gũi và quý cây Bồ Đề đã khiến cho hoàng hậu 
Tishyarashita ghen ty và bà đã cho người chặt cây Bồ Đề, nhưng lạ lùng là cây 
mọc trở lại rất nhanh. Con gái của vua A Dục là Sanhamitra, đã chiết một 
nhánh của cây Bồ Đề mang sang Tích Lan. Cây này hiện nay vẫn còn ở cố đô 
của Tích Lan, thành phố Anuradhapura. Sau này người ta chiết nhánh mang 
trở lại trồng tại BĐĐT khi mà cây Bồ Đề nguyên thuỷ ở đây bị chết. Lịch sử 
đã ghi lai rằng vua Sashanka chặt cây Bồ Đề trong thời gian ông này đàn áp 
Phật giáo vào năm 600 TL. 


45 





Cây bồ đề ở Bồ Đề Đạo Tràng 


Huyền Trang ghi lại rằng cứ mỗi độ trăng tròn của tháng Vaishakha 
(April-May), hàng ngàn người từ khắp nơi trên lãnh thổ Ấn Độ đều tựu về 
BĐĐT tưới cây với nước thơm, sửa, ca hát và tung hoa. Dharmavasmin (giữa 
thế kỷ 13) ghi lại những cảm tưởng như sau: “Cáy Bồ Đề ở giữa búc tường 
thành bao bọc bốn hướng. Khi mở một cửa uòo người ta sẽ thấy có một hố hình 
như cát bồn... những người đến đây cúng cho cây nhiều thứ như phomdt, sửa, 
uà dầu thơm cũng như gỗ trầm, long não u.u.. họ mang đến từ xa nhưng mọi 
thứ uẫn bhông bị bhô.” 

Cây Bồ Đề gốc mọc nghiêng về hướng Đông của vị trí hiện nay nhưng đã 
được dời đi khi Đại tháp được xây dựng. Cây hiện tại được trồng vào thế kỷ 19 
và rõ ràng là cây hậu duệ được chiết từ cây Bồ Đề nguyên thuỷ. 

Đau này, nghe nói Ngài Long Thọ đã xây một hàng rào để bảo vệ cây 
khỏi bị voi phá, và khi cây đã lớn hang rào này được đặt một tượng Mahakala 
phía trên mỗi trụ. Theo Huyền Trang lần thứ ba cây bị phá là vào thế kỷ thứ 6 
khi vua Shaivite vùng Bengal đã phá huỷ cây tuy nhiên dù vua này ra lệnh đào 
cho đến tận gốc rễ nhưng ông này đã không thể đào đến tận gốc. Và sau đó 
cây được hồi phục rất nhanh vì vua Purvavarma cho tưới vào cây bằng sửa của 
cả ngàn con bò, làm cho cây phát triển chỉ trong một đêm cây lên cao được 3 
mét. Vì sự tàn phá của con người cây Bồ Đề bị chết nhiều lần nhưng cây vẫn 
vươn mầm mọc tươi tốt bất cứ ở đâu khi những hạt của cây rơi xuống, và 
những cây con tiếp tục sống. 

Có ba hình ảnh về cây Bồ Đề: 

Người Phật tử tôn kính cây Bê Đề 


46 


Cũng như những tín dồ Thiên chúa tôn kính thánh giá” 
Rhys Davids, L7ƒe of Gautdmad 
Cây Bồ Đề, từ trước đến nay trong nhiều năm tháng chẳng hề vàng úa, 
và mọi người đều lễ bái, dưới tàng cây chân lý đã được đấng Từ phụ khai mở. 
Edwind Arnord, L¡øgh£f of Asia 
Thái tử từ từ tiến về phía trước- dưới mỗi bước chân Ngài 
Mỗi bước chân làm rung chuyển cả thế giới, 
Cho đến khi Ngài dừng tại cây Bồ Đề- 
Một lần nữa thế giới rung chuyển 
Báo tin đấng quân vương sắp sửa lên ngôi 
Alexander Cunningham, Mahœbodhi 





VAJRASSHILA (Kim Cang Toà) 

Ở giữa cây Bồ Đề và tháp là một toà bằng đá hình chữ nhật được đặt 
chính xác nơi đức Phật ngồi. Đây là di tích lâu nhất còn lại ở BĐĐT. Toà này 
gọi là Vajrashila (Kim Cang Toà) và một số người tin rằng một số lượng lớn 
kim cương được chôn ở dưới để làm tăng thêm sự linh thiêng. Kích thước của 
toà là 143 x 238 x 13.5 cm, được làm từ một loại đá đỏ bóng Chunar. Phần 
trên được trang trí với những hình toán học, và kiểu trang trí hinh lá cọ với 


47 


nhiều hình chim trang trí ở phần dưới. Do tính cách di cư của loài ngỗng trời 
này, hình tượng chim này được sử dụng trong Phật giáo cổ đại như là biểu 
tượng của sự “từ bỏ”. Toà kim cang có lẽ do vua A Dục xây dựng, thật ra những 
trang trí hình lá cỏ và hình ngỗng trời được tìm thấy trên những trụ chính ở 
Sanchi đã làm tăng thêm sự chính xác của nhận định này. Gần gốc cây Bồ Đề 
có một tấm đá có khắc hình hai bàn chân, phật tử thì cho là dấu chân Phật 
nhưng Hindu thì lại cho đó là dấu chân của Vishnu. 

Từ thời vua A Dục (270-232 TTL) và trãi qua nhiều thế kỷ, số lượng phật 
tử, tỉnh xá và chư Tăng đã có mặt ở BĐĐT. Phật tử đến đây có nơi để thực tập 
thiền định và những hoạt động xã hội. Sau này Phật giáo suy tàn ở Ân Độ, 
những cơ sở này cũng biến mất, và Đại tháp bị bọn Hồi giáo và nhóm phản 
động Hindu tàn phá vào thế kỷ 13. Sau đó tháp lại bị một đạo sĩ Hindu lợi 
dụng trong lúc tình hình nhiễu nhương đã chiếm cứ. Nhưng đến năm 1953 tên 
Mahant bị tống khứ ra khỏi đây và BĐĐT được giao lại cho Hội Đồng Quản tri 
BĐĐT được thành lập do sắc lệnh của chính quyền bang Bihar. Từ đó BĐĐT 
phát triển nhanh chóng, hiện nay số lượng chùa các nước Phật giáo trên thế 
giới đều có mặt ở đây. 





Kim Cang Tòa ở BĐĐT 


Năm 1956 kỷ niệm lân thứ 2500 ngày đức Phật niết bàn. Điều này đã có 
tác động làm hồi sinh lại những hoạt động ở BĐĐT. Số lượng chùa, tỉnh xá của 
các nước tăng nhanh. Tuy nhiên chùa đầu tiên trong số này là Mahabodhi 
Sangharama, do vua Tích Lan xây dựng vào thế kỷ thứ 4 TL. Hiện nay có đến 
25 tỉnh xá, chùa, và những tổ chức đang hoạt động tại đây trong nhiều lãnh 
vực. Sự hiện diện của nhiều chùa của các nước trên thế giới đã làm nổi bật 
thánh địa nơi đức Phật thành đạo và cũng nói lên được sự đoàn kết của Phật 


48 


giáo. Lời kinh cầu nguyện ấm áp: “Buddhơm saranam Gachchơmi, Dhammam 
Shaganơm Gachchami, Sangham Sharanam Gachchơm¡” (Quy y Phật, Quy Ÿ 
Pháp, Quy Y Tăng), những câu thần chú “Om mani Padme Hum” và “NÑamo 
Myo Ho Rengo Kyo” được trì tụng hàng ngày làm tăng thêm phần thiêng liêng 
và nói lên tỉnh thần hoà hợp của đạo Phật tại BĐĐT. Thực ra, số lượng chùa 
tháp và tỉnh xá mọc lên ở đây chắc chắn làm tăng thêm vẻ mỹ quan ở BĐĐT. 
Thêm vào nữa, sân bay quốc tế tại Gaya đã hoạt động nên những phật tử, tu sĩ 
khắp nơi trên thế giới có thể dễ dàng về đây để chiêm bái thánh địa này. 

Hầu như những nước Phật giáo phát triển đều có chùa tại đây và họ đều 
xây dựng theo phong cách của mỗi nước. 


HỘI MAHA BODHI Ở ẤN ĐỘ 

Khi Anagarika Dharmapala (1864-1933) lần đầu tiên đến BĐĐT vào 
năm 1891, cơ sở Phật giáo duy nhất ở đây là một nhà nghỉ do vua Miến Điện 
Mindon-Min xây dựng vào năm 1875 cho phái đoàn do vua dẫn đầu đến đây để 
tiến hành việc sửa chữa Đại tháp. Thật sự thì nhà nghỉ này đã trở thành trung 
tâm cho những hoạt động của vua và liên tiếp hơn 10 năm. Sau này, 
Dharmapala đã ở đây để tranh đấu với gã đạo sỉ Hindu (đang chiếm Đại tháp). 
Bởi vì Mahant không chịu nhường đất cho hội Maha Bodhi cho nên năm 1900 
chính quyền thị trấn Gaya đã cấp cho Hội một mãnh đất, ở đó bây giờ là Nhà 
Nghỉ Maha Bodhi. Toà nhà lịch sử này được sử dụng để truyền bá chánh pháp 
trong suốt 100 năm nay, được chính quyển địa phương xây dựng qua sự cúng 
dương và hổ trợ của Phật giáo Miến Điện và Tích Lan theo lời yêu cầu của 
ngài Anagarika Dharmapala, chi phí xây dựng lúc đó mất 15,000 rupees. 

Sau khi xây cất xong vào năm 1901, Nhà nghỉ Maha Bodhi đã trở thành 
văn phòng chính của Hội Maha Bodhi, cũng là nơi nghỉ cho nhiều phái đoàn 
hành hương đến từ các nước trên thế giới và Ấn Độ. Cũng như một tháp canh, 
Nhà Nghỉ Maha Bodhi gìn giữ an toàn, sự thiêng liêng cho Đại tháp. Từ năm 
1953, chư tăng của Hội Maha Bodhi có bổn phận tổ chức những buổi lễ truyền 
thống Phật giáo tại BĐĐT. Và từ năm 1970, với lòng nhiệt thành và hy sinh, 
những hoạt động này đã được thượng toạ B. Pannarama tổ chức. Dưới sự quản 
lý và bảo trợ của Hội, ngày lễ Phật đản và những lễ hội khác đều được tổ chức 
tại BĐĐT. Ngày lễ Phật đản trong những năm tới sẽ vào những ngày sau đây: 
16-5-2008, 4-5-2004, 25-5-2005, 18-5-2006, 2-5-2007, 20-5-2008, 9-5-2009, và 
27-5-2010. 

Những nổ lực phục hồi Phật giáo khởi xướng do ngài Angarika 
Dharmapala thành tựu sau gần 100 năm, 1991. Lễ kỷ niệm 100 năm ngày 
thành lập Hội được tất cả trung tâm của Hội tổ chức rất long trọng ở BĐĐT, 
nơi Hội thành lập đầu tiên, tượng ngài Anagarika Dharmapala được đặt ngay 
chính giữa của nhà nghỉ MahaBodhi vào ngày 23-9-1991. Tượng ngài 


49 


Dharmapala do thượng toạ Wipulasara, Tổng thư ký Hội Maha Bodhi Ấn Độ 
thiết kế và tạc, và mọi chi phí do ngài R. Premadasa, tổng thống Tích Lan 
cúng dường. 

Toạ lạc ở một khu lý tưởng, gần Đại tháp và bến xe buýt, Hội Maha 
bodhi tại BĐĐT là điểm rất tiện lợi cho các du khách hành hương liên hệ. 
Trung tâm không những cung cấp những thông tin và hướng dẫn khách hành 
hương mà còn ấn hành nhiều sách về Phật học và sách nghiên cứu về Ấn Độ. 


CHÙA MIẾN ĐIỆN 

Chùa Miến Điện nằm trên một con đường củ dẫn đến Gaya, gần đồn 
cảnh sát. Chánh điện của chùa có nhiều bức tranh rất đẹp vẻ về nhiều sự kiện 
trong cuộc đời đức Phật. Chùa được xây dựng theo kiến trúc một chùa nhỏ và 
mô hình của Pagan, một thành phố có 5000 ngôi chùa. Nhà nghỉ của Miến 
Điện là toà nhà của một nước Phật giáo xây dựng đầu tiên tại BĐĐT. Nhà 
nghỉ do vua Miến Điện Mindon-Min xây vào năm 1875 cho những người Miến 
Điện trú ngụ để tu sửa BĐĐT. Nhà nghỉ này sau naỳ phá đi để xây dựng chùa 
và nhà nghỉ hiện nay. Chùa Miến Điện có một chánh điện trang nghiêm để 
cho chư tăng tu tập theo truyền thống nam tông. 

CHÙA GELUGPA TÂY TẠNG 

Chùa Tây tạng nằm ở hướng Đông bên cạnh nhà nghỉ Maha Bodhi ngay 
khu trung tâm, rất quen thuộc với khách hành hương. Chùa thuộc phái Gelugta 
của Phật giáo Tây Tạng, do một Lạt ma nổi tiếng của Ladakh xây dựng năm 
1933. Kiến trúc theo phong cách Tây Tạng, chùa gồm có một chánh điện ở 
tâng một trang trí nhiều bức tranh rất đẹp, cất giữ kinh tạng và những pháp 
khí. Tâng hai của chùa có nhiều bức tranh vẻ trên tường theo phong cách 
thangka với những đám mây, bánh xe và bồ tát. Du khách viếng thăm sẽ được 
mời xoay cái bánh xe hình trụ lớn để cầu nguyện ở tầng dưới. Những bức tranh 
trên tường vẻ theo nghệ thuật Tây Tạng nói về cuộc đời của đức Phật, những 
vị Tổ Đại thừa và truyền phái Vajrayana. Ở tầng này cũng có một bánh xe cầu 
nguyện lớn. Chùa hiện nay có vai trò rất quan trọng là Ngài Tenzin Gyatso 
Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, sống tị nạn ở Dharamsala từ năm 1959, đến ở đây mỗi 
khi Ngài về BĐĐT. 


CHÙA TRUNG QUỐC 

Một ngôi đền thờ và một chùa nhỏ, được xây dựng theo kiến trúc chùa ở 
Trung Quốc, cách Nhà nghỉ Maha Bodhi không xa về hướng Tây Nam. Chùa 
được xây dựng vào năm 1935 do một tu sĩ tên là Shih-tih Chen. Chùa thờ một 
tượng Phật bằng đá trắng, trên tường có vẻ nhiều tranh minh hoạ những sự 
kiện của cuộc đời đức Phật. 


50 


CHÙA THÁI LAN 

Chùa xây dựng theo kiến trúc đặc biệt Thái, (Wat Thai-Chùa Thái), địa 
điểm tham quan đẹp thứ hai ở BĐĐT, nằm ngang với chùa Trung Quốc, nằm 
về hướng tây của Viện Khảo Cổ, cách lộ chính chừng 500 mét. Chùa lớn với 
nhiều màu sắc như chùa Đá ở Bangkok, với hình móng nhọn trên những mái 
ngói vàng, chùa xây dựng và khánh thành vào năm 1957. Với tinh thần 
thoáng, bên trong chùa có những áp phích của các dịch vụ du lịch gắn trên 
tường. Sau chùa được Hoàng Gia Thái Lan xây dựng trở lại vào năm 1970- 
1972, một tượng Phật vàng được tôn trí ở chánh điện đã thu hút khá nhiều 
khách tham quan. 

Tượng Phật vàng được tổ chức An vị rất trang trọng vào ngày 3 tháng 5 
năm 1967. Tượng Phật cao 3.60 mét do thủ tướng Thái Lan Thanom 
Kitikachorn cúng dường được chở từ Bangkok đến Gaya bằng máy bay quân sự 
đặc biệt của Mỹ. Từ Gaya tượng được chuyển bằng một máy bay nhỏ đến 
BĐĐT cùng với chư tăng và phật tử dẫn đầu là thượng toạ Phra Deb 
Visuddhmoli, trụ trì chùa Thái. Chư tăng và phật tử đã rước Phật đi nhiễu 
tháp ba vòng và làm lễ tại Kim cang toà trước khi tượng được thỉnh về chùa 
Thái. Từ năm 1970 về sau, được sự tài trợ của chùa, chư tăng ở Ấn Độ thường 
tổ chức những cuộc họp định kỳ hàng năm tại chùa Thái. 


CHÙA BHUTAN 

Quẹo sang góc phố phía trên một tí là chùa Bhutan. Lể đặt đá xây dựng 
chùa này vào ngày 28-10-1983. Bhutan thuộc Phật giáo Đại thừa và theo phái 
Dukpa Kargyu của Tây Tạng. Chùa do Hoàng gia Bhutan xây dựng mang đậm 
nét văn hoá dân tộc, Miền đất của Rồng. 


CHÙA KARMAPA TÂY TẠNG 

Dọc theo đường và hơi đi xuống phía dưới một tí là ngôi chùa trang trí 
màu sắc, chùa Kagyupa Vajrayana và Tu Viện Phật Giáo Đại Thừa (1938) gọi 
tên là Chùa Karmapa của Tây Tạng. Chùa thuộc phái Kagyupa Phật giáo Tây 
Tạng. Chùa này gồm nhiều bức tranh lớn miêu tả cuộc đời đức Phật và một 
bánh xe Pháp luân, bánh xe sẽ được quay ba lần khi lễ sám hối. Những bức 


tranh ở đây một số copy từ những bức tranh ở Chùa Mulagandhakuti ở 
Sarnath. Ở đây còn có một trống làm bằng kim loại màu đỏ và vàng. 


CHÙA NHẬT BẢN - INDOSAN NIPPONZI 

Nằm phía trên chùa Tây Tạng, và nằm phía bên phải con lộ là chùa 
Nhật Bản. Chùa do Hội Phật Giáo Ái Hữu xây dựng, hội này thành lập ở Nhật 
vào năm 1968 do nhiều hệ phái Phật giáo. Văn phòng chính của Hội ở tại 
Nakameguro, Meguro-Ku, Tokyo. Chủ tịch đầu tiên của Hội là Đại đức Shoyu 


51 


Iwaya, một tu sĩ rất có tiếng tăm, và ngôi chùa đã được thiết kế và tiến hành 
xây dựng dưới sự chỉ đạo của ông. Bước đầu tiên của dự án là lễ đặt đá Văn 
phòng Phật giáo thế giới tổ chức tháng 9 năm 1968, và công trình hoàn tất 
vào tháng 2 năm 1970. Công trình xây dựng chùa khởi công tháng 12 cùng 
năm đó và hoàn tất vào tháng 11 năm 1973. Cổng chùa chính thức khánh 
thành vào ngày 8 tháng 12 1973 do ông V.V Giri, sau này là tổng thống Ân 
Độ. Cổng sau của chùa có bức tranh vẻ dân chúng chen chúc kéo đến đức Phật. 
Chùa có một bịnh viện từ thiện, tính xá và một chuông hoà bình. Chuông được 
đánh đều dặn vào mỗi sáng và tối. Có một dự án xây dựng tượng Phật Di lặc 
cao 100 mét tại BĐĐT cũng là biểu tượng của hoà bình thế giới. 

Chùa là một bản sao của những ngôi chùa cổ bằng gỗ ở Nhật. Chùa 
Nhật Bản có một nét đẹp tự nhiên không có một sự trang trí hay thiết kế 
nhân tạo. Trên bức tường trong chùa là bức tranh minh hoạ những sự kiện 
quan trong của cuộc đời đức Phật. Ở giữa là tượng Bổn Sư được mang sang từ 
Nhật. Hai tầng mới xây dựng, nên được lát bằng đá bóng rất đẹp và có nhiều 
hình tượng đức Phật bằng vàng. 

Chùa Nhật đối diện với chùa Thái do Hội Phật giáo Ai Hữu 
(International Buddhist Brotherhood Association-viết tắt là IBBA) xây dựng 
tháng 10 năm 196ã. trên đất của trụ sở chính quyên Bihar, sau được chuyển 
nhượng cho chùa. Chùa xây bằng loại đá đặc biệt của Ấn Độ, do những kiến 
trúc sư và kỹ sư Nhật bản dựa theo kiến trúc cổ của Nhật. 

Trước chùa là một tháp chuông, chuông nặng 250 kg. Chuông do ông 
Kono Suke Motsewhito, chủ tịch công ty điện lực quốc gia Nhật tặng. Chuông 
được đánh vào mỗi sáng từ 5ð giờ chiều lúc 6 giờ vào tháng 4 đến tháng 9, từ 
tháng 10 tới tháng 3 sáng lúc 6 giờ chiều lúc 5 giờ. Buổi trưa thì chuông được 
đánh suốt năm. Dân địa phương ở đây cũng nhờ tiếng chuông chùa mà biết 
được giờ giấc để đi làm theo giờ thỉnh chuông chính xác của chùa. 

Phần thứ ba của dự án là công trình xây dựng trường Bồ Đề mẫu giáo 
được tiến hành thi công. Lễ khởi công tổ chức ngày 8-12-1975. Một món quà 
của những em bé và những nhà tài trợ những trường Bồ Đề Mẫu giáo ở Nhật 
bản gửi đến cho trẻ em Ân Độ. Toà nhà hoàn tất vào tháng 2 năm 1977, và 
ngày 1ð tháng 9 năm 1977 đến tháng 12 năm 1977, trường bắt đầu hoạt động 
dạy dỗ thường xuyên cho khoảng 40 em thuộc gia đỉnh nghèo khó. Năm 1979, 
trường bước sang năm thứ ba hoạt động, số lượng các em lên đến 50. Hiện tại 
con số học sinh ở trường lên đến 200 em. Trẻ em từ ba tuổi rưỡi đến bốn tuổi 
sẽ được nhận sau khi xét nghiệm và khám sức khoẻ. Sau khi học xong chương 
trình học hai năm mẫu giáo, các em được học chương trình tiểu học. Nhờ vậy 
mà tất cả trẻ em gia đình nghèo và giai cấp thấp không có đủ điều kiện cho 
con em đến trường đều tham gia lớp học này sau khi đi mẫu giáo. Mỗi ngày 4 


2 


tiếng đồng hồ các em có tham dự những khoá lể ở chùa, trước bữa ăn thường 


52 


nghe giảng về nhiều đề tài, học ngôn ngữ, âm nhạc, học vẻ và nhiều hoạt động 
khác. Trường còn những cung cấp như khám bịnh định kỳ, đồng phục, dụng cụ 
giảng dạy, ăn trưa, và nhiều tiện nghi khác. 

Chùa Nhật còn khám bịnh miễn phí cho những du khách và dân địa 
phương tại Phòng Khám Bịnh Từ Thiện Komyo, phòng khám này khánh thành 
tháng 12 năm 1983, và đã hoạt động đều đặn từ đó đến nay với một đội ngũ 
bác sĩ và dụng cụ tốt. 

Mong muốn của Đại Đức S. Iwaya, chủ tịch Hội Phật giáo Ai Hữu và 
những đồng sự, từ năm 1975 Hội thường xuyên tổ chức những buổi hội thảo, 
hội nghị về nhiều đề tài Phật giáo từ ngày 8-10 tháng 12 tại BĐĐT. Hội cung 
cấp mọi chi phí, nhu câu cho những người tham gia hội thảo. Số lượng người 
tham dự mỗi năm mỗi tăng. Bài hội thảo của các học giả sẽ được tuyển chọn 
cẩn thận bởi Ban Biên tập và sẽ được ấn hành và phát ra trong buổi hội thảo 
kế tiếp. Dưới sự tài trợ của chùa Nhật bản, hội nghị Phật giáo thế giới luôn 
luôn được chủ toạ bởi chủ tịch Hội Phật giáo Ai Hữu, Nhật bản. Hiện tại Đại 
Đức Tiến sĩ Arsta Tulku là Tổng thư ký của Hội IBBA. 


CHÙA DAIJOKYO 

Ngay bên cạnh ngôi chùa Nhật bản đầu tiên (Indosan Nipponji), nằm 
trên một con lộ khác, một ngôi chùa Nhật khác được xây bởi Hội Daijokyo của 
Nhật bản. Phái Daijokyo do Đại Đức Tatsuko thành lập, văn phòng chính ở 
Nayoga, Nhật bản. Chữ Daijokyo có nghĩa là Đại thừa. Phái này goi là Liên 
Hoa Tôn do ngài Nichiren truyền ba (1222-1282 TL) vào thế kỷ 13. Daijokyo do 
cư sĩ thành lập cho nên nghi lễ rất đơn giản ít phức tạp, người đứng đầu giáo 
phái là một cư sĩ hội viên được bầu lên. 

Chùa DalJokyo với mái chùa cao vút, đã được ông Giani Zail Singh và 
tổng thống Ấn Độ, cọng thêm sự giúp đỡ của Đại Đức Y. Sugisaki, chủ tịch 
phái Daijokyo khai mạc khánh thành vào ngày chủ nhật 18 tháng 2 năm 1988. 
vào ngày này chương trình lễ đặc biệt theo truyền thống Nhật bản được tổ 
chức long trọng ở chánh điện, nơi thờ tượng Phật Bổn Sư và Bồ Tát. 

Lễ kỷ niệm một năm ngày thành lập được tổ chức vào ngày 12-2-1984. 
Cùng ngày hôm đó có tổ chức lễ an vị Phật, tượng được thỉnh vào ngày khánh 
thành chùa. Lễ kỷ niệm lần thứ hai tổ chức vào ngày 23-2-1985, cùng với lễ 
đặt đá xây dựng Đại Phật và khai trương trường học Daiïjokyo. Lể kỷ niệm lần 
thứ ba tổ chức ngày 19-1-1986 cùng với lễ đặt đá Nhà nghỉ Daijokyo. Lể kỷ 
niệm lần thứ 6 tổ chức vào ngày 13-11-1989 cùng với leFkhánh thành tượng đài 
Phật với sự chứng minh của Ngài Đạt lai Lạt Ma thứ 14 Tenzin Gyatso. Đại 
Đức Ÿ. Sugisaki chủ tịch hội Daijokyo của Nhật chào đón cácvị quan khách đến 
dự buổi lễ mang tính lịch sử này. Lễ tổ chức liên tục trong ba ngày, hàng trăm 
tăng sĩ của các hệ phái đến tụng kinh, lễ hoàn mãn vào ngày 20-11-1989. 


53 


TƯỢNG ĐÀI ĐẠI PHẬT 

Nằm ở cuối con đường bên cạnh chùa Daijokyo, tượng Phật cao nhất tại 
Ấn Độ được xây dưng bởi phái Daijokyo Nhật bản. Khu vực này rộng khoảng 
chừng một héc ta đất do chính quyển bang Bihar cấp. Tượng Đại Phật này 
được tạo theo phong thái kiến trúc Kamakura Nhật, cao 24.25 mét, 18.25 bể 
ngang. Tượng được làm bằng đá Chunar màu hồng và vàng tượng Phật ngôi 
trên một toà sen trong tư thế ngồi thiền, mắt nhắm một nữa. Tượng được đặt 
trên bộ bệ bằng bê tông. Tượng rỗng bên trong, có cầu thang hình xoắn ốc có 
thể đi từ đưới lên đến ngực, đoạn này chia làm bốn tầng. 16,300 tượng Phật 
nhỏ bằng đồng làm tại Nhật đặt trên những cái kệ bằng gỗ đặt ở ba tầng bên 
trong tượng. Công trình xây dựng điêu khắc tượng do Thakur và các con trai 
của Khudar đảm trách kéo dài hơn 5 năm bắt đầu từ năm 1984. Ngài Đạt Lai 
Lạt Ma thứ 14 chứng minh lễ khánh thành tượng đài này vào năm 1989. Lễ kỷ 
niệm lần thứ 10 chùa Daijokyo tổ chức vào ngày 9-11-1993 khi hai tượng hai vị 
đại đệ tử của đức Phật là Xá Lợi Phất và Mục Kiên Liên được tôn trí ở hai bên 
tượng đài. 





Tượng Phật tại chùa Nhật Bản 


Chùa Daijokyo cũng có nhiều hoạt động khác, vào ngày chủ nhật chùa có 
một lớp học từ thiện dạy học cho khoảng 50 em học sinh thuộc gia dình nghèo 
tại địa phương. Lớp học dạy các em tụng kinh, học hát, vẻ, cách xếp giấy 
thành những hình con thú, hoa... Trường cũng có dạy cả tiếng Hindu và tiếng 
Anh. Chùa cũng có một lớp dạy nghề từ thàng 2-1985 nằm ở một toà nhà 2 


54 


tâng bên cạnh chùa. Ở đây thường xuyên có những lớp dạy đánh máy (6 
tháng), dạy may (1 năm). Mọi thứ đều miễn phí, và trường còn cung cấp những 
thứ cần thiết cho học sinh học ở những lớp may. 

Chùa DaiJokyo, tượng đài Đại Phật, Nhà nghỉ và những hoạt động khác 
đều do Hội Daijokyo điều hành và hiện tại do ông M. Subba điều hành một 
cách có hiệu quả, ông vừa là gíam đốc kiêm thư ký từ khi bắt đầu. 

Chùa cũng có những liên hệ với các chùa Tích lan, Việt Nam, Hàn Quốc, 
Đài Loan, Bangladesh, và Nepal... 

Cạnh Đại tháp Maha Bodhi Temple là chùa Shaivite gồm một cụm bốn 
tỉnh xá, chung quanh là cây cối xanh tươi và được chú ý đến với nghệ thuật 
kiến trúc tuyệt vời, chùa còn có nhiều mộ của các vị tổ. Nằm dọc là dãy tăng 
xá. Và chú ý đến toà nhà của Mahant phía bên trái ngay khi bạn vừa đặt chân 
đến thành phố. Bây giờ là một ngôi đền thờ của Hindu, ở đây bạn có thể nhìn 
thấy dòng sông Ni Liên Thuyền và ngọn đồi Sujata bên trên, và cũng là một 
địa điểm thú vị để ngồi thiền. Không xa lắm từ tỉnh xá Shaivite là đền thờ 
Jagannath, thờ thần Shiva và có một tượng thần khắc trên tảng đá đen bóng. 

Sau khi thành đạo đức Phật đã tắm tại dòng sông Ni Liên Thuyền chảy 
bên ngoài ngôi làng nhỏ yên tỉnh, soi bóng ngọn đồi trước mặt. Sông Ni Liên 
Thuyền cách đại tháp chừng 250 mét về hướng Đông. Tương truyền rằng đức 
Phật đã thả bình bát xuống dòng sông này. Ngài lập thệ nguyện rằng nếu 
Ngài thành đạo thì bình bát sẽ trôi ngược dòng sông như những vị Phật trong 
quá khứ. Bình bát đã trôi ngược dòng như lời Ngài thệ nguyện. Chừng 2 cây số 
rưỡi là một mô đất cây cối um tùm, là vị trí ngôi nhà của Sujata. Một số người 
cho rằng đây là vị trí của cây Ajapala Nigrodha nơi đức Phật trãi qua tuần thứ 
bảy hưởng pháp lạc sau khi Ngài thành đạo. Nhìn bên ngoài thì mô đất giống 
như một tháp cổ. 


VIỆN BẢO TÀNG KHẢO CỔ HỌC 

Viện Bảo tàng này hoạt động từ 28-12-1956, được Ngài Đạt Lai Lạt Ma 
thứ 14 Tenzin Gyatso khánh thành khai mạc, trưng bày một số hình tượng 
bằng đá kim loại từ thế kỷ thứ 1 TTL đến thế kỷ thứ 11 TL. Đa số tượng ở đây 
thuộc vào thời đại Pala-Sena (thế kỷ thứ 8-12) nhiều hình tượng đức Phật được 
khắc trên đá, bằng đồng, vàng; tượng thần Hindu, hai tượng Yakshi, và nhiều 
mãnh của trụ hàng rào những ngôi đền cổ. Nhiều bức điêu khắc ở đây bị lấy 
đem đến các Viện bảo tàng khác hoặc biến mất trong suốt thế kỷ 19, hiện nay 
Viện bảo tàng chỉ còn lại rất ít hiện vật. Vật quan trọng đang được trưng bày ở 
đây là trụ hàng rào đá của Đại tháp. Đa số hàng rào này được tập hợp lại 
trong sân của Viện bảo tàng, với nhiều phần nhỏ hơn ở bên trong. Hình điêu 
khắc trên trụ hàng rào minh hoạ những ngôi tỉnh xá nổi tiếng, những sự kiện 
trong đời đứcPhật, những cảnh trong cuộc sống hàng ngày, những biểu tượng 


55 


phi thường, và trong một số có khắc những thần phổ biến trong đạo Hindu và 
Hoàng Lão, sáng tác không có một quy luật nhất định. 

Những hình ảnh có thể dễ dàng nhận ra ngay trên những hàng rào này 
là: (1) một vị tu sĩ trong hang động; (2) một con nai có sừng; (3) một vị tu sĩ 
trong túp lều với con sư tử; (4) một người đàn ông vớo một con ngựa cái có 
sừng; (5) hai người đàn ông chơi cờ trên một tấm ván với 64 ô vuông: (6) một 
người phụ nữ với đứa bé đang nghe con dê hoặc nai; (7) một con voi có ngà; (8) 
một người đuôi cá. Dọc theo trụ đá là một loạt hình người đuôi cá đặt tay vào 
trong miệng của một con quái vật ở biển, và nhiều con thú thần thoại với 
những kiểu trang trí cây cỏ, hoa lá. 

Chạm trổ trên những hàng rào bên trong Viện Bảo tàng gồm: (1) những 
hình tượng lễ bái tại hang Indasala; (2) cặp tình nhân; (3) cây Bồ Đề có hàng 
rào chung quanh; (4) quái vật đầu người mình ngựa, có lẽ là Dhanu, cung thứ 9 
trong Hoàng Đạo của Ấn Độ; (5) ba con voi lễ cây Bô Đề; (6) người chèo thuyển 
hái hoa sen; (7) nữ thần Hinh du Gaja Lakshmi; (8) đền thờ thờ hình bánh xe 
Pháp; (9) cảnh Cấp Cô Độc đang mua vườn củaThái tử Kỳ Đà; (10) một con 
ngựa có cánh; (11) người có cánh đang cởi trên một thuỷ quái; (12) một chiến 
binh cầm kiếm và khiên chắn. Hầu hết trên những thanh ngang là hình hoa 
sen, đôi chỗ là hình đầu người, có nơi thú vật ở chính giữa. 

Viện Bảo Tàng mở cửa từ 10 giờ đến 17 giờ đóng cửa thứ sáu hàng tuần; 
vé vào cửa ð rupees. 

Trãi dài trên một khu đất 142 héc ta, trường đại học Magadh nằm cách 
Đại tháp chừng 3 cây số về hướng Tây, trường có một trung tâm quốc tế 
nghiên cứu về lịch sử cổ đại, văn hoá, và triết học. 


KHU VỰC CHUNG QUANH BỒ ĐỀ ĐẠO TRÀNG 

Hang động Dungeshvari (còn gọi là Prasgbodhi, hay Mahakala) nằm 
cách BĐĐT 7 cây số về hướng Đông bắc, chung quanh là những khu đất bỏ 
hoang nằm cách xa Phalgu, là nơi mà đức Phật đã tu khổ hạnh trong 6 năm 
sau khi Ngài la bổ hoàng thành. Do đó ở đây có một tượng Phật rất hốc hác, 
gầy như một bộ xương. Sau những năm tháng hành trì khổ hạnh ép xác ta] 
Mahakala, đức Phật nhận ra rằng, trí tuệ giải thoát không thể chứng đắc được 
bằng phương pháp ép xác khổ hạnh. Ngài đi đến BĐĐT, ở đó Ngài nhận được 
một bát cháo cúng dường. Ngọn núi đá lởớm chởm, những con kên kên bay ở 
bên trên chỉ làm tăng thêm vẻ yên tĩnh. Ở dưới núi, khách hành hương sẽ 
nhìn thấy nền móng của một tinh xá lớn, và trên đỉnh núi, di tích của nhiều 
ngôi tháp cổ. Cảnh trí yên tĩnh ở đây, và vẻ đẹp thiên nhiên của Pragbodhi và 
hùng vỉ của hang động là một nơi đáng để tham quan chiêm bái. 

Từ dưới dốc leo một đoạn ngắn thoai thoải sẽ đến chùa Tây Tạng và vài 
hang nhỏ. Một chánh điện ở trong hang động chính đang được người Tây Tạng 


56 


chăm sóc, mặc dù những đạo sĩ Hindu gần đây muốn dành lấy nơi đây. Rất ít 
khách hành hương đến đây, nhưng thỉnh thoảng một vài xe đến thì sẽ bị bao 
vây bởi lũ trẻ và những người ăn xin. Hội Phật Giáo Thế Giới muốn giúp đỡ để 
xây dựng đường sá, và một số cơ sở hạ tầng tại đây nhưng chính quyền bang 
Bihar phản đối. 


TRUNG TÂM THIÊN Ở BỒ ĐỀ ĐẠO TRÀNG 

Đặc biệt trong suốt mùa Đông (chính từ tháng 11 đến tháng 2) những 
khoá tu và lớp thiền của cả hai hệ phái Nam truyền và Bắc truyền được tổ 
chức ở đây. Mahayana với những hoạt động biểu trưng của các nước như Tây 
Tạng, Trung Quốc, Nhật Bản.. Nam tông Phật giáo đến từ những nước như 
Tích Lan, Thái Lan và một số nước ở Đông Nam Á. Các thiển sư đến từ khắp 
nơi trên thế giới để dạy cho những phật tử và những người muốn nghiên cứu, 
học hỏi đạo Phật ở tại một môi trường linh thiêng ở thành phố chùa tháp này. 
Một vài trung tâm thường trực ở BĐĐT luôn có những buổi giảng dạy giáo lý. 
Những buổi giảng pháp này là hoạt động chính ở BĐĐT. Có thể đọc thấy 
những chương trình khoá tu ở những quán cà phê, Root Intitute hay chùa Miến 
Điện. 

Root Instittute for Wisdom Culture (điện thoại: 0631- 2400714; web: 
wWwW.rootinst@nda.vsnl.net.in) nằm ở cuối phố, bên trái của một con đường 
thường xuyên có đây rác rưỡi, cách Đại tháp chừng 2 cây số là trung tâm tu 
học với những khu vườn đẹp, một chánh điện, thư viện và nhà ở. Những khoá 
tu thường tổ chức vào những tháng mùa đông kéo dài từ 7 đến 10 ngày, tập 
trung vào giáo lý Đại thừa do những Lạt Ma hướng dẫn. Một khoá tu 8 ngày 
đóng 2600 rupees bao gồm cả ăn uống. Phòng đơn có nhà tắm và hành lang với 
giá từ 300-450 rupees, phòng tập thể giá 175 rupees một ngày. Điểm tâm được 
tính chung vào tiền phòng. Người tu ở đây có thể thuê phòng cả 3 tháng, 
nhưng phải đặt cọc trước. Trung tâm còn có chương trình hoạt động giúp đỡ 
dân địa phương về y tế, nông nghiệp, giáo dục, gồm cả việc trồng cây vào mùa 
mưa, nhà tế bân, người hủi và bại liệt hoạt động quanh năm. Trung tâm cần 
những người tình nguyện cho những việc không chuyên môn, và cũng để giúp 
chăm sóc trường từ thiện và phòng khám bịnh. Tất cả 90 trung tâm thiền trên 
khắp thế giới baogồm cả trung tâm ở Kapan gần Katmandu, Nepal hoạt dộng 
do ngân quỹ của Hội Bảo Tôn Phật Giáo Đại Thừa (Foundation for the 
Preservation of the MahayanaTradition, FPMT), trung tâm cũng có tài trợ 
trong dự án xây dựng Đại Phật Di lặc cao 128 mét. 

TRUNG TÂM THIÊN THẾ GIỚI DHAMA BODHI (The Dhamma Bodhi 
Intrnational Meditation Centre), (điện thoại 631- 2400437), một trong những 
trung tâm thiển ở Ấn Độ, cách trường đại học Magadh chừng vài cây số trên 
đường Dobhi. Trung tâm tổ chức thường xuyên trong năm những khoá thiền 


3y 


kéo dài từ 10 đến 12 ngày (trừ tháng 6). Trung tâm còn cung cấp miễn phí chỗ 
ở và thức ăn cho thiền sinh nhưng có thể cúng dường tuỳ hỷ. Chi tiết về những 
khoá thiền có thông báo ở Học Viện Quốc tế ở Maharashtra (đt: 02553- 
285076). Hoặc có thể tiếp xúc trung tâm DhammaDipa ở Anh (Harewood End, 
Hereford HR2 8JS; Tel: 01989- 730234) 


TRUNG TÂM THIÊN QUỐC TẾ (The International Meditation Centre, 
đt: 0631-2400707) nằm phía sau chùa Trung Quốc chừng vài trăm mét, thành 
lập do thượng toạ tiến sĩ Rashtrapal Mahathera, bắt đầu hoạt động từ ngày 29- 
1-1970. Trung tâm ở gần trường đại học Magadh, phía bên kia của chùa Thái 
Lan. Đây là trung tâm thiển đầu tiên ở BĐĐT. Trung tâm trước đây nằm ở 
trục đường chính trong một khu đất rộng 2 héc ta đối diện đại học Magadh. 
Cổng bằng trụ đá hùng vĩ làm nổi bật trung tâm này. Toàn bộ trung tâm bao 
gồm một thiền đường hai tầng và bảy toà nhà vừa là văn phòng vưà là thư 
viện, một trường tiểu học từ thiện Pragyananda, một phòng khám từ thiện 
Taugpulu Sayadaw. Từ tháng 11 năm 1998, một cô nhi viện và từ thiện xã hội 
được thành lập tại trung tâm này. Từ tháng 4 năm 1990, Trung Tâm Thiền 
Quốc Tế (TTTQT) thành lập một cơ sở khác gần BĐĐT. Trung tâm mới này có 
một nhà nghỉ hai tầng với 8 phòng, một thiền đường riêng biệt rộng rãi và 
một số toà nhà khác. Cả hai cơ sở của TTTQT đều được tôn trí hai tượng Phật 
rất đẹp và quý trong tư thế ngồi thiền được thượng toạ Bhadant 
'Yanaviriyachan, trụ trì chùa Dhammamongkol, Bangkok và Ni sư Kruapanich ở 
Thái Lan tặng. Trung tâm tổ chức những khoá tu 10 ngày cho những người sơ 
cơ và những khoá tu thiền kéo dài 30 ngày dành cho người đã có kinh nghiệm 
tu thiền. Mỗi ngày bắt đầu từ 4 giờ 30 và 6 tiếng đồng hồ dành cho những 
nhóm thiền, có thời gian nghỉ xen kẻ. TTTQT cũng có những lớp giảng dạy về 
thiền quanh năm. Tất cả đều miễn phí, chỉ tuỳ hỷ cúng dường. 

Những lớp thiền cơ bản cũng có ở chùa Miến Điện; mặc dù lớp thiền này 
không phải là hoạt động thường xuyên nhưng cũng cung cấp được những kiến 
thức cơ bản vì ở đây chủ yếu về những hoạt động xã hội gồm cả day học. 
Những người tự nguyện từ phương tây luôn được chaò đón. Chùa Tây Tạng 
cũng có những khoá thiền. Chùa Thai thỉnh thoảng có những khoá tu thiền 
theo truyền thống Nam tông. Những cư sĩ của Liên Hoa Tôn bên cạnh chùa 
Trung Quốc cũng có hướng dẫn thiền . 


CHÔ Ở 

Những du khách hành hương có thể ở tại các chùa; đa số phòng ở đây 
thì đơn giản. Đối diện với nhà hàng New Pole-Pole (mở theo mùa), nằm bên 
trái con đường Gaya, Chùa Miến Điện (đt: 0631- 2400721) có những căn phòng 
tiện nghi với giá rất rẽ 100-200 rupees. Suốt mùa cao điểm (tháng 11 đến 


58 


tháng giêng), 35 sinh viên của trường cao đẳng Antioch ở Ohio Mỹ thường đến 
đây để thay đổi không khí trong thời gian chờ đợi vào đại học. 

Chùa Bhutơn (Tel: 0631- 2400710), nằm ở đường Temple, gần tượng đài 
Đại Phật, cách khách sạn Shanti Buddha vài trăm thước, là một nơi dừng chân 
lý tưởng với giá rất mềm từ 200/400 rupees cho phòng đơn và phòng dành cho 
gia đình. 

Chùa Dai7okyo (Tel: 0631- 2400747), cạnh tượng đài Phật Bổn Sư, có một 
khách sạn rất đẹp Nichiren Buddhist Hotel dành cho những khách hành hương 
và du khách; hiện tại ở đây không lấy tiền thuê phòng. 

Chùa Tơmang (Tel: 0631- 2400809), nằm trên đường Bodhgaya gần Viện 
Bảo tàng Khảo Cổ, có nhiều phòng sạch sẽ nhưng không được rộng rãi lắm. 

Hội Mahabodhi và Nhà nghỉ Sri Lanka (Tel: 0631- 2400742, fax: 0631- 
2400880) gần Đại tháp, có nhiều phòng tập thể với giường tiện nghỉ với giá 
200/300 rupees. 

Chùa Gelugpa Tây Tạng gần Hội Mahabodhhi, có những phòng rất rẽ, 
không tiện nghi lắm nhưng sạch sẽ giá 200/300 rupees. 

Chùa Kagyu Tây Tạng, nằm gần tượng đài Phật, là một nơi nghỉ với giá 
rất hữu nghị 100/150 rupees. 

Nhà nghỉ Ram (Tel: 0631- 2400644), khách sạn Amar và Shashi nằm 
trên đường Gaya có nhiều phòng sang trọng cho những du khách gìau có. Ngoài 
những nơi này ra thì du khách cũng có thể nghỉ lại chùa Shakya Tây Tạng, 
chùa Nepal. Tất cả những nơi nghỉ thuộc tôn giáo mong du khách tuân thủ 
những nội quy, và có tác phong đạo đức. 

Nhà nghỉ Biria do Jugul Kishor Birla xây dựng ở phía Đông bắc nhà 
nghỉ Mahabodhi Society, cũng có một tháp rất thu hút du khách. 

Hàng loạt khách sạn hạng trung bình và hạng sang mọc lên ở BĐĐT. 
Bodhgaya Ashob (Tel: 0631- 2400700 tại Gaya), gần Viện Bảo Tàng có những 
phòng rất tiện nghi theo kiểu Bungalow (nhà gỗ một tầng) và một toà nhà rất 
đẹp, với giá từ 2500 rupees trở lên. 

Buddha International ( Tel: 0631- 2400505, nằm ở phía Nam Bodhgaya 
gần chùa Indosan NipponjJi là một khách sạn rất ấn tượng nhưng giá thì phải 
từ 2000-3000 rupees. 

Khách sạn Lotus Nibbo (32 phòng; Tel: 0681- 2400789, Fax: 0681- 
2400788; email:lotus@dẻ].vsn].net.in); giá 1500-2500 rupees. 

Chùa Buddha (Tel: 06831- 2400445), Công ty Du lịch Bihơr với giá rẽ cho 
những phòng tập thể 3, 4 và 6 giường. 

Embassy (Tel: 0631-2400711), có những anh lính bảo vệ mang găng tây 
trắng giá 1500-2500 rupees. 

Nhà nghỉ Mahayanga T¡ibetan (73 phòng; Tel: 0631- 2400756, Fax: 0681- 
2400676, Email:mahayanagt@yahoo.com), một khách sạn lớn cách Chùa 


59 


Gelugpa chừng 200 mét, có nhiều phòng đẹp, có một đại sảnh nơi chư tăng có 
thể tổ chức những cuộc họp; ngài Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 đã ở đây trong chuyến 
viếng BĐĐT năm 1998, gía phòng 600-1200 rupees. 

Nataranjana (Tel: 0631- 2400475) giống như nhà nghỉ #mbassy giá 1200 
rupees cho phòng đôi. 

Nhà nghỉ Shanti Buddha (Tel: 0631- 2400534) nằm ở phía nam Viện Bảo 
Tàng, là một trong những nơi mới thành lập với giá trung bình cho những 
phòng sang trọng có cả nhà tắm và bếp bên trong giá từ 1500-2500 rupees. 

Shiua (Tel: 0631- 2400425) đối diện với Đại tháp, ngay khu vực trung 
tâm với những phòng có máy lạnh giá 600-1500 rupess. 

Siddharth Vihar (Tel: 0631-2400445), Brhar Torist Complex có phòng đôi 
với nhà tắm giá 400-600 rupees. 


THỨC ĂN 

Nhà hàng ăn thì thay đổi theo từng mùa, và giá sẽ đắc đỏ khi vào mùa 
du khách và những khách hành hương tựu về. Cðỡn teen Mahabodhi tại Nhà 
nghỉ của Sir Lanbaœ phục vụ những món ăn Trung Quốc tương đối khá. Khách 
sạn Shiua gần văn phòng du lịch có cả thức ăn Tây và Ấn. Fujia Green 
Chinese Restaurant ngay phía ngoài chùa Tây Tạng có rất nhiều món ăn Tipet 
và Ấn, có cả momo gà, và mì chay quanh năm. Sjœ(œ Restaurơnt (Tel: 06381- 
2400725), nằm bên trong khách sạn Bodhgaya Ashoka, gần Viện Bảo Tàng là 
nhà hàng trang trí rất đẹp và rất đắc. Om Caƒé vừa mới khai trương là nơi gặp 
gỡ rất quen thuộc. Giá cả vào mùa Đông gồm luôn cả thức ăn nhẹ là Neu Pole- 
Pole, đối diện chùa Miến Điện, và Ginza đối diện chùa Thái phục vụ thức ăn 
cho những du khách người Nhật. Trong số những nhà hàng lưu động Pole-pole, 
Neu Pole-Pole và Gœufưm cũng phục vụ tốt. 


60 


4. GAYA, NƠI ĐỨC PHẬT NHIỀU LẦN ĐẾN 
Đúc Phật ở Gayasisa gần Gaya cùng uới một ngàn uị tỳ bheo. 
Vinaya, IV. 35. 

Dân số: 335.000. Mã số bưu điện: 823001. Mã số điện thoại: 0631. 

Gaya cách Varanasi 220 cây số đường tàu hoả, 276 cây số đường bộ và 
100 cây số về phía Nam Patna, thủ phủ của bang Bihar. Gaya nằm trên tuyến 
đường tàu hoả Delhi-Calcatta, và có nhiều chuyến tàu đi trực tiếp đến Delhi, 
Kolkata, Puri, và Patna. Gaya cách BĐĐT 12 cây số về hướng Bắc. 

Những chuyện thần thoại của đạo Hindu miêu tả Gaya như là một trong 
ba trụ cột cuối cùng trong “Chiếc cầu thánh dẫn đến Thiên đàng” và được ca 
ngợi như là vùng đất thánh để cầu nguyện cho tổ tiên, thành phố Gaya và 
những vùng lân cận đã giữ truyền thống này từ thế kỷ thứ 8 như đã được thuật 
lại trong Vayu Purana. Vayu Purana nêu ra 324 địa điểm liên quan đến lễ nghi 
tổ tiên, trong số này 84 điểm có thể nhận biết hiện nay và những nơi này tập 
trung vào 12 thánh tích. Thân vũ trụ được biểu tượng ở ba địa danh-Gaya 
Mandala, Gaya Kshetra, và Gaya Puri, những địa danh này có sự gắn bó phức 
tạp về những câu chuyện về sanh, sự sanh sản, mặt trời và cái chết. 

Khu vực trung tâm của Gaya Puri (thánh địa của Gaya) được biết như là 
Adi Gaya (Gaya cổ) cách Vishnupad 800 mét đối diện với sông Phalgu về hướng 
Đông và cuối ngọn đồi Prabha. Gaya Puri gần với từ Gayashirsha (Gayasisa in 
Pali), nghĩa của từ Shirsh là cái đầu, kết hợp thành nghĩa là trung tâm, mà 
đỉnh là ngọn đồi Naga ở hướng Đông và hồ Uttaramanas ở phía bắc. Gaya và 
Gayashirsha được đề cập nhiều trong những kinh sách cổ. Gaya Puri hiện nay 
là thành phố Gaya. 

Dựa theo một trong những sách Sanskrit giá trị về hành hương và 
những thánh tích, cuốn Tristhalisetu (Chiếc cầu dẫn đến ba thành phố thánh) 
viết vào thế kỷ 16, một trong ba chỗ đó là (Cầu dẫn đến linh hồn), Gaya ở cực 
Đông. Hai địa danh khác là Varanasi và Prayaga (Allahabad), cả hai nằm dọc 
theo sông Hằng về hướng Tây. Nơi đầu tiên là Gaya một thánh địa của thần 
thoại được ca ngơi trong Vệ đà. “Vishnu đã ngang qua đây và đã lưu bước chân 
đầu tiên tại ba nơi: tất cả nơi này sẽ được hoàn thiện trong những bước chân 
của thần Vishnu”. Thánh kinh Nirukta, thế kỷ thứ 8 TTL, giải thích ba địa 
danh này là ba thánh địa ở Gaya : Samarohana, Vishnupad, và Gayashisha. 

Thời hoàng kim của Gaya là vào thời kỳ Mahabharata, đặc biệt là cho 
việc cầu nguyện tổ tiên. Huyền Trang cũng nói đến Gaya như là một thánh địa 
đến đó tắm để gột rửa những tội lỗi. 

Tên Gaya xuất phát từ Ma vương, Gayasusa, người miệt mài hầu hạ để 
làm vui lòng thượng đế và được ban phép lành là tất cả thần trú ở trên thân 
thể của Gayasura. Do sức mạnh của thiền định thiên thần gặp các điạ thần, 


61 


kết qủa là sự thành hình một nơi thánh địa đầy quyển năng. Để nhớ thời 
hoàng kim và đầy quyền năng của ma vương, thành phố lấy tên ông là Gaya. 

Giáo sư tiến sĩ Asher (1989) nói rằng nghi thức đặc biệt cầu nguyện tổ 
tiên và hành hương đến Gaya thời Mahabharata “có lẽ đã thu hút sự chú ý của 
đức Phật đến vùng ngoại ô của Gaya để thiền định và cuối cùng chứng ngộ Bồ 
Đề”. Dựa vào một số tài liệu được ghi lại thì vị trí và truyền thống cầu nguyễn 
tổ tiên trước đây tại đền thờ Vishnu ngược trở lại thời kỳ của Samudragupta 
(thế kỷ thứ 5 TL). Hoàng hậu Ahilyabai Holkar của Indore thế kỷ 18, có thay 
đổi một số kiến trúc điêu khắc tại ngôi đền thờ Vishnu và một số đền thờ 
khác. 

Ba thứ quan trọng nhất của biểu tượng thiên nhiên được miêu tả và giải 
thích theo ý nghĩa rộng của lễ nghi là sông Phalgu (nước chảy), Akshayatavata 
(Cây Bồ Đề bất tử) và Pretashila (ngọn đồi của Ma). Dòng sông biểu tượng cho 
sự màu mở của nước trong đó có đủ sự sống, sức mạnh, và sự bất diệt. Năm 
ngọn đồi được đánh dấu ở Gaya Kshetra là Pretashila (Tây bắc), Ramashila 
(Đông bắc), Prabhas cũng gọi là Ramagaya Pahar, dọc theo dòng sông Phalgu 
(Đông), Brahmayoni (Đông nam), và Griddhrakuta (Tây nam). Trừ ngọn đồi 
Prabhas (163 m) và Pretashila (266 m), còn lại ba thì ngọn cao nhất khoảng 
218 m. Có cả thảy 4ð nơi, và được chia thành 8 thánh địa. Tuy nhiên ba phần 
tư những người theo đạo Hindu đến cầu nguyện cho tổ tiên chỉ tập trung vào 
ba điểm sông Phalgu , đền thờ Vishnu và những nơi liên quan đến hai nơi kia. 

Sông Phalgu tạo nên một khu phía đông thành phố Gaya. Theo thần 
thoại Ấn độ giải thích rằng tên Phalgu là kết hợp của phơia (công đức) và 8@o 
(ước nguyện); giải thích rộng ra là dòng sông có đầy năng lực ban phát niềm 
tin và công đức. Hai dòng suối Lilajan và Mohana bắt nguồn từ ngọn núi 
Korambe Pahar (767 m) cách Gaya khoảng 7ð cây số về hướng Nam, hai nhánh 
này gặp nhau cách Gaya 5ð cây số có tên là Phalgu. Lilanja là tên sau này 
nguyên trước là dòng sông Ni Liên Thuyển nơi đức Phật tắm và quăng bình 
bát phát nguyện trước khi thành đạo. Từ Gaya dòng sông này chảy 82 cây số 
về hướng Bắc, và sau đó đổ về hướng Đông và cuối cùng là nhập vào sông 
Hằng. Tất nhiên sông Phalgu hầu như khô phần lớn trong năm. Hiện nay có 
11 ngôi đền thờ nằm dọc theo bờ trái của sông là nơi để tế lễ, tắm và cầu 
nguyện cho tổ tiên của tín đồ Hindu. Đền thờ Shmashan (nơi hoả táng) nằm ở 
phía cực Nam là nơi hoả táng. Khu vực ở giữa đền thờ Gadadhara và Sangat 
được sử dụng phổ biến cho những buổi tế lễ, lễ cúng thức ăn cho thượng đế và 
nhiều lễ hội khác. Bên bờ sông phía Nam nhìn về hướng Tây đển thờ 
Vishnupad, là một nơi linh thiêng Sita Kund con đường đi đến bờ sông là đền 
thờ Ramagaya nơi đây được sử dụng tổ chức cho mục đích tôn giáo liên quan 
đến đền thờ này. Đêm 30 là ngày của tổ tiên của tháng 9-10, gần đến mùa 


62 


Thu, là thời gian để cầu nguyện cho ông bà tổ tiên. Vào dịp này hàng ngàn 
người từ các nơi trên lãnh thổ Ấn Độ kéo về đây để tế lể bên bờ sông Phalgu. 

Vishnupad (dấu chân của Vishnu), ở khu vực trung tâm ở phía Nam sông 
Phalgu, Vishnupad là một địa điểm nổi tiếng ở Gaya. Thần thoại Ấn Độ kể câu 
chuyện của Ma vương Gayasura; nhờ thiển và khổ hạnh nên ma vuơng có được 
một sức mạnh vô song. Sau đó Brahma và Vishnu yêu cầu ma vương sử dụng 
vai mình như là một cái bệ cho tất cả các vị thần đứng trên vai theo sự điều 
khiển của Vishnu. Dấu chân của Vishnu (10x40 cm) được khắc trên một bệ đá 
hình bát giác. Đường kính 1.1 mét, là điểm trung tâm của đền thờ này, một 
vòng bằng bạc bọc dấu chân này. 

Những người không thuộc đạo Hindu không được phép vào ngôi đển này. 
Cho đến những năm của thập niên 50 những người thuộc giai cấp thấp cũng 
không dược vào ngôi đền. Đền thờ Vishnupad cao 30 mét với 8 dãy trụ đá 
trang trí điêu khắc rất đẹp chống đỡ ngôi đền, đã được hoàng hậu Ahilyabai 
Holkar của xứ Indore, Trung Ấn phục hồi vào năm 1787. Vua Krishna Deva và 
hoàng hậu Tirumala Devi cho xây cổng nằm giữa đền thờ Vishnupad và Surya 
vào năm 1521. Thủ tướng Nepal Ranjit Pandey, tặng một chuông bằng đồng. 
Một chuông khác được treo ở cổng vào là của một sĩ quan người Anh tên 
Gillander tặng vào tháng 1 năm 1790. Chung quanh đền thờ Vishnupad một 
nhà nghỉ được xây dựng trong những thập niên 60, một nhà nghỉ dành cho 
khách hành hương, một nơi lưu niệm gồm một công viên để tưởng niệm 
Shankaracharya, và hai công viên khác tên là Vishnu và Tulasi ở phía sau ngôi 
đền. Thiếu sự bảo quản, duy trì và quá công cộng nên chung quanh đền thờ rất 
dơ dáy. Nhiều ngôi nhà củ và những đền thờ hiện nay ở trong tình trạng đổ 
nát, và một số nơi thì đã hoàn toàn biến mất. 


VISHNUPAD VÀ DẤU CHÂN PHẬT 

Đền thờ Vishnupad, hoàng hậu Ahilyabai Holkar xây dựng trở lại vào 
những năm cuối thế kỷ 18, có một dấu chân của Vishnu được khắc trên đá 
bazan. Hiện nay không có dấu vết gì để phân biệt bởi vì trãi qua nhiều thế kỷ 
những dấu vết của Phật giáo đã bị tẩy xoá. Nhiều học giả tin rằng dấu chân 
của Vishnu là biểu tượng của Phật giáo, khi đạo Phật bị suy tàn ở Ấn Độ, 
những tín đồ đạo Hindu cho đó là dấu chân của Vishnu. Những học giả nổi 
tiếng đã đưa ra những kết luận như sau: 

1. Dấu chân của đức Phật được khắc trên đá, và được coi như là một biểu 
tượng được tôn thờ ở các tỉnh xá vào đầu thế kỷ thứ 2 TTL. Trong những 
tác phẩm điêu khắc ở Bharhut (Madhya Pradesh) chúng ta thấy rằng trên 
một bức phù điêu minh hoạ vua A Xà Thế đãnh lễ dấu chân Phật có dấu 
bánh xe luân hồi rất rõ. Dấu chân của Phật là một hình tượng rất phổ biến 


63 


ở Nam Ấn. Và dấu chân này cũng xuất hiện trước dấu chân của Vishnu được 
phát hiện ở các đền thờ Hindu khá lâu. 

2. Thành phố Gaya được nâng cấp lên giống như bây giờ của đạo Hindu chỉ 
sau khi Phật giáo bị suy tàn tại Ân Độ. Lịch sử của Hindu trước thế kỷ thứ 
8-9 không thấy đề cập ở đây, và cũng không có những di tích lịch sử về nó. 

3. Để làm cho đạo Hindu ở Gaya được phổ cập trong dân gian và tạo lên một 
vầng hào quang chung quanh vùng này cho linh thiêng, tín đồ Hindu phải 
tạo ra những huyền thoại hấp dẫn về Gaya Asura. 

4. Không có một nơi nào khác ở Ấn Độ trong đạo Hindu có sự thờ phụng tôn 
kính dấu chân. 

5. Thật ra thì đền thờ Vishnupad một thời là một ngôi chùa của Phật giáo, 
điều này đã được xác minh qua những công trình nghiên cứu của L.P. 
Vidyathi vào năm 1951-1956 tại Gaya. 

Điểm thu hút của đền thờ Vishnupad là có nhiều đền thờ quan trong 
khác và đến thờ trang trí nhiều bức tượng cổ rất đẹp. Trong khu vực 
Vishnupad, điện thờ của đền thờ Gadadhar có một tượng Vishnu cao 1 mét 6, 
làm vào thế kỷ thứ 11. Cũng một tượng Vishnu khác được làm vào thế kỷ này 
được thờ tại đền thờ Krishna Dvaraka với những đồ trang sức nhân tạo và 
đường nét khô cứng, hai vai có nâng một cái chuỳ và một hoa sen. 

Ở đền thờ Surya, gần Vishnupad, có một hình mặt trời 1.5 m trên đá, 
tạc vào thế kỷ 11. Kiểu điêu khắc tượng thẳng cứng này chỏi lại với tảng đá 
đen được khắc những hình tượng uyển chuyển và thỉnh thoảng tìm thấy ở 
những hình về vũ trụ ở trên đầu của tượng. Tượng thần mặt trời lớn nhất ở 
Gaya cao 2.44 m làm bằng loại đá bạc ở tại điện thờ đền Brahmani, đối diện 
với sông Phalgu, dân gian gọi là Narayana. 

Akshayavata (cây banyan “cây đa bất tử) cách đền thờ Vishnupad chừng 
một cây số về hướng Tây nam, dưới chân đồi Brahmayoni. Chuyện thần thoại 
kể rằng lúc thế giới gặp nạn hồng thuỷ, trái đất bị ngập trong đại dương, thần 
Vishnu (thần bảo vệ) hoá thân là một đứa bé nhập vào ngủ trong một cành cây 
đa. Cây đa hiện nay là biểu trưng cho cây trong chuyện thần thoại này. Trong 
văn học thần thoại diễn tả câu chuyện này bằng nhiều cách khác nhau nhưng 
đều đề cập đến vị trí của nó là ở Gaya. Giống như núi trong truyện, cây banyan 
biểu tượng như là cột trụ chống nối liền giữa trái đất và thiên đường; ý nghĩa 
này minh hoạ cho chức năng của nó đối với lễ cầu nguyện ông bà tổ tiên. Hiện 
nay, cây phát triển cành lá che kín cả đển thờ, bên trong điện thờ có nhiều 
bức phù điêu và một bia ký ngay phía bên phải cổng vào. Điểm thu hút ở 
Akshayavata là hồ sen rất đẹp, gọi là Rukminikunda. 

Chừng nữa cây số về hướng Đông bắc của đền thờ Akshayavata là đền 
thờ nữ thần Mangalagauri, người ta tin rằng là một trong Shaktipithas, nơi mà 
vú của thi hài Sati, vợ của thần Shiva rơi xuống. Tượng nữ thân được đặt trên 


64 


một cái ghế được chạm trổ công phu và phía trước có viết một đoạn sử thi về 
sự huỷ diệt của Sati. Sau khi đi bộ lên khoảng chừng 125 bậc cấp và qua một 
con đường nhỏ đông đúc là hướng đến khu vực chợ chính. Đi qua một con 
đường ngoằn ngoèn về hướng Bắc là một ngôi đền Janardana (Vishnu) trong 
tình trạng dổ nát, bên trong đền có nhiều bức điêu khắc vào thế kỷ thứ 9. Từ 
đền thờ này quẹo về hướng Tây, xuống một đoạn đường dốc loang lỗ chúng ta 
sẽ thấy một tượng Vishnu khắc vào thế kỷ thứ 5 trên một tảng đá lớn trong 
điện thờ Gau Prachara. Cách đền thờ Ashayavata chừng 300 mét về hướng 
Đông là một tu viện và một ngôi đền Kapiladhara. Ở đây mùa xuân thay đổi 
theo từng năm vì người ta cho rằng có một đường ngầm thông giữa sông Hằng 
ở Vịnh Băng Gan. Tu viện của vị thánh thần Kapila trong thần thoại, 
Kapiladhara, nằm ở đây. 

Pretashila, ngọn đồi Pretashila cách đền thờ Vishnupad khoảng 8 cây số 
về hướng Đông bắc, nguồn gốc có lẽ là một nơi tín ngưỡng dân gian sau trở 
thành nơi cầu nguyện cho tổ tiên, và sau này một đền thờ Pretabhairavi và 
Vishnu được xây dựng. Trong truyện thần thoại Vayu kể rằng có một người đã 
leo lên 400 bực thang đá để cúng những hạt ngũ cốc cho ông bà tại đỉnh đồi 
(246m). Những hạt ngũ cốc này được dâng cho “thần chết”, Yamaraja và 
Dharmaraja và những con chó kéo xe của thần chết, Shyama và Shabala. 
Những người đến đây tắm câu nguyện ở Brahmakunda dưới chân đồi, và lấy 
nước từ hồ này để cúng Brahmeshvara Shiva tại ngôi đển thờ gần hồ nước. 
Truyền thuyết nói rằng Brahma (đấng Sáng tạo) đã làm lễ tế ngựa tại đây. 

Ramashila (Đổi Rama) cách đến Vishnupad khoảng 4 cây số về hướng 
Bắc. Tên củ của ngọn đổi này là Pretaparvata (ngọn đổi Ma). Thần thoại Ân 
Độ cho rằng những nghi thức cúng tế ở đây giống với những nơi quan trọng 
khác ở Gaya. Những truyền thống lâu đời của những người không phải Bà la 
Môn vẫn còn ở đây, trong khi một quan hệ gần gũi với những đạo sĩ Bà la Môn 
vẫn còn duy trì. Những buổi lễ tế tự được tổ chức ở cả hai đền Paleshvara và 
Rameshvwara trên đỉnh đồi (218m), muốn lên đó phải leo qua 327 bực thang 
cấp. Ở chân núi cũng có một số đền thờ, một trong số này là Linga của Shiva 
bằng pha lê. Băng qua con đường nhớp nhúa ở phía Đông là hai đền thờ Rama 
Kunda và Rama Ghat nơi mà những người hành hương đạo Hindu đến đây để 
cúng tế cho tổ tiên. Dọc theo con lộ về hướng Nam, gần cầu vượt của tàu hoả là 
Kakabali Vedi (nơi cúng thức ăn cho quạ) 

Sita Kunda uà Rơmagaya. Ngọn đồi Prabhas nằm dọc theo bờ phải sông 
Phalgu, cách đền thờ Vishnupad chừng 800 mét về hướng Đông. Điểm gặp gở 
giữa ngọn đồi và dòng sông được xem là rất linh thiêng cho việc tắm rửa tội. 
Những người đến đây cúng ngũ cốc cho Prabhas (biểu tượng ánh sáng), Shiva 
Linga và Rama. Chuyện thân thoại nói rằng tất cả thân linh đều đứng trên 
người của Ma vương Gaya; cũng vậy nữ thân Lakshmi cũng là Sita, Parvati và 


65 


Sarasvati cũng đứng trên người Ma vương. Tượng Sita rất nhỏ trong một cái 
bổn còn gọi là Sita Kund. Trong bổn này có một tượng bằng đá tay cầm trái 
banh, hình tượng này rất phổ biến biểu tượng cánh tay phải của Dasharatha, 
cha của Rama, từ âm ty đưa tay ra để nhận lấy thức ăn do Sita (vợ của Rama) 
dâng. Những đạo sĩ Hindu và những người ở đây cố gắng biện hộ, giải thích 
cho những du khách về câu chuyện này. Em của Rama là Bharata cũng ở tại 
đây do đó đền thờ và nơi này còn gọi là Bharatashram. 

Uttaramanas, gần Pitamaheshvara, cách đền Vishnupad chừng 1 cây số 
về hướng Bắc. Hồ Uttaramanas vốn là một cái hồ cổ được con trai của vua 
Vishvapura là Yakshapala sửa sang lại, đào sâu hơn, rộng hơn vào thế kỷ 11. 
Ở đây còn có ba điểm khác nữa, đó là Udichi ở góc Tây bắc, Dakshinamanas 
góc Tây nam và Kankhal ở giữa. Những tín đồ Hindu cúng thức ăn cả bốn nơi 
này, và dọc theo bờ sông Phalgu. Cả năm nơi này gọi là Panchatirthi. Lễ cạo 
đầu của đạo Hindu cũng được tổ chúc rất phổ biến ở đây. Gần Uttaramanas có 
nhiều đền thờ khác thờ Shiva và Durga, tín đồ Hindu chỉ đến đây tham quan 
chứ không làm lễ. 

Cây Đại Giác (Mahabodhi tree), cũng có đề cập đến trong truyện thần 
thoại cổ tích Ấn Độ như là một nơi thiêng liêng để lễ bái cầu nguyện cho tổ 
tiên. Cây Bồ Để này ở BĐĐT có mối quan hệ rất gần gũi với Phật giáo, tuy 
nhiên trong thời gian 7 ngày cầu nguyện cho tổ tiên, người theo đạo Hindu 
đến đây vào ngày thứ tư. Việc lễ bái cây Bồ Đề của Hindu cũng đã có từ đầu 
thế kỷ thứ 7. Tuy nhiên vào năm 600 TL vua Shashank vùng Bengal, một tín 
đồ Bà La Môn gíao đã cho đào cây và đốt. Năm 620, vua Purnaverma lại cho 
trồng lại cây Bồ Đề, và vua cho tưới vào gốc cây sửa của cả ngàn con bò nên 
chỉ sau một đêm cây mọc lên cao cả 3 thước. 


Brahmayoni (Gayashirsha) và Đức Phật 

Brahmayoni cách Akshayavata chừng 450 mét về hướng Tây, hay đồi 
Gayashirsha (Pali Gayasisa). Từ trên đỉnh đồi có thể nhìn thấy quang cảnh cả 
thành phố. Muốn lên đỉnh phải leo 470 bậc cấp bằng đá do hoàng hậu 
Ahilyabai Holkar xây dựng vào năm 1785. Có hai hang động nhỏ (yonis, bộ 
phận sinh dục phụ nữ) tại đỉnh đổi gọi là hang Brahmayoni và Matriyonl. 
Người ta tin rằng nếu như ai đi qua hang này sẽ không còn tái sanh. Có một 
đền thờ Astabhuja Devi và những nữ thần khác tại đỉnh đồi. 

Gaya và và Gayashirsha cũng đã được đề cập đến là những trung tâm 
quan trọng trọng thời kỳ Phật giáo hưng thịnh. Theo Buddhaghosha, ngọn núi 
vốn có tên là Gajashisha-Tượng Đầu- vì ngọn đồi giống như con voi đang nằm, 
và thành phố lấy tên của ngọn núi này, Gaya là biến thể của “gaja'. 
Gayashisha là trung tâm của Đề Bà Đạt Đa, người anh em bà con của đức Phật 
sau này trở thành đệ tử của Ngài. Đức Phật cũng đã đến thăm nơi này nhiều 


ó6 


lần. Một trong những chuyến viếng thăm nơi này Gaya Kassapa cùng 200 đồ 
đệ đã xuất gia làm đệ tử đức Phật. 

Một hôm sau khi khất thực trở về đức Phật đã cho triệu tập các vị tỳ 
kheo tại Gaya (Gayashisha). Đức Phật cùng với 900 vị tỳ kheo và ba anh em 
Ngài Ca Diếp ngọ trai trong yên lặng. Sau khi dùng cơm xong, tất cả đều quay 
về hướng đức Phật. Tại đây đức Phật đã thuyết bài pháp nổi tiếng về Lửa, 
kinh Adittapariyaya cho cả ngàn vị tân tỳ kheo. 

Theo chú giải trước đây thì đức Phật thuyết pháp và thính chúng ngồi 
tại một phiến đá phẳng lớn. Ngày nay chúng ta không thấy có phiến đá nào 
như thế này, nhưng phía bên cạnh của ngọn đồi chính có một phiến đá rất 
bằng phẳng có thể chứa cả ngàn người. Những dấu vết ít ỏi có lẽ chỉ là một 
tháp tìm thấy ở đây. Muốn lên đến đây phải đi lên những bực cấp sau khi qua 
khỏi nữa chặng đường, đi về phía trái một đoạn đường gồ ghể. Từ đây có thể 
nhìn thấy dòng sông Phalgu và phía sau Pragbodhi. 

Ngồi bình thản trên phiền đá lớn ở Gayashisa (đổi Brahmayoni) đức 
Phật dạy: 

“Này các Hiền giả! Tết cả các pháp đang cháy. Những gì đang chúy? Đó 
là sáu giác quơn- mắt, tai, mũi, lưỡi, thân uò ý đang bốc cháy. Sáu trân là sắc, 
thanh, hương, uỊ, xúc, uà pháp đang bốc cháy. Sáu thức là nhãn thúc, nhĩ thúc, 
tỷ thúc, thiệt thức, thân thúc uùà ý thúc đang bốc chúy. Chúng đang bốc chưý do 
lửa tham, lửa sân uàò lửa si. Chúng đang cháy do ngọn lửa sanh, già, bệnh, 
chết uà từ ngọn lửa của sâu, bi bhổ ưu, não. 

“Này các tỳ bheol Tốt cả những cảm thọ đang cháy, dù là bhổ thọ lạc 
thọ hay bất bhổ bất lạc thọ. Những cảm thọ sanh bhởi do sáu căn, sáu trần uà 
sứu thúc. Cảm thọ đang bốc cháy do ngọn lửa tham, sân, sỉ Chúng đang bị 
thiêu đốt bởi ngọn lửa sanh, giò, bệnh, chết uà ngọn lửa sâu, bi, bhổ, ưu, não. 

“Này các tỳ bheo! Các ông đừng để bị thiêu đốt bởi ngọn lửa tham, lửa 
sân, lúa si. Phải thấy gốc của hết thảy các pháp là uô thường, biến đổi để 
bhông bị trói buộc trong uòng luân hồi do sớu căn, sớu trần uàò sáu thúc tạo 
rơ.” 

Trong một bài pháp khác, khi tất cả các vịitỳ kheo nhìn thấy một số 
người đang tắm dưới dòng sông với niềm tin là sẽ gột rửa được những tội lỗi 
của họ, đức Phật đã nói lên bài kệ: 

“Nước bhông làm thanh tịnh, 

Kẻ ngu tắm ở đây. 

Chỉ tin chân diệu pháp, 

Mới thật sự thanh tịnh, 

Xứng gọt Bà La Môn” 
(Uddan Sutta 7) 


67 


Đức phật đã ở tại Gayashisa ba tháng để dạy cho những vị tân tỳ kheo, 
các tỳ kheo đều tín thọ lời đức Phật dạy. Ba anh em ngài Ca Diếp đã trở thành 
những người phụ tá đắc lực cho đức Phật giáo huấn tăng đoàn. 
(SamyuttaNikaya 35.28) 

Khi đức Phật tuổi cao, Đề Bà Đạt Đa đã tách ra khỏi giáo đoàn dẫn theo 
với 500 vị tỳ kheo ở tại Gayashisa, vua A Xà Thế đã xây cho họ một tỉnh xá ở 
đây. Đức Phật đã phái hai ngài Đại Mục Kiền Liên và Xá Lợi Phất đến thuyết 
phục những vị tỳ kheo bị kích động tách ra khỏi tăng đoàn, cuối cùng những vị 
này đã trở lại. 

Khi ngài Huyền Trang đến thăm Gaya chỉ có chừng một ngàn gia đình 
sống tại thành phố này. Vào thời đó Gaya có vị trí rất quan trọng liên hệ đến 
việc đăng quang của các vua. Ngài Huyền Trang nói rằng: “Ngày xưa có phong 
tục là bhi các Uuị uua lên ngôi, để hoà giải uới thần dân trong nước uò cũng để 
gây tiếng tăm hơn những uị uua trước, thường đến núi này làm lễ đăng quang 
uới nhiều nghị lễ”. Ngài Huyền Trang cũng có để cập đến một cái tháp trên 
đỉnh đồi do vua A Dục xây dựng. Ngày nay Brahmayoni được xem như là thánh 
điạ của đạo Hindu. Brahmayoni là dãy đồi cuối cùng khi rời khỏi đây bằng con 
đường dọc theo dòng sông để đến BĐĐT và cũng rất dễ dàng nhận ra do có 
một tháp truyền thanh trên đỉnh đồi. 

Saraj Kund 

Saraj Kund là một cái hồ nước rất nổi tiếng đối với những tín đồ Hindu 
để cúng bái mặt trời. Đến Suraj cũng bằng con đường đến đền Vishnupad. 
Khoảng 100 mét trước khi đến Vishnupad về hướng Bắc, có nhiều con lộ nhỏ 
phía bên tay trái. Đi vào một đường nhỏ và rẽ phải. Có hai ngôi đền thờ nhỏ 
dọc theo hồ nước có thờ hình tượng thần mặt trời hình tròn. Lễ hội quan trọng 
nhất là Chatha (tế thần mặt trời vào ngày thứ 6) tổ chức hai lần trong năm 
vào ngày đầu tuần của nữa tháng Chaitra (March-April) và Kartika (October- 
November), khi đó cả 500 ngàn người theo đạo Hindu đổ về Surai Kund. 

Hồ hình chữ nhật được bao bọc bởi một bức tường cao xây bằng đá tảng 
lớn và có một đền thờ ở cuối hồ. Nhiều sự kiện xãy ra ở đây được ghi lại trong 
kinh Suchiloma (Sutta Nipata 270-273), bên hồ có một kiến trúc như hình tháp 
gọi là Tankitamancha, Ma vương Suchiloma sống ở đó. Điều thú vị là cũng 
tháp này được nói đến trong Mahabharata là Brahmaripa. Ma vương Suchiloma 
đe doạ đức Phật thất bại đã hỏi ngài một câu hỏi: “Từ đâu tham và sân dấy 
khởi? Ham muốn không ham muốn, sợ hãi dấy lên từ đâu? Từ đâu những tà 
kiến khởi lên và làm quấy nhiễu tâm như những đứa bé đuổi quạ? Đức Phật đã 
trả lời từng phần: 

“Tham sân phút bhởi từ ngã chấp, 
Thương, ghét, sợ hãi, tà biến 
Cũng tù chấp ngã tướng. 


68 


Quấy nhiễu tâm như chú bé xua đuổi đàn quạ” 

Không còn dấu vết gì về Tankitamacha hiện nay, nhưng cái tên của hồ 
nước rõ ràng xuất phát từ “suchiloma”, và dưới gốc cây gần ngôi đến, có rất 
nhiều bức điêu khắc trong đó có một số tháp Phật giáo. 

Người ta cho rằng sau bài thuyết pháp đầu tiên tại Sarnath, đức Phật và 
chư tăng đã ghé thăm Gaya và đã thuyết nhiều bài pháp ở đây. Vẫn có nghĩ 
ngờ là đức Phật chưa từng trở lại Gaya, có lẽ Gaya là trung tâm cho lễ tế tự và 
Ngài cũng có một chút thông cảm với nơi này. Trong kinh Vatthupama (Kinh 
Ví dụ Tấm Vải) đức Phật dạy: 

“Nếu bhông nói dối làm hại chúng sanh 
Nếu bhông lấy của bhông cho, bhông có niềm tin, 
Đi đến Gaya làm gì? 
Gayu chỉ là một giếng nước.” 
: (Trung bộ kinh) 

NGHI LỄ TẾ TỰ 

Kinh điển và truyền thống đạo Hindu dạy rằng những tín đồ` phải cầu 
nguyện cho tổ tiên tại Gaya để giúp cho những vong hồn mà trước đây đã tạo 
những nghiệp ác chưa được đầu thai sẽ có cơ hội sanh về thiên đàng. Đây là 
một trong những chủ thuyết của đạo Hindu, được đa số tin theo đặc biệt là ở 
vùng nông thôn. Bằng cách này linh hồn của ông bà, tổ tiên sẽ được siêu thoát. 
Có hai cách để cầu nguyện cho ông bà: (a) £arpanơ, cúng những hột ngũ cốc, và 
những buổi lễ cầu nguyện dưới sự hướng dẫn của những đạo sĩ Hindu chuyên 
về nghi lễ. Lễ Tarpana cúng cho bốn hạng tổ tiên: chư thiên (devas), 7 vị 
thánh (rishis), thần chết (Yama) và thư ký của thần chết (Chitrgupta), và 
những người thân bên nội-cha-ông nội-ông cố nội-và tổ tiên trước. 

Tuần lễ cầu nguyện cho tổ tiên của đạo Himdu: 

Ngày thú nhất: tắm rửa tội uà cúng nước tại bờ sông Punpun uà PhaÌgu, 
uà ở Sita Kund. 

Ngày thứ hai: sau bhi tắm tại dòng sông linh thiêng, tham quan 
Pretashila uàò cúng nước ở đó uò ở tại hô nước ở chân đôi Brahma Kund. Sau 
đó là những nghỉ thúc tế tự ở Ramoshla dưới chân đôi, Surya Kund uà 
Kababdli. 

Ngày thứ ba: thăm ð thánh dịu Poanchafirthi: Uittarmandas, 
DUddichi,Dabshina Manos, Kanbhal, uà AndiGadadhoar; tham quan hơi tượng 
thân Mặt trời (Dabshinarba uò Maunarba). Sau bhi tắm rửa tội người tế tự có 
thể trở lại thăm những nơi này. 

Ngày thú tư: tham quan Dharmaranya uà Matangaudapi sưu bhi bết thúc 
lễ cầu nguyện tại cây Đại giác. 

Ngày thứ năm: tham quan Goprochar, Brahmayoni, Brahmoasơr, 0uò đặc 
biệt là cúng nước tại uườn xoài gần Goprachar. 


69 


Ngày thú sáu: sau bhi ngâm mình dưới dòng sông Phalgu, thăm uà cầu 
nguyện tại Gydshirh, Adi Gadadhơra, Vishnupad, Gaya Kupa. 

Ngày thú bảy: tham quan Gaddlola, Prapitamndheshudra, uà lễ tế tự sau 
cùng tại Abshayaudtd. Sau bhi bết thúc trở lại Vishnupad 0uà cúng dường cho 
những đạo sĩ Hindu, một lễ tạ tổ chức tạt đền Gaydtri, uà cuối cùng là lễ thân 
Vishnu. 

Viện Bảo Tàng Gaya (mở cửa từ 10 giờ đến 17 giờ mỗi ngày; đóng cửa 
thứ hai) nằm gần hồ nước nơi có nhiều chuyến xe buýt đi BĐĐT, là một toà 
nhà gần Dak Bungalow cạnh toà án Gaya. Viện Bảo Tàng là một toà nhà hầu 
như bị bỏ rơi và trong tình trạng đổ nát, ở đây có một số sưu tập về những tác 
phẩm điêu khắc, đồ sứ, tranh, những bản viết tay của Phật gíao và cả Hindu 
được tìm thấy ở trong khu vực Gaya. Thật ra Viện bảo tàng này chỉ mở cửa khi 
người quản lý ở đây đến. 

CHỔ Ở 

Hầu hết những khách sạn rẻ tiền ở đây đều tập trung ở khu vực gần sân 
ga; dĩ nhiên ở đây rất ôn ào. Hotel Buddha (Tel 223428) dọc theo con đường 
nhỏ đối diện sân ga nằm trên đường Laxman Sahay có yên tĩnh hơn. Vài trăm 
thước cách ga sau khi băng qua khách sạn Ajatashatru, có nơi nghỉ rất rẻ tiền 
và nhà hàng rộng rãi là khách sạn Station View (Tel.220512). Đối diện sân ga 
về phía trái là khách sạn Ajastashatru (Tel. 221514-223714) có một số phòng 
rất lịch sự với giá lên xuống thất thường từ 300 rupees cho phòng đơn và 600 
Rs cho phòng tập thể. Khách sạn Siddhartha International (Tel. 221254) cách 
ga khoảng 500 mét phía tay phải, khách sạn tốt nhất của thành phố, phục vụ 
cho những khách hành hương hạng sang và ở đây có thực đơn của những món 
ăn mặn. Giá phòng từ 1000/1500 rupees. Gần ga cũng còn vài khách sạn khác 
Pal Rest Hotel (Tel. 2433139, Madras Hotel và Sahinti Rest House. Nằm trên 
đường Sswarajpuri cách ga khoảng 1 cây số khách có thể nghỉ tại khách sạn 
Surya (Tel. 2224254) và khách sạn Samrat (Tel. 224004). Một vài nhà nghỉ rẻ 
tiên như Sri Kailash Guest House, phía Bắc công viên Azad và Shyam (Tel. 
222416) ở đường Rama. 

THỨC ĂN 

Hầu hết những nhà hàng ăn ở gần ga thì nhỏ, và nơi tập trung của ruồi 
nhặng. Ngoại trừ những nhà hàng của những khách sạn tốt. Siddhartha (Tel. 
2436243-2436252) trong khách sạn Siddhartha International và Surya (Tel. 
223714) của khách sạn Ajatashatru là những nhà hàng tốt. Nhà hàng bao ăn 
tốt nhất là Station View Hotel. Khách sạn Punjab ở đường Station có những 
món ăn Ấn, Mặc dù nhà hàng rất hiếm hoi ở những nơi khác trong thành phố 
nhưng dal (thức ăn của người Ấn) và cơm thì khách hành hương có thể thấy 
nhang nhảng dọc suốt con đường đến đền thờ Vishnupad. Những người ăn chay 
có thể ăn bất cứ ở quán ăn nào. 


70 


Gaya rất nổi tiếng về thức ăn nhẹ ngọt như bánh biscuit, gọi là tilakuta, 
làm bằng mè nấu với sửa và phủ đường ở ngoài; món này rất dễ bảo quản và 
có thể để được cả 10 ngày. Một khu chợ được gọi là Tilakuta bazaar. Ở nhiều 
nơi người ta có thể thấy một loại bánh chiên phông, ngọt rất phổ biến ở những 
cửa hàng tại Bihar gọi là Khajja, nguyên phát xuất từ một làng ở giữa Gaya và 
Rajgir. Loại bánh này khi chiên xong rất hấp dẫn cho những đàn ruồi. 

THAM QUAN 

Hang Barabar 

Hang Barabar có từ thế kỷ thứ 3 TTL cách Gaya khoảng 36 cây số. Con 
đường nhỏ 22 cây số dẫn đến hang động có một ngọn núi đá granite quay mặt 
về hướng Đông con đường chính dẫn đến Patna . từ đây cũng phải mất 5 tiếng 
để đi bộ tham quan hai nhóm hang động. Hai trong số những hang này có bia 
ký của vua À Dục. Những hang này là những nơi bảo tồn, không cho khai thác 
đá sớm nhất ở Ân Độ. Với sự khoan dung của đạo Phật, vua A Dục cho phép 
những người không phải đạo Phật có quyền theo tôn giáo của họ. Họ đã xây 
dựng những ngôi đền trong hang đá. 

Đồi núi đá thạch anh nằm ở một vùng đồi núi lởm chởm. Lời giới thiệu 
của vua A Dục trên bia ký đã phát hiện được 4 hang, được những người thợ đá 
đánh bóng và chạm trổ rất công phu. Những hang naỳ được xây dựng cho 
những vị đạo sĩ của đạo dJjain. Percy Brown đã tìm ra những hang rất tuyệt, đặc 
biệt là hang Lomasa Rishi và Sudama. Những hang này dựa theo những túp 
lều hình dáng tổ ong làm bằng tre, gỗ và có mái lợp tranh. Phân bên trong 
hang Sudama rộng 6 mét, dài 10 mét và cao 3.5 mét, đi qua một khung cửa bên 
trong là một phòng đường kính 6 mét. Nghệ thuật ấn tượng nhất là ở mặt 
tiên của Lomasa Rishi là hai cửa nhỏ hình bán nguyệt tương tự như cái móng 
ngựa làm bằng gỗ được chạm trổ hình mắt cáo và một đàn voi đang đãnh lễ 
tháp. Những hang này cũng là nơi ở của những đạo sĩ phái Ajivika năm 250 
TTL. Công trình khảo cổ ở đây chưa hoàn tất, có một số hang có cơ nguy bị 
sập. Có một đền thờ Shiva ở đỉnh Siddhesvara. 

Khoảng chừng 1 cây số từ Babarar có ba hang đá khác trên đồi 
Nagarjuna. Hang Gopi là một hang lớn, bề ngang là 13.5mx6m và cao 3 mét. 
Hang này được phát hiện sau Babarar 50 năm, và cho biết rằng đã được cháu 
của vua Adục cho đục sau khi lên ngôi. 


7 


5. SARNATH (VƯỜN NAD, 
NƠI ĐỨC PHẬT CHUYỀN PHÁP LUÂN 

“Hãy ghi nhớ bhu Uuườn xinh đẹp này, ngôi uườn mang tên những 
bậc thúnh, nơi mà 91 ngàn uà uô số chư Phật đã chuyển bánh xe pháp 
trước đây. Nơi đây thật là tuyệt uời, thanh tịnh, thường có những đòn 
nơi rong chơi. Tại ngôi uườn này, Tu sẽ chuyển phúp luân” 

Lời đức Phật 

Tại Lộc Uyển, đức Phật đã chuyển vận bánh xe pháp, Ngài đã 
thuyết pháp cho năm vị tỳ kheo, mở cánh cửa bất tử cho họ, chỉ cho họ 
cánh cửa giải thoát niết bàn. Đức Phật dạy: 

“Giới hạnh là những cái căm của bánh xe: chân lý này bhông bị 
thay đổi bởi thời gian; trí tuệ là bánh xe; định là trục của bánh xe, đây 
là chân lý bất di bất dịch. 

Ai thấy được bhổ, nguyên nhân của bhổ, sự đoạn diệt bhổ đau uà 
con đường đưa đến đoạn tận bhổ. VỊ ấy sẽ đi trên con đường chúnh đạo. 
Chánh biến sẽ là ngọn đuốc soi sáng con đường. Chúónh tư duy là người 
dẫn đường. Chúnh ngữ là nơi cư trú trên đường. Đường ởi sẽ xuyên suốt 
bởi 0ì uị ấy có chánh nghiệp. Cuộc sống sẽ đi đúng đường do uị ấy có 
chánh mạng. Chúnh tỉnh tấn sẽ là những bước đi, chánh niệm 0uà chúnh 
định sẽ mang lại ơn lạc cho uị ấy trong từng mỗi bước đi?” The 
Mahavaga, 1.11~10, 47 


Dân số: 31,000 người 
Mã số bưu điện: 221008; mã số điện thoại: 0542 


ĐỨC PHẬT VÀ KASHI 

Trong kinh tạng Pali đề cập đến 19 nước lớn, trong đó Kashi là một quốc 
gia hùng cường trước thời của đức Phật. Tuy nhiên trong thời đức Phật, vương 
quốc này dưới sự cai trị của vua Prasenajit (Ba Tư Nặc) xứ Koshala. Kinh 
Mahagovinda nói là Dhritarashtra (Pali: Dhatarattha) là vua đầu tiên của 
vương quốc Kashi, và thành phố Varanasi dưới sự cai quản của Mahagovinda, 
một quan của vua Runu huyền thoại. Kinh Bổn Sanh nói Kashi (Varanasi) có 
nhiều tên khác như Surundhana, Sudarhana, Brahmavardhana, Pudhphavati, 
Rammanagar và Molini. Đa số những tên này chỉ sử dụng trong một thời gian 
ngắn, và một số là những nơi quan trọng của triết học. Trong kinh Cakkavati 
Sihanada — Chuyển Luân Thánh Vương Sư Tử Hống - Trường bộ kinh, nói rằng 
vào thời của đức Phật Di Lặc Varanasi sẽ có tên là Ketumati, “rất hùng mạnh, 
phong phú, đông dân cư, ăn uống đầy đủ”. Trong Kinh Bổn Sanh Gutttla ca 
ngợi Kashi là một thành phố nổi tiếng của Châu á. 


W 


Tuy không phải là thủ đô, Varanasi là một thành phố thương mại thịnh 
vượng trong suốt thời đức Phật. Đây là trung tâm chính nối liền với con đường 
thương mại với Taxila (ở phía Tây), Shravasti (ở phía Bắc) và Rajagriha (ở 
phía Đông). Bằng đường thuỷ những thương thuyền có thể chở hàng từ 
Varanasl đi Kaushambi, Patna và Vaishali. Trong MalindapaJho (NÑa Tiên tỳ 
kheo vấn kinh) đề cập đến những y phục rất đẹp được sản xuất ở Kashi baỳ 
bán ở thủ đô Sagala, do vua Yavanajai Milinda cai trị. Kinh Bổn Sanh cũng 
miêu tả Varanasi là nơi mua bán trầm, đồ thủ công mỹ nghệ, áo quần, đồ 
trang sức vàng bạc, và là nơi huấn luyện ngựa và voi. 

Kinh tạng Pali ghi lại rằng sau khi thành đạo tại BĐĐT, đức Phật đã 
quyết định tìm 5 anh em Kiều Trần Như, những người trước đây lìa bổ Ngài 
đang tu tập tại Isipittana Migadaya (Sanskrit: Rishipattana Mrigadaya, chỗ 
chư Tiên đoạ xứ), Vườn Nai. Đức Phật đã đến đây và độ cho họ và nhận họ 
làm đệ tử sau khi Chuyển Pháp Luân với bài pháp Tứ Thánh Đế. Đây là năm 
vị tỳ kheo đầu tiên. Ngay sau đó đức Phật độ cho những người thuộc giai cấp 
quý tộc, trong đó có thương gia Da Xá và những người bà con của ông đã trở 
thành đệ tử của đức Phật. Dần dần số lượng chư tăng lên đến 60 vị, được đức 
Phật dạy đi khắp nơi để truyền bá giáo lý của đức Phật. 

Một câu chuyện trong kinh Bổn Sanh nói trong một đời quá khứ đức 
Phật đã đầu thai làm một con nai vàng, và Ngài đã cứu một con nai có thai. Do 
biết được chuyện này nên vua Kashi ra lệnh không được phép săn bắn, và khu 
vườn được quản lý bảo vệ cho các vị tu sĩ và đàn nai. 

Đức Phật đã trãi qua mùa an cư kiết hạ đầu tiên tại Sarnath (Ba-la-nai), 
và cũng từ đó đức Phật lần đầu tiên bác bỏ những quy luật bảo thủ và mê tín 
của đạo Bà La Môn qua những lời dạy của Ngài trong bài pháp 
Anattalakkhana Sutta (Kinh Vô Ngã Tướng). Kinh tạng Pali cũng đề cập đến 
nhiều vị đạo sĩ Bà La Môn nổi tiếng ở khu vực sông Hằng, ở Kashi thì không 
có nói đến. Điều này cho thấy rằng trong suốt thời đức Phật Kashi không phải 
là một nơi phát triển của các lễ nghi tế tự và cũng không có những nhóm bảo 
thủ. 

Khi mùa an cư kết thúc, đức Phật quay lại miền Nam. Ngài dừng lại 
Vườn Nai nơi Ngài chuyển bài pháp Tứ Thánh Đế lần đầu tiên 36 năm trước 
đó. 

Ba mươi sáu năm sau lần đầu tiên Chuyển Pháp Luân đức Phật đã trở 
lại Sarnath cùng với các vị đại đệ tử của Ngài như tôn giả Xá Lợi Phất, Mục 
Kiền Liên.. và lần này đức Phật cũng thuyết nhiều bài pháp, bác bỏ những 
nghi lễ bảo thủ, những hình thức tế tự thần linh của truyền thống Bà la Môn 
giáo. Sau lần viếng thăm thứ hai, đức Phật cũng trở lại Sarnath nhiều lần. Tuy 
nhiên sau khi đức Phật niết bàn, nhiều tranh chấp về tư tưởng mà Bà La Môn 
đã chiếm vị trí của Phật giáo. 


Ni 


Tại Ba-la-nai, đức Phật dạy năm anh em Kiều Trần Như: 

“Hãy lắng nghe này các Hiền giả! Ta đã tìm ra con đường giác ngộ, nay 
Ta chỉ cho các ông. Các ông là người đầu tiên nghe giáo pháp của Tu. Giáo 
phúp này bhông phải bết quả của tư duy, mà là bết quả của binh nghiệm tu 
tập. Hãy lắng nghe uới tâm ơn tịnh.” 

Giọng nói của đúc Phật phát ra uới một uy lực bhiến cho năm người 
phải chốp tay lại uàò ngước lên nhìn Ngòi. Kiều Trân Như thay mặt thưa đúc 
Phật: “Bạch Tôn giủ Gautamdl Hãy uì lòng thương mà chỉ cho chúng con con 
đường giải thoút” 

Đức Phật nói một cách thư thái: 

“Này chư Hiền! Có hai cực đogn mà một hành giú cần nên tránh. Một là 
hưởng thọ những dục lạc, hai là thực hành bhổ hạnh ép xác. Cả hai đều sai 
lầm. Con đường mà Ta đã tìm ra là con đường Trung đạo, tránh xa hai cực 
đoan có thể giúp hành giả giác ngộ, giải thoát, niết bàn. Đó là con đường Bát 
Thánh Đạo gồm Chánh biến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chúnh nghiệp, Chúnh 
mạng, Chánh tinh tấn, Chúnh niệm uà Chúnh định. Tu đã hành trì con đường 
Thúnh đạo này uà đã giác ngộ, giỏi thoút, an lạc. 

“Này chư Hiền! Tại sao con đường này gọi lò Chúnh đạo? Ta gọi là 
Chánh đạo uì nó bhông tránh hay phủ nhận bhổ đưu, mà là đối diện trực tiếp 
uới hổ đau uà tìm ra phương phúp để thoát ra bhỏi bhổ đau. Bút chúnh đạo là 
phương pháp sống trong tỉnh thúc. Niệm là căn bản. Do thực hành chúnh 
niệm, các ngươi sẽ có định, uùò sẽ giúp các ông giác ngộ. Nhờ hành trì chánh 
định, các ông sẽ có chánh biến, chúnh tư duy, chúnh ngữ, chúnh nghiệp, chánh 
mạng uùà chúnh tỉnh tấn. Có chúnh biến các ông sẽ giải thoát mọi trói buộc của 
bhổ đau, sẽ an lạc, giải thoát thật sự. 

“Này chư Hiền! Có Bốn sự thật: Khổ đế, Tộp đế, Diệt đế uàò Đạo đế. Ta 
øọt đó là Tứ Thánh Đế. Thứ nhất là Khổ đế. Sanh, lão, bệnh, tử là bhổ. Sâu, 
bi, bhổ, ưu, não là bhổ. Chia cách người thương là bhổ. Sống uới người mình 
ghét là bhổ. Chấp thủ năm uẩn là bhổ. 

“Chư Hiền! Đây là thúnh đế thứ hai nguyên nhân của bhổ”. Do uô mình 
che lấp nên bhông thấy được sự thật của cuộc đời, con người bị ngọn lửa của 
tham, sân, ganh ty, buôn phiền, lo lắng, sợ hãi thiêu đốt 

“Chư Hiền, Đây là thánh đế thứ ba khổ diệt. Hiểu rõ được sự thật của 
cuộc đời sẽ đưa đến sự đoạn tận khổ đau, dẫn đến an lạc giải thoát. 

“Này chư Hiền! Đây là thánh đế thứ tư con đường dẫn đến đoạn diệt 
bhổ đau” Đó là con đường Thúnh đạo ta đã giải thích. Con đường thánh đạo 
được trưỡng dưỡng bằng cách an trú trong chúnh niệm. Nhờ ơn trú trong 
chánh niệm mà định phút sanh uò giải thoát bhỏi những bhổ đau dẫn đến an 
tịnh, niết bàn. Tu sẽ hướng dẫn cho các ông con đường giải thoát này.” 


74 


Trong khi đức Phật giảng Tứ Diệu Đế, tâm Kiều Trần Như bừng lên tia 
sáng, ông đã hưởng được hương vị giải thoát mà bấy lâu nay tìm kiếm. Đức 
Phật chỉ và nói: Kiều Trần Như giác ngộ! Kiều Trần Như giác ngộ! 

(Vinaya Mahavagga Khuddaka Nikaya, Samyutta NiIkaya) 


VỊ TRÍ VÀ BỐI CẢNH LỊCH SỬ 

Nằm cách thành phố Varanasi chừng 10 cây số về hướng Đông bắc, 
Sarnath là một chi nhánh của Hội đồng thành phố Varanasi. Từ Sarnath đến 
Varanasi có thể đi bằng nhiều phương tiện như xe buýt, taxi, richshaw và xe 
ngựa. Tuyến xe lửa từ Varanasi đi Aurihar đi ngang qua Sarnath xuất phát từ 
ga cùng tên với thành phố “ga Varanasi. Toà nhà của ga xây dựng theo kiến 
trúc Phật giáo. 

Tất cả chư Phật trong quá khứ sau khi chứng ngộ Vô thượng Bồ Đề tại 
Vajrasana, đều đến Sarnath để Chuyển Pháp Luân. Theo truyền thống chư 
Phật, đức Phật Thích Ca mâu Ni cũng đi đến Sarnath từ BĐĐT để gặp năm 
anh em Kiều Trần Như. Đức Phật đến Ba la nại (Kashi) một buổi sáng, sau khi 
khất thực trong thành phố, tắm và ngọ trai xong, ngài đi ra cổng thành phía 
Đông, đi về hướng Bắc đến Vườn Nai, hiện nay là Sarnath. Cái tên Vườn nai 
bắt nguồn từ một sự kiện xãy ra trong đời quá khứ của đức Phật, lúc đó Ngài 
đầu thai là một con Nai chúa. 

Tại đây năm anh em Kiều Trần Như đang hành trì khổ hạnh. Khi họ 
thấy đức Phật đi đến, mọi người đều nghĩ Ngài vẫn là Cô Đàm người đã từ bỏ 
lối tu khổ hạnh, họ quyết định không chào đón đức Phật. nhưng khi đức Phật 
gần đến tự nhiên tất cả đều đứng dậy chào Ngài. Đức Phật tuyên bố rằng Ngài 
đã giác ngộ và đã thành Phật hiệu là Thích ca Mâu Ni, và hứa là sẽ hướng dẫn 
cho họ phương pháp mà Ngài đã chứng ngộ. 

Huyền Trang ghi nhận tại đây có một tháp hình mái vòm lớn, ở đây còn 
lại một mô đất lớn có lẽ là những dấu tích của tháp, chung quanh là một kiến 
trúc hình bát giác của Hồi giáo (Chaukhandi Stupa), nằm cách phía Nam của 
Vườn không xa lắm. 

Suốt đêm đầu tiên đức Phật chỉ im lặng, đêm thứ hai đức Phật trao đổi 
ít, đêm thứ ba đức Phật bắt đầu thuyết pháp. Ngay chỗ đức Phật chuyển bánh 
xe pháp, 1000 toà báu xuất hiện. Đức Phật đi vòng quanh toà mà ba vị Phật 
trước đã ngồi và ngồi vào toà thứ tư. Hào quang phát ra từ thân Ngài chiếu 
sáng khắp cả ba ngàn thế giới, và trái đất rúng động. Phạm thiên cúng dường 
cho đức Phật bánh xe bằng vàng với 1000 cây căm, Đế thích và chư thiên khác 
cũng cúng dường đức Phật và tất cả đều cung thỉnh Ngài thuyết pháp. 

Để giúp cho chúng sanh quán sát tâm, đức Phật lần đầu tiên Chuyển 
Pháp Luân. Ngài dạy con đường tránh xa hưởng thụ dục lạc và khổ hạnh ép 
xác, đức Phật dạy Tứ Thánh Đế, Bát Thánh Đạo. Trong số năm vị đệ tử thì 


75 


Kiều Trần Như là người đầu tiên chứng ngộ, hiểu những lời dạy của ngài, sau 
đó là Vappa, Bhaddiya, Mahanam, và Assaji là người cuối cùng. Tất cả cuối 
cùng đều chứng A la hán bài pháp Tứ Thánh Đế lần đầu tiên được chuyển ở tại 
vườn Nai và liên tục được thuyết trong 7 năm liên tiếp. Nhiều bài pháp khác 
về Luật, phương pháp thiền định được thuyết ở những nơi khác nhưng bài 
pháp Tứ Đế đã được đức Phật giảng 12 lần ở Sarnath. Từ đó giáo pháp của 
Ngài đã hưng thịnh trong suốt 1500 năm tại Vườn Nai. 

Trong số những di tích còn lại, các nhà khảo cổ tìm thấy những di tích 
ghi năm 260 TTL, và bia ký của vua A Dục được khắc trên trụ đá cũng vào thời 
gian này, cho thấy rằng một tỉnh xá đã được xây dựng vào triều đại của vua A 
Dục (273-232TTL). Những vết tích khắc trên những trụ hàng rào đánh dấu vào 
thời kỳ Shunga (thế kỷ thứ 2-1 TTL) cũng được tìm thấy ở đây. Những tiến bộ 
của thời kỳ Kushana (thế kỷ thứ 1-2 TL) tương xứng với nghệ thuật kiến trúc 
điêu khắc của Mathura. Sarnath cũng đã phát triển như là một trung tâm nghệ 
thuật. Vào thời kỳ Gupta (thế kỷ thứ 4-6 TL) Sarnath thành lập một trung tâm 
nghệ thuật Phật giáo, sản xuất những tượng Phật bằng đá. Ngài Pháp Hiển 
(405 TL) mô tả sự thịnh vượng, phát triển rực rỡ của Sarnath vào thời kỳ của 
Chandragupta (376-414 TL). 


THÁP DHAMEKHA 

Trước đây, có hai tháp tại Sarnath. Hiện nay chi còn lại tháp 
Dhamekha, được xây dựng vào thế kỷ thứ 6. Tháp Dharmarajika do vua A Duc 
xây dựng. Một số người cho rằng tháp được dựng ngay chỗ đức Phật thuyết 
pháp nhưng đã bị Jagat Singh phá huỷ vào thế kỷ 18 và đã lấy hòm đựng xá 
lợi của Phật ném xuống sông Hằng. Huyễn Trang kể rằng trụ đá của vua A 
Dục được dựng trước tháp, trụ đá bóng đến nổi soi bóng hình đức Phật trên 
tháp lên trên trụ đá. Banaras (Ba la nại) cũng là một nơi mà đức Phật đầu 
thai trong những đời quá khứ. Phật Ca Diếp cũng đã xây một tỉnh xá gần vườn 
Nai, nơi Ngài quy y cho một cậu bé giai cấp Bà La Môn dJotipala, là tiền thân 
của Phật Thích Ca. Huyền Trang ghi lại có nhiều tháp và những bục nhân tạo 
ở nhiều nơi, nơi những vị Phật trong quá khứ ngồi thiền và kinh hành. Vườn 
Nai cũng là nơi Phật Thích Ca thị hiện như là một hạnh nguyện Bồ Tát trong 
nhiều kiếp quá khứ. Huyền Trang cũng nêu là có rất nhiều tháp tưởng niệm ở 
trong tinh xá. Tháp đầu tiên là nơi Bồ tát thị hiện làm nai, tháp thứ hai là nơi 
Ngài làm con voi sáu ngà, Ngài đã cho ngà của mình cho một người săn, tháp 
thứ ba là Bồ tát làm thân chim, Mục Kiền Liên và Xá Lợi Phật là khỉ và voi. 

Trong suốt thời kỳ của Skandagupta (455-467 TL), Sarnath rất thịnh 
vượng, nhưng sau đó thì bị tàn phá bởi Huna. Và đến thế kỷ thứ 8 Sarnath trở 
lại thời kỳ hoàng kim của mình cho đến năm 1017 khi Mahmud của Ghazi phá 
huỷ toàn bộ các thánh tích, và những cuộc phá huỷ tiếp tục vào năm 1033 do 


76 


Ahmad Nialtgin. Tuy nhiên đến triều đại của vua Gonvindachandra (1114- 
1154), với sự ủng hộ của hoàng hậu Kumaradevi, thành phố được phục hồi trở 
lại, những thánh tích được bảo quản. Hoàng hậu Kumaradevi cho xây một tỉnh 
xá rất lớn ở Sarnath, có lẽ đây là một di tích rất ấn tượng cuối cùng được xây 
dựng tại đây, sau đó không còn một công trình kiến trúc Phật giáo nào được 
xây dựng. Tiếp tục vào năm 1193 vua Thổ Nhĩ Kỳ đã phá huỷ những di tích 
Phật giáo tai Sarnath. 

Năm 1567 vua Akbar Hồi gíao cho xây dựng một tháp hình bát giác 
trên một nền tháp củ để tưởng niệm cha mình, Humayun, đã đến sống ở đây 
vào năm 1532.sau đó vào năm 1793 với sự phá huỷ toàn bộ các di tích để lấy 
vật liệu xây dựng chợ do lịnh của Jagat Singh. Suốt thế kỷ thứ 19 nhiều cuộc 
khai quật khảo cổ được tiến hành do Alexander Cunninhm (1834-36). Tiếp theo 
đó cũng có nhiều cuộc khai quật khác của F.O. Oertel (1904-05), John H. 
Marshall (1907), H. Hargreaves (1914-15) và Daya Ram Sahni (1927-32). 
Tháng 1 năm 1912 Viện Bảo Tàng Khảo Cổ đầu tiên được thành lập ở 
Sarnath. Trong khoảng thời gian từ 30 tháng 12-1990 đến 1 tháng 1-1991 lễ 
Kulachakra Puja (Lễ cầu nguyện của Phật giáo Mật tông) lần thứ 14 được tổ 
chức ở Sarnath dưới sự chứng minh của Ngài Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, Tenzin 
Gyatso. Khu vực khai quật khảo cổ kéo dài cả khu vực rộng 16.73 héc ta đất, 
gồm nhiều di tích và tháp; khu vực di tích Phật giáo và lịch sử kéo dài cả khu 
đất rộng 9.59 héc ta. 


THÁP CHAUKHANDI 

Khoảng 600 mét trước khi đến Viện bảo tàng, nằm trên đường chính, 
phía bên trái chúng ta sẽ nhìn thấy một tháp đầu tiên. Mặc dầu vừa mới được 
phục hồi, những khu vườn và sự tu sửa những cảnh quan làm cho nơi này trở 
thành một điểm thu hút khách hành hương du lịch. Theo những nhà khảo cổ 
học, tháp này (hoặc là một tu viện nằm trên cao) được xây dựng vào thời đại 
vua Guptas thế kỷ thứ 5. Nơi này đánh dấu nơi đức Phật gặp năm anh em 
Kiều Trần Như sau khi Ngài thành đạo. Một bia ký viết bằng chữ Ba Tư như 
sau: “ Humayan, hoàng đế của bảy Vương quốc, đã hạ cố đến và ngồi tại đây để 
tăng thêm vẻ huy hoàng của mặt trời, Akbar, những người con của ông và 
những người hầu cận quyết định xây một tháp cao vươn lên giữa bầu trời” 
thừa lệnh của Akbar, Govardhan, con của vương gia Todarmal, người giữ ngân 
khố quốc gia, đã xây một tháp cao trên đỉnh tháp này vào năm 1588. 


N. 





Tháp Chankhandi 


Chùa Padma Same Dharma Chakra (Chùa Tây Tạng) 

Từ ngã tư Sarnath- Ashapur, khoảng 350 mét, gần tháp Chaukhandi, về 
phía bên phải là con đường dẫn đến chùa (House: SA-10/9KA, Sarnath, Tel. 
2586296). Chùa này được tài trợ của Khonzen-Palden-Sherab và Khenpo 
Tsenangum Gyal, khánh thành vào năm 1996. Cểng vào nằm ở hướng Đông, 
người quản lý ở đây là Premaji Yaltjen. Một trong những mục đích của chùa là 
dạy giáo lý cơ bản và đạo đức cho những trẻ em Tipet nghèo và mồ côi. Học 
sinh được đào tạo 8-10 năm, sau đó có thể trở về gia đình và phục vụ xã hội 
một cách tốt đẹp. 

Chùa Thái (Hội Mrigadayavana Mahavihara). 

Cách tháp Chaukhandi chừng 350 mét về hướng Bắc, nằm trên con 
đường chính dẫn đến Viện Bảo tàng và khu bảo tồn khảo cổ, chúng ta sẽ nhìn 
thấy chùa Thái nằm bên trái. Dưới sự hướng dẫn của thượng toạ Phrakru 
Prakassmadhikun, một phái đoàn hành hương Thái đã đến chiêm bái Sarnath 
vào năm 1969. Phái đoàn này đã đi chiêm bái hết tất cả thánh tích ở Ấn Độ. 
Mặc dù thượng toạ trưởng đoàn rất vui khi thấy số lượng tín đồ Phật giáo ở Ấn 
Độ nhưng ông cũng đau lòng khi thấy nhiều ngôi chùa và những tu viện không 
được chăm sóc. Với tâm trạng này, vào ngày 27-1-1969 một hội đồng được 
thành lập để xây dựng một ngôi chùa trong đó có cả tu viện. Lễ đặt đá tổ chức 
vào ngày 28-11-1974, và ngày 10-2-1976 công trình hoàn tất. Công trình gần 
đây nhất (1993) là một ngôi chùa Theravada, thờ tượng Phật thành đạo. Tầng 
hầm được sử dụng làm thiền đường. Một trường tiểu học (từ lớp 1-5) cũng nằm 
trong chùa. Văn phòng chính của hội Mrigadayavana Mahavihara Foundation ở 
Bangkok, Thái Lan. 

Bạn có thể xuống xe đi bộ chừng 185 mét về hướng Bắc để tham quan 
Viện Bảo Tàng và khu Bảo tôn di tích khảo cổ và Vườn Nai. 

Viện Bảo Tàng Khảo Cổ 

Mở cửa suốt những ngày trong tuần ngoại trừ những ngày thứ sáu, từ 10 
giờ sáng đến 5 giờ chiều. Vé vào cửa 5ð rupees. Ít nhất cũng phải mất chừng 3 
tiếng đồng hồ để tham quan và tìm hiểu về những hiện vật được trưng bày ở 
đây. Người khởi xướng xây dựng Viện bảo tàng đầu tiên là tiến sĩ J.H. 


78 


Marshall, sau đó là Tổng giám đốc Viện Khảo Cổ Ấn Độ, người trực tiếp trong 
công trình khai quật ở Sarnath. Sơ đồ thiết kế của toà nhà do kiến trúc sư 
James Ransome, cựu cố vấn thiết kế của chính phủ Ấn Độ, đầu năm 1909 công 
trình hoàn tất. Tháng 12-1910 Viện bắt đầu sưu tầm các hiện vật khảo cổ, và 
tháng 2-1912 Viện bắt đầu mở cửa cho du khách tham quan. Toà nhà chính gọi 
là Nhà trưng bày Shakyasimha (2.5 x 11 x 9 m), được nối thông với hai phòng 
trưng bày khác. Hai phòng này cũng thông với những phòng khác. Tất cả có 
đến trên 2700 hiện vật khảo cổ. 

Tác phẩm nghệ thuật điêu khắc cổ nhất và đẹp nhất được tìm thấy ở 
Sarnath là tượng hình sư tử đá của vua A Dục, được tạc trên một khối đá màu 
sẫm có đốm đen ở vùng Chunar, trưng bày tại nhà trưng bày Shakyasimha, và 
hình sư tử này đã trở thành biểu tượng quốc huy của nước Cọng hoà Ấn Độ. 
Tượng cao 2.31 mét gồm hình bốn con sư tử ngồi đâu lưng với một bánh xe ở 
giữa, có lẽ đây là biểu tượng cho giáo pháp của đức Phật. Từ dưới lên, tượng 
gồm có bốn phần: (1) phần bệ hình cái chuông trang trí bên ngoài hình lá sen 
ngược, (2) đầu cột hình tròn trang trí hình bốn con thú, (3) hình bốn sư tử ngồi 
đâu lưng tạc từ một khối đá, (4) bánh xe phá pvới 32 căm hiện nay chỉ còn lại 
4 trong 32 cái căm của bánh xe pháp luân. Hình bốn con thú trên đầu cột được 
diễn tả bằng nhiều cách. Một số người cho rằng là biểu trưng cho những sự 
kiện quan trọng trong cuộc đời đức Phật, đó là sư tử (biểu tượng của bộ tộc 
Shakya của đức Phật), hình con trâu (cung hoàng đạo kim ngưu, năm thái tử 
đản sanh là năm Sửu), hình con voi (hoàng hậu Maya mộng thấy voi từ cung 
trời sa vào bụng), và hình con ngựa (Thái tử cởi để đi xuất gia). Ngoài ra bốn 
con thú này cũng biểu trưng cho quy luật thiên nhiên, công việc đồng áng, sức 
mạnh và tốc độ-bốn yếu tố căn bản của Phật giáo về sự hình thành vũ trụ. 
Theo cách giải thích này thì đỉnh trụ đá liên hệ triết lý của Phật giáo. Theo 
cách giải thích phổ biến bốn con thú ngụ ý cho bốn phương trong văn học Phật 
giáo liên hệ đến Hồ Anotatta nơi đức Phật tắm ở đây. Ở trụ đá tại 
Anuradhapura —-Tích Lan cũng tạc hinh bốn con thú này. 

Một tượng đứng bằng đá đỏ, tạc hình Bồ tát rất lớn tại toà nhà chính là 
một mô hình của trường phái nghệ thuật kiến trúc Mathura. Tu sĩ Bala đã làm 
tượng này vào năm thứ ba của triều đại Kushana vua Kanishka. Một cái cột 
bát giác đặt phía sau chống trên một tàng dù bằng đá được chạm khắc rất đẹp 
trưng bày ở phía bắc của toà nhà. Cái dù bằng đá này đường kính 3.05 m được 
trang trí với nhiều vòng tròn đồng tâm. Phần hổng chính giữa được trang trí 
hình bông sen nở. Phía ngoài của mép dù là những lổ đục nhỏ cách đều nhau 
khoảng cách 0.48 m đây có lẽ là những dãi vòng hoa hoặc là những hình tượng 
khác do những phật tử nhiệt tâm làm trước đây. Nhiều tượng đức Phật trong 
nhiều tư thế được trưng bày ở toà nhà chính, những tượng ở đây đẹp ở sự hùng 


ý 


vĩ, tao nhã và đơn giản; và là biểu trưng cho truyền phái nghệ thuật kiến trúc 
điêu khắc ở Sarnath. 

Phía bên trái của phòng trưng bày trung tâm, một tượng thần Tara đứng 
tay cầm một quả lựu đã bóc có thể thấy hột bên trong, đây là một mẫu của 
nghệ thuật điêu khắc của thế kỷ thứ 5. Trọng lượng của thân tượng được trình 
bày một cách tao nhã ở chân phải. Đồ trang sức rất phong phú, nhựng tỉnh xảo 
gồm có những dãi đai, vòng đeo tay có trang trí hình hoa lá, và ba vòng dây 
chuyền. Những vòng đeo tai lớn đeo ở hai tai. Mặt dù khuôn mặt đã bị hỏng, 
nhưng vẫn toát lên được vẻ thiền lự của pho tượng. Một con kỳ lân, một con 
thú huyền thoại, Ngài Văn Thù ngồi trên lưng kỳ lân với một cành hoa sen nở, 
một bia miêu tả thời kỳ hưng thịnh của Shravasti, khi đức Phật đã dùng nhiều 
phương tiện để khuất phục những luận sư ngoại đạo, một cái hủ bụng phình to 
Jambhala. Thần thịnh vượng cùng với vợ là Vasudhara, tháp Ramagrama được 
thần rắn bảo vệ, và một bia ký của hoàng hậu Kumaradevi, hoàng hậu phật tử 
của xứ Gahadavala vua Govindachandra nêu đến công trình xây dựng tỉnh xá 
Dharmachakra dJina của hoàng hậu, và một số đồ cổ quan trọng được trưng bày 
ở phòng trưng bày Triratna. Bia có ghi tám thánh tích, bốn trong số này liên 
quan đến những sự kiện chính trong cuộc đời đức Phật, và bốn nơi đức Phật thị 
hiện thần thông là một hiện vật quý giá trong phòng trưng bày này. 

Phòng trưng bày ở hướng Đông bắc (Tathagata) trưng bày những hình 
tượng của đức Phật, Bồ tát Kim Cương Bồ tát Văn Thù với một cành hoa sen 
nở trên tay, Nilubantha Lobeshuara với ly thuốc độc trên tay, và tượng Di Lặc 
đứng tay trái cầm bầu rượu, tay phải cầm chuỗi hạt và hình tháp ở trước trán. 

Điểm đáng chú ý nhất và cũng là tác phẩm điêu khắc nổi tiếng của 
trường phái điêu khắc Sarnath là tượng Phật ở tư thế Chuyển Pháp Luân 
(Buddha in dharmacakramudra), tạc bằng đá (sa thạch) Chunar và vẫn còn giữ 
nguyên màu đỏ. 


S0 





Tượng này (cao 1.6 m luôn tới đỉnh vâng hào quang, bệ rộng 0.79 m) 
trong tư thế ngồi kiết già, lúc đức Phật Chuyển Pháp Luân ở Sarnath, đang 
được trưng bày tại một góc của phòng trưng bày Tathagata. Tượng này là biểu 
tượng đặc biệt của đức Phật như là bậc Đại từ bi, rất sống động với nét từ bi 
trên gương mặt của Ngài. Với gương mặt trầm tư, bình thản điểm thêm một nụ 
cười hàm tiếu với nét hoan hỷ, đôi mắt khép hờ, sống mũi thẳng, cặp chân 
mày rất thanh tao, dái tai rất dài, và những lọn tóc quăn với nhục kế trên 
đỉnh đầu. Hai ngón tay giao nhau bằng đá rất mỏng và những nếp gấp y làm 
cho bức tượng nổi bật và rất đẹp. Vầng hào quang khắc những hình ảnh chư 
thiên và những đường trang trí hoa văn. Tượng được đặt ở chính giữa bệ, hai 
bên là hình tượng con nai biểu tượng cho Lộc Uyển. Ở phần dưới của tượng là 
hình ảnh năm vị tỳ kheo mà đức Phật đã thuyết bài pháp Tứ đế cho họ lần 
đầu tiên cùng với hình một phụ nữ và một đứa bé, có lẽ biểu trưng cho người 
cúng dường bức tượng điêu khắc này. 

Phòng trưng bày Trimurti năm ở phía Nam, triển lãm toàn những tượng 
thần của Bà La Môn giáo, gồm Trimurti (Brahma, Vishnu, và Shiva), Surya, 
ĐBarasvati, và Mahishasuramardi (Durga). Một số hiện vật thường như chim, 
thú vật, đầu người ở thế kỷ thứ 3 TTL đến hế kỷ thứ 12 TL được trưng bày ở 
nhiều tủ trưng bày khác nhau. Thiện và Ác thần của Kirtimukha (thần chiến 
thắng) là hai vị thần giữ cửa cho phòng triễn lãm Ashutosh (Shiva) nằm ở phía 
Nam. 


6Ï 


Phòng trưng bày Ashutosh trưng bày các vị thần của Bà la môn giáo như 
Shiva, Vishnu, Karttikeya, Parvati, Navagrahas, cùng với Ganesha, lakshmi và 
Sarasvati. Một tấm panel minh hoạ Navagrahas với Brahma, Vishnu và Shiva 
cũng đáng chú ý. Thần Shiva, như là Bhairava (một hoá thân của Shiva) là 
một trong những tượng thần đẹp nhất được tìm thấy ở Sarnath. Một tượng 
Andhakasuravadha to lớn, tượng Shiva 10 tay trong hoá thân của Shiva là tác 
phẩm điêu khắc chưa hoàn tất của thế kỷ 12. Giết kẻ thù của Shiva là 
Andhaka hay Tripura, Shiva nắm cái đầu lâu trên cái định ba. Cánh tay phải 
thứ hai cầm thanh kiếm; tay thứ ba cầm hai mũi tên; tay thứ tư cầm cái trống 
và tay phải thứ năm cầm một vật không rõ vì đã bị vở ở phần trên. Tay trái 
thứ hai cầm một cái chuỳ được khắc hình sọ người; tay trái thứ ba cầm cái 
mộc, tay cầm vẫn thấy được; tay trái thứ tư cầm cái bát để đựng máu của ma 
vương Andhaka; tay thứ năm nắm hai cái bát cong. Tượng được tạc vào thời 
trung đại thế kỷ thứ 12 TL, một tượng Nataraja Shiva trong tư thế đang múa. 
Chân và đầu của tượng bị vỡ, tay phải cũng bị hỏng. Tượng nắm vòng đầu lâu 
và tay trái cầm định ba. 

Hai hành lang ở phía Nam và Bắc, gọi là Vastumandan và Shilparatna 
trưng bày hầu hết là những hiện vật khảo cổ. Một cây dầm cửa tạc minh hoạ 
câu chuyện của Shantivadina Jataka là một tác phẩm nghệ thuật giá trị. 


KHU VỰC KHAI QUẬT KHẢO CỔ 

Nằm phía bên trái của cổng vào có một cổng bán vé vào cửa: ð đô la 
(240 rupees) cho người nước ngoài, và 5ð rupees cho người Ấn và Nepal. 

Tinh xá số V và VII. Vào cổng chúng ta sẽ thấy hai tỉnh xá nằm hai bên 
con đường. MJ. Markhan Kittoe khai quật tỉnh xá bên phải, tỉnh xá V, vào năm 
1851-52. tỉnh xá gồm một sân rộng 15.25 mét vuông, với nhiều tăng phòng, 2.6 
m đến 2.65 m, và một cái giếng nước ở giữa sân. Trước dãy phòng bên trong 
sân là một hành lang có nhiều trụ đỡ. Phòng chính giữa là phòng khách. Cấu 
trúc mô hình naỳ cho thấy rõ ở phần lớn tỉnh xá xây dựng vào thời đại Gupta 
và sau này. 

Tinh xá phía tay trái, tĩnh xá VII, xây dựng vào khoảng giai đoạn trung 
đại. Tỉnh xá này được xây dựng trên nền móng của một kiến trúc củ gồm một 
sân rộng 9.15 mét vuông, và được bao bọc bởi một dãy hành lang và tăng 
phòng. Người ta nói rằng tỉnh xá số V và VII bị thiêu huỷ. 

Tháp Dharmarajika 

Tháp này do vua A Dục xây dựng vào thế kỷ thứ 3 TTL, biểu tượng 
chung quanh tháp nói về những sự kiện trong cuộc đời đức Phật. Năm 1794, 
JjJagat Singh, thừa tướng của vua xứ Ba la nại, đã phá huỷ tháp, có một hộp đá 
xanh chứa xá lợi của đức Phật và châu báu bên trong tháp. Theo những nhà 
khảo cổ học thì tháp đã được tu bổ 6 lần. Lần thứ nhất làm lớn hơn là vào giai 


S2 


đoạn Kushana bằng gạch 38.1 x 26.2 x 7 em. Lân thứ hai vaò thế kỷ thứ 5-6, 
lần này làm thêm con đường đi xung quanh tháp rộng 4.88 m, cùng với một 
hàng rào bằng đá cao 1.35 m và có bốn cổng ở bốn hướng. Lần thứ ba vào thế 
kỷ thứ 7, trong thời kỳ của Harsha, lúc đó con đường đi chung quanh được 
nâng cao và có bốn bực cấp bằng đá tảng. Lần thứ tư và thứ năm vào thế kỷ 
thứ 9 và 11. Lần cuối cùng tiến hành là do hoàng hậu Kumaradevi cho xây 
dựng tỉnh xá Dharmachakra Jina Vihar vào thế kỷ thứ 12. Tượng Phật rất đẹp 
trong tư thế Chuyển Pháp Luân được tìm thấy ở đây. 

Chánh điện. 

Dấu vết chánh điện này (thế kỷ thứ 3 và thứ 5 TTL) là một toà nhà 
hình chữ nhật 29 x 27 m, với những hốc ở bốn góc cao 5.5 m. Chánh điện xây 
ngay nơi đức Phật hành thiền do vua A Dục xây dựng và sau này các triều đại 
vua Gupta. Con đường đổ bê tông và những bức tường bên trong được xây sau 
này để gia cố thêm cho toà nhà. Ở phía sau là một trụ đá chỉ còn lại 5 mét 
phần dưới của vua A Dục (thế kỷ thứ 3 TTL). Trụ đá nguyên thuỷ cao khoảng 
15 mét với hình sư tử ở đầu cột, hiện tượng sư tử đang được trưng bày ở Viện 
Bảo Tàng. 

Trụ đá Sư Tử của Vua A Dục. 

Trụ đá sư tử ở Sarnath là tác phẩm nghệ thuật đẹp nhất, nổi tiếng nhất 
của nghệ thuật điêu khắc Maurya. Phát hiện được vào năm 1905, trụ đá được 
làm bằng một khối đá sa thạch màu vàng sẫm có đốm đen, trên có hình tượng 
sư tử ở đầu trụ cũng được làm từ một khối đá nguyên. Phần ngắn có khắc bia 
ký của trụ đá hiện nay chỉ cao 2.03 m, vốn trụ đá cao 15.25 mét, và trên đầu 
bốn con sư tử được đặt một bánh xe pháp luân ở khoảng trống ở giữa. Trụ đá 
được dựng một cách chắc chắn trên một bệ đá phẳng lớn, 20.3 X 15.2 x 45.7 
cm. Trụ đá có khắc ba bia ký. Thứ nhất là chỉ dụ của vua A Dục bằng chữ 
Brahmi nhắc nhở tăng ni về việc chia rẽ trong tăng đoàn. Bia ký thứ hai khắc 
vào thời điểm Kushana đề cập đến năm thứ 40 của Ashvaghosha. Bia ký thứ 
ba khắc bằng chữ Gupta nêu tên vị đạo sư của phái Sammitiya và 
Vastiputraka. 

Mulaganhakuti Vihara. 

Di tích này thiết kế mô hình vuông mỗi chiều đo được là 18.29 m kỷ 
niệm nơi đức Phật thường ngồi thiền trong ba tháng an cư. Theo Huyền Trang 
thì tỉnh xá này cao 61 mét. Phong cách trang trí và kiến trúc cho thấy thuộc 
giai đoạn Gupta. Tâng hầm chung quanh di tích này và những bức tường gạch 
ở chánh điện được làm thêm sau này để chống cho mái nhà. 

Tháp Dhamekha (sanskrit: Dharmachakra). 

Người ta tin rằng vị trí của tháp là chính xác nơi đức Phật thuyết bài 
pháp thứ hai “Vô ngã” cho năm anh em Kiều Trần Như. Di tích này được xem 
là quan trọng và tôn nghiêm nhất trong những di tích ở Sarnath. Tháp hình 


63 


trụ đứng, đường kính 28.5 m ở dưới và 33.5 chiều cao, 42.1 chiều cao tính luôn 
phần móng, gồm có một cái trống cao 11.2 m dựng trên mặt đất mà không có 
bệ như những nơi khác. Phần hình trống này hướng về 8 phía cao 6 mét, mỗi 
mặt đều có những khung vòm đặt một bức tượng. Dưới những khung vòm này 
là những đường trang trí. Những đường trang trí trên thường chỉ trang trí cây 
sen với lá và búp sen; trong khi ở đường trang trí dưới trang trí những đoá sen 
nở rộ và búp sen. Phần trên của tháp xây bằng loại gạch lớn. Mặt ngoài của 
phần này hiện nay đã bị mất và rất khó mà nói có phải phần này cũng được 
đặt trên đá như phân dưới hay không hay là chỉ tô bằng vữa hồ. Cunningham 
cho rằng phân này chỉ được trát bằng hồ. Phần trung tâm được trang trí với 
những mô hình thời đại Gupta, đó là những trang trí hoa lá sum sê, những 
hình tượng toán học, chim, và hoa-những hình tượng trang trí khó hiểu nhất. 
Tượng Bồ tát đứng và tượng Phật thuyết pháp được tìm thấy chung quanh khu 
vực này. 

Tỉnh xá Dharmachakra ‹Jina Vihar 

Được coi như là Tĩnh xá số I, nằm trãi dài 232 mét từ hướng Đông đến 
hướng Tây với một dãy nhà trung tâm, tính xá này là do hoàng hậu 
Kumaradevi, vợ của vua Govindachandra xứ Kashi cúng dường. Tất cả toà nhà 
và tăng phòng hiện nay không còn. Tinh xá này có hai cổng vào ở phía Đông, 
khoảng cách giữa hai cổng là 88.45 m. Ở cuối hướng tây của tỉnh xá, có một lối 
đi khác dẫn đến một chánh điện nhỏ hơn. 

Chùa Miến Điện 

Chùa Maha Wijitawi Sima hay Chùa Miến Điện xây dựng ở một khu đất 
thấp nằm ở hướng Tây của khu khai quật khảo cổ. Chùa xây dựng năm 1934 do 
Daw Ryu và con gái là Ma Than Nyun, cùng với Daw Goom và con trai của bà 
Maung Hla ở Rangoon. Chùa có thờ một tượng Phật làm bằng đá trắng và hai 
tượng hai vị đễ tử của đức Phật. U. Shwe Hlwa Myomathugyl, Dawtlla và các 
con trai; Bassein, Daw Pyu, Daw Goon các con trai ở Rangon cúng dường. Trước 
chùa có một thư viện Saddhammaransl Library, do U. Shwe WI và vợ cúng 
dường xây dựng. Trước sân có một tượng Phật có tàng lọng che xây dựng vào 
năm 1994. 

Vaja Vidhya Sansthan 

Nằm về hướng Bắc trong một ngôi làng Khajuri cách Chùa Mahabodhi 
chừng 450 mét, Tu viện Vajra Vidya là công trình xây dựng sau cùng ở 
Sarnath. Dọc theo con đường nằm phía sau những quầy bán hàng tại Viện bảo 
tàng, chúng ta sẽ gặp một tu viện Miến Điện, cũng theo con đường này chừng 
một cây số qua chợ Srinagar là đến tu viện. Nằm trên một khu đất rộng một 
héc ta, tu viện xây dựng do sự tài trợ của Thrangu Tulku Rinpoche, một tu sĩ 
người Sikkim. Đây là mô hình duy nhất kết hợp giữa nghệ thuật kiến trúc cổ 
và hiện đại của Tây Tạng. Công trìng bắt đầu từ ngày 18-12-1993 và hoàn 


84 


thành ngày 29-10-1999; toàn bộ công trình tốn 20 triệu rupees. Chùa thờ tượng 
Phật Thích Ca bằng đồng thau, mạ vàng cao 4.6 m, và là tượng Phật duy nhất 
chưa từng có ở Sarnath. Lễ an vị Phật tổ chức vào ngày 29-31-10-1999. Ngài 
Đạt Lai lạt Ma thứ 14 Tenzin Gyatso chứng minh lễ khánh thành chùa vào 
ngày 15-12-1999, nhằm ngày mông 7 tháng 11 năm Kỷ Mão. Ngoài tượng Phật 
lớn chùa còn có 30 tượng Phật khác với nhiều tư thế khác nhau, mỗi tượng cao 
1 mét, và 1000 tượng Phật nhỏ, mỗi tượng cao 20 cm. Ngoài ra còn có một 
tượng thần Tara ở tại chánh điện. Ở sân trong có tượng Mahakal, Brahma, 
Indra, và nhiều vị thần của đạo Hindu. Toàn bộ công trình kiến trúc của chùa 
dựa theo mô hình của chùa Samyasha Buddhist Vihara, mà chùa này lại là bản 
sao của chùa Buddhist Vihara ở Odantapuri tại Bihar. Tu viện còn có một 
trường Phật giáo, chương trình M.A trong 5 năm cho các bộ môn Triết học, 
Tôn giáo và Thiền. 

Đền thờ đạo Jain 

Nằm ngay trong khu vực của tháp Dhamekh, đền thờ xây dựng năm 
1824 để tưởng niệm sự ăn năn và tổ thứ 11 của đạo đJain Tirthankara 
Shreyamsanatha, người có hình thờ trong đền. Bên trong đền thờ được trang 
trí những bức trang vẻ trên tường minh hoạ cuộc đời của Mahavira. VỊ trí hiện 
nay của đền thờ người ta tin là dã hình thành tên ngôi làng Simhapur ngày 
xưa; hiện nay có một ngôi làng cùng tên cách đền thờ khoảng 1 cây số rưỡi. 

Mulagandhakuti Vihara (ChùaMahabodhi Tích Lan) 

Không xa khu bảo tổn, nằm về hướng Đông, qua những khu vườn là chùa 
Mulagandhakuti Vihara, do ngài Anagarika Dharmapala xây dựng vào năm 
1931, người sáng lập ra Hội Mahabodhi Society. Chùa biểu tượng cho những lời 
dạy của đức Phật về vũ trụ qua nhiều cách. Toàn bộ ngân quỷ của chùa đều do 
bà Mary Foster, và những người Mỹ đỡ đầu Anagarika Dharmapala tài trợ. 
Ngài Harcourt Butler, một nhà quý tộc Anh đã đặt móng ngôi chùa này vào 
tháng 11-1992. Raja Shiva Prasad, RaJa Moti Chand và RaJashi Udai Pratap 
Singh cúng dường đất và tiền. 

Được làm bằng loại đá sa thạch đỏ Chunar, với mô hình thiết kế giống 
cái chuông, chạm khắc đơn giản, chùa này khánh thành vào ngày 11-11-1931, 
với sự tham dự gồm đại diện của nhiều nước Phật giáo trên thế giới. 


Điểm đặc biệt của chùa này là nhiều bức bích hoạ do hoạ sĩ người Nhật 
tên là Kosetsu Nosu vẻ. Cuộc đời đức Phật là nguồn cảm hứng sáng tác 
cho Nosu, và ông đã một mình sáng tác những bức tranh bích hoạ đó 
trong nhiều năm (1932-36). Chủ đề của những bức bích hoạ là những sự 
kiện nổi bật trong cuộc đời của đức Phật từ lúc đản sanh cho đến khi 
nhập niết bàn. Trong suốt thời gian ông làm việc để hoàn tất những bức 
tranh đó chi phí chỉ tốn 10.000 rupees; một phật tử người Anh B.L. 


85 


Browton đã cúng dường toàn bộ số tiền này. Hội Mahabodhi Society của 
Nhật cúng dường một cái chuông lớn treo tại hành lang vào chùa, tiếng 
chuông ngân xa đến cả 8 cây số. Chùa còn có thờ xá lợi của Phật. 
Những bức bích hoạ trên tường chùa Mulagsandhabuti Vihardg: 

Tường phía Nam: 
1. Bồ tát ở cung trời Đâu suất chờ để đầu thơi 
2. Giấc mơ của Hoàng hậu Mayquò Bồ tát thọ thai 
3. Bô tát đẳn sanh ở Lâm Tỳ Ni 
4. Thúi tử Tốt Đạt Đa nhộp uào sơ thiên trong buổi lễ hạ điền 
ð. Bốn cảnh khổ của cuộc đời sau bốn lần du ngoạn bốn cửa thành 
6. Thái tử thăm công chúa Da Du Đà La uà La Hầu La trước lúc Ngời 
ha bỏ hoàng thành ởi xuất gia. 

Tường phía Tây 
7. Thái tử rời bhỏi hoàng thành uới Xa nặc uà ngựa Kiên Trắc 
8. Học uới các uy đạo sư đương thời 
9. Kiệt súc uì hành trì hổ hạnh, đúc Phật nhận bát sửa do nàng Sujdta 
cúng dường 
10. Ma uương quấy phú đúc Phật 
11. Cảnh năm anh em Kiều Trân Như chào đón đúc Phật khi Ngài đến 
Sarnuth để chuyển pháp luân. 
12. Thuyết pháp cho uua Tên Bò Sa La 
13. Cảnh Cấp Cô Độc mua uườn của Thói tử Kỳ Đà 

Tường phía Đông 
14. Đức Phật uò tôn giả Anơn đến thăm một tỳ bheo bị bệnh 
1õ. Đúc Phật hoà giải cuộc chiến tranh tranh dành nước của dòng sông 
Reohimi giữa bộ tộc Shoahya uà Koliya 
16. Đức Phật trở lại Ca Tỳ La Vệ 
17. Cảnh Đúc Phật nhập niết bàn uò tôn giả A Nậu Lâu Đà khuyên các 
Ut tỳ bheo hông bhóc. Bên phỏủi là ông Tu Bạt Đà La một đao sĩ Bà La 
Môn, đệ tử cuối cùng của Đúc Phật. 
18. Đúc Phật thuyết A Tỳ Đàm cho Hoàng hậu ở cung trời 
19. Quy phục Vô não (Angulimadia) 
20. Đề Bà Đạt Đa uà A Xò Thế lập mưu giết hại Đức Phật uà uua Tên 
Bà Sa ba 
21. Tôn giả Anan xin nước cô gói, cô gót do dự bhông dám đưa uì thuộc 
giai cấp thấp. Phật giáo bhông đông ý uề uấn đề giai cấp của Hindu. 
Tôn giả A nan nói uới cô gói: “lôi bhông hỏi xin cô giai cấp. Tôi chỉ hỏi 
xin nước uống” 
Chánh điện của tỉnh xá Mulagandhakuti có thờ xá lợi, người ta tin đó là 

xá lợi của Đức Phật được tìm thấy tại Taxila, và ở Nagarjunakonda, do ngài 


SỐ 


Tổng Trấn Ấn Độ, Lord Irwin tặng cho Hội Mahabodhi. Đằng sau chánh điện 
có một tháp nhỏ thờ cốt của Anagarika Dharmapala. Phía sau chùa là vườn 
Nai, phía bên phải ở mé sau là di tích nơi hoả táng Dharmapala. Nằm bên 
phải con đường đi vào chánh điện chùa là tượng của Anagarika Dharmapala, 
đứng vòng tay, mắt nhìn xuống rất nghiêm nghị. 

Cũng phía bên phải đi hết con đường là cây Bồ Đề, chiết nhánh và mang 
từ Anuradhapura sang, do ngài Anagarika Dharmapala trồng năm 1931. cũng ở 
đây một sân nhổ và một nhà rạp xây năm 1989 do Hội Phật giáo Miến Điện 
xây dựng, trong đó có tượng đức Phật thuyết pháp cho năm anh em Kiều Trần 
Như. Một cổng chạm trổ rất đẹp xây dựng năm 1999, chung quanh cây Bồ Đề 
nhiều tượng Bồ tát đặt trong lồng kính. Đi bộ chừng 100 mét sẽ đến vườn Nai 
và một sở thú nhỏ có cá sấu, cá sấu Nam Mỹ những giống chim di cư như con 
Diệc... 

Vườn Nai 

Như đã nói, trong kinh điển Phật giáo Sarnath được biết đến như là 
Mrigadava (Lộc Uyển), và như chúng ta biết thì thời đức Phật có rất nhiều nai 
sống ở đây. 


Vườn Nai hiện nay được hình thành để kỷ niệm khu Mrigadava củ. Một 
số nai vẫn đang được chính quyền bang Uttar Pradesh nuôi và bảo vệ tại đây. 
Vườn nai thành lập vào dịp kỷ niệm 2500 ngày đức Phật nhập niết bàn, được 
tổ chức rất long trọng tại Sarnath và khắp Ấn Độ. Công viên rộng khoảng héc 
ta đất, có một hồ chảy dọc theo khu vườn. Chính quyền bang Uttar Pradesh đã 
đầu tư 4 triệu rupees để sửa sang lại mỹ quan tại khu di tích này. Đi ra khỏi 
khu vực chùa chúng ta sẽ thấy văn phòng của Mahabodhi Society. Đây là trụ 
sở lớn và lâu nhất ở Sarnath. Trụ sở này là chi nhánh của Hội dời từ Colombo 
sang Calcatta vào năm 1891. 

Chùa Hàn Quốc 

Chùa nằm cách con đường chính chừng 350 mét về hướng Bắc, gần 
trường Mahabodhi Inter. Chùa do John Kinz xây dựng, và đang được Sư 
Bisuddha quản lý. Chùa khánh thành ngày 1-2-1996, khuôn viên chùa chỉ độ 
0.61 héc ta. Cổng chùa hướng về hướng Nam. Chánh điện thờ một tượng Phật 
bằng đá. 

Chùa Trung Quốc 

Đi bộ chừng 250 mét về hướng Đông, nằm bên trái là chùa Trung Quốc 
do thượng toạ Te-Yu, đệ tử của Ngài Tao Kai và Fa-yuan Tsu, chủ tịch hội Phật 
giáo Đông Nam Á xây dựng năm 1939. Chủ nhà băng ở Singapor tên Lee 
Chong Seng cúng hầu hết kinh phí. Cổng và tường chung quanh chùa xây dựng 
năm 1952 do Đại Đức Pau-Chao va` Cheu-Tsau, nhiều Hoà thượng và những 
người thừa kế Cố thượng toạ Te -Yu, và những người Hoa kiểu ở Ấn Độ cúng 


Š7 


dường. Chánh điện chùa hình vuông có thờ một tượng Phật bằng đá rất đẹp. 
Tượng được tạc ở Miến Điện, nên mang đường nét nghệ thuật điêu khắc Miến 
Điện rất đẹp và sống động. 

Đền thờ Saranganatha (Shiva) 

Đi thẳng theo con đường từ chùa Trung Quốc về hướng sân ga chừng 150 
mét thì rẽ phải chúng ta sẽ thấy ngôi đền nằm riêng biệt trên một khu đất 
cao, thờ Shiva trong hình thức “Chúa tể của loài Nai”, Saranganatha. Cũng ở 
tại ngôi đền có một linga gọi là Shobhanatha. Phía Đông ngôi đền là một hồ 
nước lớn có hoa sen nở suốt mùa. Người ta tin rằng đền thờ được xây dựng tại 
địa điểm của một điện thờ của đạo Shaivite phát triển rất mạnh trước đây. 
Suốt tháng Shravana (Julu-August) hầu hết những người sống gần đây đều kéo 
về trong không khí hân hoan của ngaỳ hội, hàng ngày mọi người tổ chức 
những cuộc du ngoạn cúng hoa, và đồ ngọt cho Saranganatha, và nấu những 
món ăn đặc biệt ở ngoài trời. Chừng 150 mét về hướng Tây là chùa Nhật Bản. 

Chùa Nichigatsuzan Horinji (Nhật bản) 

Từ đền thờ Saranganatha khoảng 100 mét về hướng Tây Hội 
Dharmachakra Indo-Japanese Society có xây một ngồi chùa rộng 2500 mét 
vuông, chùa Indo-Janese (Na Mu Myo o Ren Ge Kyo). Lễ sái tịnh khu đất tổ 
chức ngày 10-9-1986. Chùa xây dựng theo phong cách của Nhật bản, tất cả 
những vật liệu được mang sang từ Nhật; chi phí xây dựng chùa là 10 triệu 
Rupees. Công ty xây dựng Mitsusui, xây dựng công trình, và đến ngày 21-11- 
1992 chùa chính thức mở cửa để đón khách thập phương. Trong chánh điện 
chùa có thờ tượng Phật ngồi thiển định cùng nhiều tượng Bồ tát khác. Theo 
con đường đi về hướng Tây khoảng 100 mét chúng ta sẽ gặp chùa Phật giáo 
Tây Tạng. 

Chùa Phật Giáo Tây Tạng 

Năm 1955, dưới sự lãnh đạo của Sư Goshelama, người ty nạn trong cuộc 
chiến Trung Quốc-Tây Tạng, đã xây ngôi chùa này. Tượng Phật lớn làm theo 
mô hình tượng Phật Sarnath thờ ở đây. Ngoài ra còn có 9 tượng khác hai 
tượng Phật, hai tượng đệ tử của Phật, một tượng thần Tara, một tượng Di Lặc, 
một tượng Đại Đức Tsong Khapa và hai đệ tử của Tsong Khapa. Tsong Khapa 
theo phái Gellupa của Phật giáo Tây Tạng. Còn có ba hệ phái khác nữa ở Tipet 
đó là phái Nyingapa, Shakya, và Kagyudpa. Hàng trăm tu sĩ Tipet bất kể họ 
thuộc hệ phái nào cũng đến đây hàng năm để lễ bái tại đây. Trong chùa đang 
bảo quản 150 bộ kinh giá trị được dịch sang tiếng Tây Tạng vào giai đoạn thế 
kỷ thứ 7-9. Một điều ngạc nhiên khác là số lượng tranh bích hoạ vẻ trên vải và 
trên tường. Những bức tranh này đã có từ hơn cả trăm năm nhưng màu sắc 
vẫn tươi và sáng. Đi dọc theo con đường đến ngã tư với lộ chính, chúng ta sẽ 
gặp nhà hàng Rangoli, với những món ăn hấp dẫn và ngon. Đi chừng 300 mét 
rẽ phải, theo đường này bạn sẽ gặp một tu viện của Tây Tạng. 


68 


Đinghpuri Tirha 

Năm 1800 Acharya Kushalachandra Suri đã xây dựng đền thờ này tại 
ngôi làng Hiramanpur và được đánh dấu bằng một bảng viết ở cổng (hiện nay 
không còn). Hiramanpur nằm cách Sarnath 1.5 km về hướng Đông nam, qua 
khỏi đường tàu hoả. Tượng của Shreyamsanatha trong hình tướng của 
Mulanayaka-3J1 được thờ ở đây. Ở bốn góc của toà nhà bên trong có biểu tượng 
về bốn bậc của thượng đế được minh hoạ. Có một nhà nghỉ cho khách hành 
hương, trong đền thờ có nhiều cây cối xanh tươi và trồng nhiều hoa. 

Viện Cao Đẳng Trung tâm của Tipet 

Trong những thập niên 50 tại Tây Tạng đã xãy ra những cuộc xung đột 
về chính trị, văn hoá, và tôn giáo giữa Trung Quốc và Tây Tạng. Từ đó người 
Tây Tạng bị kểm kẹp với sự lo lắng rằng những văn hoá của mình mỗi ngày sẽ 
biến mất và họ sẽ bị đồng hoá. Thấy được điều này, người đầu tiên là Pt. 
JjJawaharlal Neru thủ tướng Ấn Độ và ngài Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 Tenzin 
Gyatso đã thành lập Học viện Tây Tạng tại bốn địa điểm Gangtok (Sikkim), 
Leh (Laddadkh), Delhi và Sarnath. Những môn học căn bản ở đây là để tạo 
điều kiện cho những người Tây Tạng ty nạn học hỏi kiến thức, thiết lập lại 
những sách bằng tiếng Sanskrit bị mất, và bảo tồn tiếng Tây Tạng, viện cũng 
đào tạo truyền thống Phật giáo cổ truyền cùng với những môn học hiện đại để 
bảo tồn truyền thống văn hoá của Tây Tạng. Viện cũng phục hồi lại những văn 
học Ấn (những bản gốc bị thất lạc) và giảng dạy chương trình cao cấp Phật học 
nâng cấp cho những sinh viên đã có học những chương trình Phật học trước 
đây. Viện trước đây cũng là một phân khoa của trường đại học Sanskrit 
Varanaseya, và tách rời vào năm 1998 khi viện được UGCA chấp nhận tương 
xứng với đại học Deemed. Mô hình thiết kết của Viện dựa theo kiến trúc tu 
viện Tây Tạng cổ. Viện sưu tầm những tài liệu lịch sử để phục vụ cho việc 
giảng dạy, nghiên cứu, và xuất bản. Viện hiện có tất cả 5 phân khoa: ngôn ngữ 
học, logic, nghệ thuật và thủ công, triết học và tôn giáo, y tế, chương trình bắt 
đầu từ lớp 9 đến đại học và hậu đại học. Ở đây cũng có chương trình nghiên 
cứu cho luận văn tiến sĩ, và chương trình học hàm thụ cho những nghiên cứu 
sinh dài hạn. Năm 2000, có đến 300 sinh viên nam (ở ký túc xá 
Padmasambhava), và 62 sinh viên nữ (ở tại ký túc xá PraJapati), và 90 giáo 
viên. Sinh viên đến ghi danh từ các quốc gia như Nepal, Bhutan, Mông Cổ, 
Trung Quốc, Hàn Quốc và Nga. Viện có một thư viện tương đối tốt với những 
tài liệu quý giá, những bản viết tay và hơn 85,000 đầu sách dưới dạng vi film. 
Từ khi viện được công nhận, viện trưởng là giáo sư tiến sĩ Samdong Rinpoche, 
người rất có trình độ và tâm huyết trong mọi lãnh vực. 

Chỗ ở 

Hầu hết du khách đều không muốn ở qua đêm tại Sarnath, nhưng nếu có 
thì có thể trú tại một số chùa ở đây với sự cúng dường tùy hỷ. Công ty du lịch 


69 


UP có khu khách sạn Bungalow, khách sạn Mrigadaya (Tel: 2586965, Fax: 
2587508), có phòng đôi với nhà tắm va` maý lạnh với giá phải chăng (khoảng 
300 Rs cho phòng hạng sang, 550 Rs cho phòng máy lạnh, và 400 Rs cho 
những phòng gia đình). Có thể ở lại những nơi khác như: Khách sạn Golden 
Buddha (Tel: 25879388), giá 350/450 Rs; Chitra Vihar (Tel: 2586280); Nhà nghỉ 
Jain Paying (Tel: 2595621, tiếp xúc Dr. A.K. Jain, Jpgh@rediffmail.com), 14/37A 
Barraipur; và Nhà nghỉ Mahabodhi (Tel: 2585595). Có ba nhà nghỉ lớn 
Dharmashala (nhà nghỉ cho khách hành hương), là Birla, Burmese and Jain. 
Ngoài ra còn có hai nhà nghỉ khác: Officers' Guest House do Viện Khảo Cổ, và 
Foret Department Guest House(Tel: 2586635-2586636). 

Thức ăn 

Cách khách sạn Mrigadaya khoảng 1 cây số về hướng Nam, gần đến ngã 
tư là Nhà hàng Rangoli Garden Restaurant (Tel: 2585025, 2587125), là nhà 
hàng tốt nhất. Trong mùa hành hương, một nhà hàng Bhutan, gần chùa Tipet, 
có phục vụ thức ăn Trung Quốc. Trong thành phố cũng có những nhà hàng 
trung bình với thức ăn Ân. Gần ngã tư đường Ashapur, có hai nhà hàng Hotel 
Highway Inn và Open Restaurant. 

Những dịch vụ khác 

Ngân hàng duy nhất ở Sarnath là Central bank of India, tuy nhiên cách 
Ashapur khoảng 1.5 km về hướng Nam có chi nhánh của State bank of India 
và Carana Bank. Phục vụ ở đây rất tôi, không có dịch vụ đổi ngoại tệ. Có bưu 
điện và bịnh viện nhà nước. 

Ga nối : Varanasi 

Dân số: một triệu rưỡi, mã số điện thoại: 0542, mã số bưu điện: 221001. 

Thành phố Varanasi năm bên bờ Tây của sông Hằng, nơi dòng sông 
Hằng uốn cong về hướng Bắc trước khi đổi sang hướng Đông nam để đổ ra 
biển. Đây là thành phố thánh của Ấn Độ, thành phố này có lẽ là thành phố 
quan trọng từ thế kỷ thứ 7 TTTL khi Babylon và Nineveh đạt đến đỉnh cao của 
quyền lực. Thành phố này có đề cập trrong Mahabharata và Ramayana. Đức 
Phật đã đến đây năm 528 TTL. Tên thành phố xuất phát từ tên của hai dòng 
suối: Varana ở phía Bắc thành phố và Asi ở một dòng suối nhỏ ở phía Nam. 
Tên Ba la nại là tên thông tục của Varanasi. Varanasi còn gọi là Kashi, “thành 
phố của Ánh sáng do những người theo đạo Hindu tôn kính thường thêm tiếp 
vĩ ngữ -—ji cho nó. Khoảng 8 cây số từ trung tâm thành phố là Sarnath, một 
khu ngoại ô, nơi Đức Phật thuyết bài pháp đầu tiên. Theo con số thống kê về 
số lượng khách hành hương hàng năm đến thành phố này lên đến cả triệu 
người, khoảng nữa triệu người du lịch Ấn, và chừng 150 ngàn du khách ngoại 
quốc. 

Varanasi được xem như là nơi tổng hợp của tất cả tỉnh hoa của những 
nơi hành hương khác người ta tin rằng nếu ai chết ở trong khu vực này sẽ được 


90 


sanh lên thiên đàng. Do đó có nhiều tín đồ Hindu đến đây để sống những ngày 
cuối cùng và thiêu xác để bỏ tro xuống dòng sông Hằng. 





Cảnh trên sông Hằng 

Những cư dân đầu tiên 

Những cư dân đầu tiên sống ở Varanasi (1000 TTL) là những người 
thuộc giai cấp Sát Đế Lợi đã biến thành phố này thành trung tâm văn hoá, 
giáo dục, và thủ công nghệ. Từ thời đại Mauryan (thế kỷ thứ 3-4 TTL) cho đến 
triều đại Gupta (thế kỷ thứ 5-6 TTL), đây là thời kỳ hoàng kim của Varanasi. 
Sự hưng thịnh của thành phố đạt đến đỉnh cao là vào giai đoạn Gahadavala 
(thế kỷ 11-12). Thành phố bị quân đội của Hồi gíao tàn phá. Năm 1194, Qutb- 
ud-din Khalji đánh bại quân đội của hoàng gia và Ala-ud-din-khalji, vua của 
Delhi (1294-1316) đã phá huỷ toàn bộ đền đài, chùa chiền để xây dựng nhà thờ 
Hồi giáo. Vua Aurangzeb (1658-1707) cho đập phá những đền thờ, chùa và xây 
dựng nhà thờ Hồi giáo trên những vị trí đó. 

Một trung tâm học thuật 

Varanasi được xem như là trung tâm nghiên cứu Sanskrit chính của vùng 
Bắc Ấn. Sanskrit là cổ ngữ của gốc ngôn ngữ Indo-Buropean, là ngôn ngữ bác 
học và tôn giáo đã được duy trì ở đây kể từ khi nó không còn là một ngôn ngữ 
phổ thông. Ví dụ, Trường đại học Sanskrit có hơn 150 ngàn bản viết tay rất 
giá trị. Những hoạt động của đạo Hindu phát triển ở đây, đặc biệt là vào thế 
kỷ thứ 15 dưới thời Ramananda và Kabir, một trong những vị thánh thi của 
Ấn Độ sống ở đây. Tulasi đã viết lại Ramayana từ chữ Sanskrit sang tiếng 
Hindi 

Những nơi cần quan tâm 

Varanasi nổi tiếng nhờ dòng sông Hằng linh thiêng chảy uốn cong tạo 
thành bờ hình lưỡi liềm, dọc theo bờ sông Hằng có 84 đền thờ, năm trong số 


9] 


các ngôi đển này rất quan trọng cho những tín đồ Hindu đến đây để cầu 
nguyện và tắm. Từ những đền thờ này nhìn mặt trời lên rất đẹp. Những nơi 
quan trọng khác như đền Vàng của Vishvanatha và những đền gần đó, đền thờ 
Kala Bhairava, Durga, Tulsi manas, Bharat (đền thờ đất Mẹ Ấn Độ biểu tượng 
bằng một bản đồ bằng đá trên mặt đất), Thành Ramnagarvà Viện bảo tàng 
phía bên kia sông, Brarat Kala Bhavan (Viện bảo tàng trong trường đại học 
Banaras Hindu), Banaras Hindu University, trường đại học nội trú lớn nhất 
Châu á, đền thờ Kardameshvara (đền có từ thế kỷ thứ 7 vẫn còn giữ những 
nghi lể cổ truyền), và nhiều nơi khác. 

Môi trường ô nhiễm ở sông Hằng 

Dọc theo sông Hằng vấn đề chính yếu là xử lý chất thải (chất thải từ 
con người và những chất thải công nghiệp) là vấn để gây khó khăn cho Uỷ ban 
quy hoạch sông Hằng được thành lập năm 1986 để giải quyết tình trạng 
nghiêm trọng trên. Sự sai lầm và giải quyết vấn để nước thải trong 7 thành 
phố được hôi thảo tại Kanpur, Allahabad, Mizapur, Varanasi, Patna, Bhagalpur 
và Kolkata. Tuy nhiên ở Varanasi, những hệ thống cống từ thế kỷ thứ 7, không 
còn khả năng để dẫn nước thải, lưu lượng nước tăng trong thơi gian gió mùa và 
sự cung cấp cho thuỷ điện vẫn gặp nhiều trở ngại. Thêm vào đó là hầu hết tín 
đồ Hindu, dự tính khoảng 25,000 xác người và những xác thiêu bỏ xuống sông 
Hằng mỗi năm. Những xác gia cầm chết thả trôi trên dòng sông, thịt vửa ra, 
xác chìm xuống dòng sông. 

Nhà máy nước Uttar Pradesh (Jai Nigam) đưa ra một dự án quy hoạch 
sông Hằng II, nhưng chương trình mới đưa ra thì đã bị chống đối từ bên trong. 
Đó là lý do tại sao dự án không được tiến hành. Không có sự ủng hộ của cộng 
đồng và cũng không thấy được những mối nguy hại cho dòng sông. Và những 
nhận định sai lầm muốn phục hồi lại những đạo đức tôn giáo củ mèm về sự hài 
hoà về thiên nhiên và tín ngưỡng của đạo Hindu. Mặc dầu sông Hằng là một 
trong những con sông ô nhiễm nhất thế giới nhưng cũng như những dòng sông 
vùng nhiệt đới, nó có thể tự trong sạch dòng sông một cách nhanh chóng. 
Những nhà khoa học khám phá ra rằng một đặc tính của dòng sông. Vi khuẩn 
gây bệnh dịch tả không thể sống quá 3 tiếng đồng hồ ở sông Hằng trong khi 
đó trong nước máy loại vi khuẩn này có thể sống đến 24 tiếng đồng hồ! 

Khách sạn- Nhà nghỉ 

Khách sạn 

Varanasi có một số lượng khách sạn nhiều nhất, từ một số khách sạn 
cao cấp đến những nhà nghỉ rẻ tiền, những nhà nghỉ cho khách hành hương. 
Tuỳ theo những nhu cầu và giá cả, khách sạn ở Varanasi có thể chia ra làm 
năm loại. 


92 


A. Khách sạn 4 sao, thường là những khách sạn quốc tế, có máy lạnh, có 
đủ những nhu cầu cần thiết, có cả dịch vụ đổi ngoại tệ, thể thao, giá 3000/5000 
Rs. 

Ciarb Varơanos:r (140 phòng) Email: clarkvns@satyam.net.in, Tel: 2348501 
đến 2348510; Fax:2348186-kháchsạn tốt nhất trong thành phố. 

Hindutan International (68 phòng) Tel: 2351484 đến 2351490, khách sạn 
mới xây và có nhà hàng ăn tốt. 

Tqj Gơœnges (130 phòng) Web: www.tajhotels.com, Tel: 2345120 đến 
2345117, Fax: 0542-2348067 là nơi nghỉ sang trọng và đầy đủ những dịch vụ. 

Varanasi Ashob (84 phòng) tel: 2346020 đến 2346030; Fax: 2348089, 
nằm ở khu vực yên tỉnh. 

Radison Hofei (120 phòng) Email: radvar@sifycom, Web: 
www.radisson.com, Tel: 091-542-2501515, Fax: 091-542-2501516, khách sạn nổi 
tiếng trên thế giới Radisson. 

B. Khách sạn 3 sao, có máy lạnh trung tâm, có đầy đủ những nhu cầu 
của hạng A nhưng không sang trọng, giá 1500/3000 Ra. 

Best Western ldeal (40 phòng) Tel: 2348091; Ho£el de paris (B0 phòng) 
gần văn phòng du lịch Tel: 2346601 đến 2346608, Fax: 2348520; Ho¿el India 
(80 phòng), 59 Patel Nagar, Tel: 2343309, 2342912, 2342913, Fax: 2348327; 
M.M Contfinentai, Tel: 2345272-2345273, Fax: 2342839; Hotel palace on Ganges 
(22 phòng), Assi Ghat; Hotel Pallaui Interndafiondl (B5 phòng), Hathwa Palace 
Chetgani, Tel: 2356939 đến 2356942, Fax:2322943. 

C. Khách sạn 2 sao, thường là những khách sạn tương đối với giá 
1000/1500 Ra. 

Barahdari (16 phòng) Tel: 2830040-2330581; Diamond (55 phòng ) tel: 
2310696-2310700; Hotel Ganga View (14 phòng), Assi Ghat, Tel: 2813218; Jai 
Ganges (18 phòng-máy lạnh) Tel: 2345951 đến 2345954; Mati (80 phòng), 
đường Vidyapith, Tel: 2856844-2851395, Fax: 2322161; Padmini International 
(30 phòng), D/B59/150K Shivpurva, Sipgra-Mahmoorgani Road, Tel: 2220972- 
2222274, Hotel Pradeep (45 phòng) C27//153 Jagatganl, lahurabir, Tel: 
2344963-2344594ˆ° Fax: 2344898; Surya (35 phòng), Varana Bridge Road, Tel: 
2348330-2343014. 

D. phòng thoáng mát có nhà tắm và tivi, nhà hàng và dịch vụ phòng, 
giá 500/1000 Rs. 

Ajay (19 phòng) Tel: 2344/63; Dak Bungalow Caravan park, Tel: 
2342182; gautam, C 26/385 Ramkatora (37 phòng có cooler) tel: 350805; Shahi 
River View Hotel(12 phòng), B1/152 À Assi Ghat, Tel: 2366730; Siddhartha (26 
phòng) Tel: 2358161-2351852; Temple on Ganges (20 phòng), Assi phat, Tel: 
2312340; Tourist Bungalow (39 phòng) tel: 2341162- có phòng máy lạnh, nhà 


"mộ 


tắm riêng, phòng hạng sang và phòng ngủ tập thể mới xây; Vaibhav (1ð 
phòng) Tel: 2346477-2346588. 

E. Phòng đơn có quạt máy (đôi khi có máy lạnh), tắm vòi sen và nước 
chứa ở thùng. Nhà vệ sinh tập thể, phục vụ hạn chế bao gồm cả thức ăn khi 
nhà hàng không mở cửa, giá 400/600 Ra. 

Ashok: 2850058; Buddha: 2343686;Chandra: 2356318; Empire: 2892129; 
Garden View: 2360851-23658917; Hotel .Jyoti: 2320883-23938050; Lara India: 
2320328-2320327. 

Guest House; giá 100/200 Rs 

Amirt Guest House: 2313264; Beriwala Atithi bhavan: 2357117; 
Chitragupta Atithi bhavan: 2345071; Dashashvamedh Boarding House: 
2321701; Kapoor Guest House: 2343802; kesharl Vishram Bhavan: 2320262 Sri 
Lodge:2392894; Yogi Guest House; 2320860. 

Nhà Khách Hành Hương 

AnnapurmaTelwala: 2350025; Bagla: 2329219; Buddha Burmese; Divan 
tara Chand; Kamala; Kanpur; Kashi Mumuksha Bhavan. 

Nhà hàng ăn 

Những nhà hàng trong thành phố không được phép bán bia rượu. Thực 
đơn phong phú các món ăn ở các nhà hàng lớn. Một vài nhà hàng nổi tiếng 
dưới đây: 

Amrapali Restaurant ở khách sạn Relex: 2343503; Anamika Coffe & 
Kulfii House; Bread of Life Bakery B3/322 Shivala: 2318912-nơi duy nhất trong 
thành phó có “bánh mì Châu âu và những thức ăn nhẹ của Mỹ”; Cantons ở 
khách sạn Surya có những món ăn Trung Quốc; Chahat Restaurant: 2363900; 
E1 Parador sau trạm xe buýt thành phố; Kerela Café (nam A6lIn): 2313208; 
Hotel Labela Restaurant (Chinese) B 31/26 B.H.U Rd,L lanka: 2866970; Pragati 
Café; Shashi Restaurant: 2351069 v.v... 


Những dịch vụ du lịch 

Air People,Sridas, The Mall, Varuna Bridge: 2340562; Asia Travel & 
Tours, Maldadhiya: 28351484-2857873; Cosmic Travels & Movers, Varuna 
Bridge: 2346726-2340628; India Travel Services CK 21/31 Thatheri Bazar: 
2320628, 2329426; ITDC Transport Unit, Htel Varanasi Ashok: 2346612; 
Kusinagar Travels& 'Tours D 64/185 Sigra: 2224026-2331612; MẮN travels 
Harishchandra Rd: 2344650; Overseas travels Pvt. Ltd. Ranavir market, 
Dashashvamedh Rd.: 321465, 393840; Raj travels maidagin Chauraha: 2391595 
V.V... 

Cửa hàng sách 


94 


Chaukhambha viddya bhava, CK 29/9 Chowk: 2320404; Hamony, the 
Book shop, B1/160 Assi Ghat: 2510218; Indiaca Books D40/18 ngã tư Godaulia: 
2857401; Motila Banarasidas, RaJa Katra, Chowk: 2852331 v.v... 


95 


6. SHRAVASTI ( XÁ VỆ QUỐC), _ 

NƠI ĐỨC PHẬT THỊ TRIỀN THÂN THÔNG 

Qua đối thoại giữa đúc Phật uà lục sư ngoại đạo, ngòi đã thuyết phục 
được các uị này bằng giáo lý của Ngài, Thế Tôn đã thi triển thần thông... đứng 
trên ngọn của một cây thông cao, ngọn lửa đốt phần dưới thân thể của Ngài, 
Uuò năm trăm tia nước tưới ở phần thân trên của Phật, rồi ngọn lửa đốt phân 
trên thân thể của Ngài uàò năm trăm tia nước tưới lên phần thân dưới. Tiếp tục 
thi triển thần thông đúc Phật hoá thành con trâu uới cái bướu to, xuất hiện ở 
hướng Đông, biến mất rối xuất hiện ở hướng Tây. Biến mất ở hướng Tây, xuất 
hiện ở hướng Bắc. Biến mất ở hướng Bắc xuất hiện ở hướng Nam... tất cả 
chúng sanh nhìn thấy đúc Phật thi triển thần thông đều hoan hỷ. 

Mahduastu 

Tại tỉnh xú Kỳ Hoàn (SaudtthU, sau bhi ông Cấp Cô Độc chèo hỏi Đức 
Phật xong, Ngời dạy rằng: 

“Chân lý của tất cả các tôn giáo nên quy tựu ở đây, bởi 0ì bhông có trí 
tuệ sẽ hhông có lý trí. Chân lý này hông phỏủi chỉ dành riêng cho những người 
ẩn sĩ; nó liên hệ uới tất củ chúng sanh, tu sĩ, hay các cư sĩ. Không có sự phân 
biệt giữa tu sĩ người phát nguyện xuất gia, uò một người thế tục sống đời sống 
gia đình. Có những uị tu sĩ uẫn rơi uòo địa ngục, nhưng lại có những người cư 
sĩ tại gia cũng có thể chứng được quả uị của những bậc thánh. 

Tham ái là mối nguy hiểm cho tất cả chúng sanh; nó làm cho chúng 
sanh phải điên đảo. Ai chìm đắm trong tham ái sẽ bhông có cách nòo thoát rd. 
Nhưng trí tuệ là con thuyền hữu ích, thiền định là bánh lái. Đạo Phật giúp cho 
các người uượt qua sự tấn công của ma uương, của bẻ thù. 

Từ đó có thể giải thoát được tất cả nghiệp lực, hãy thực hành các điều 
thiện. 

Hãy luôn chúnh niệm, bhông làm các điều ác bởi uì “nhân nào quả nấy 

Ashuaghosha, A Liƒe of Buddha 


22 


VỊ TRÍ VÀ BỐI CẢNH XÃ HỘI 

Cách Lucknow 134 cây số về hướng Đông bắc, Bahraich 47 cây số về 
hướng Đông và Balrampur 18 cây số về hướng Tây , Shravasti (Pali: Savatthi), 
được tìm thấy những di tích của Saheth-Maheth (chạy dài từ Shravasti đến thị 
trấn Gonda, UP) là thủ phủ của vương quốc Koshala. Thành phố nằm trên bờ 
sông Rapti, một nhánh của sông Hằng. Mahabharata nói đến vua Sharavasta 
huyền thoại người đã lấy tên ông để đặt tên cho thành phố. Dựa theo Vishnu 
Purana, thành phố được thành lập do Shravasta, vua của cõi trời, Rama, người 
trong dòng tộc, vua của Ayodhya, lập con trai Lara làm vua của Shravasti. Theo 
những chứng cứ của khảo cổ, thành phố hình thành và năm 600 TTTL. Theo tài 
liệu cổ của đạo Jain, thành phố vốn có tên là Champakapuri và Chandrkapuri, 


96 


và được nói đến như là nơi sanh của Sanbhavanatha và Chandraprabha. 
Shravasti là nơi đặc biệt đức Phật đã trãi qua 25 mùa an cư tại tỉnh xá Kỳ 
Hoàn. 

Tại Shravasti, cũng như truyền thống của chư Phật trong quá khứ, Phật 
Thích Ca đã thi triển thần thông ở đây. Chính ở đây đức Phật đã đấu thần 
thông với Tirthikas trước sự chứng kiến của vua Ba Tư Nặc và nhiều người, và 
Ngài đã thắng. Đức Phật bay lên không trung đứng trên hoa sen ngàn cánh, 
Ngài hóa lửa và nước cháy chung quanh thân thể Ngài, đức Phật biến ra vô số 
thân cao lớn đụng đến cả cảnh trời cao nhất. Các đạo sĩ không thắng được 
thần thông biến hoá phi thường đó, không dám thi thố khả năng của họ, lúng 
túng như bị sét đánh, bỏ chạy. Vị trí độc tôn của đức Phật đã được minh 
chứng, và Ngài đã thuyết pháp cho số lượng thính chúng đông đảo đến xem 
đức Phật thi triển thần thông. Shravasti là chủ đề chính cho những tác phẩm 
nghệ thuật rất sớm. 

Trả lời câu hỏi của vua Ba Tư Nặc, đức Phật dạy: 

“Từ b¡ là bết quả củu tri biến. Thực hành con đường tỉnh thúc để nhận 
chân được sự thật của cuộc đời. Sự thật đó là uô thường. Tốt cả các pháp đều 
Uuô thường bhông có một cái ngã thường hằng. Tốt cả đều biến chuyển. Thân 
thể con người cũng sẽ thay đổi, hoại diệt. Thấy được uô thường chúng ta sẽ 
bhông còn sợ hãi, chúng ta sẽ đối diện uới uô thường. Do đó uới lòng tư, chúng 
ta đừng bao giờ gây đau bhổ cho người bhác. Từ b¡ sẽ cho ta sức mạnh. Đại 
uương! Hôm nay Thế Tôn giảng cho ngài những điều căn bản của con đường 
giải thoát. Thế Tôn sẽ giảng nhiều hơn uào địp bhác.” 

Vua Ba Tư nặc hoan hỷ tín thọ. Vua đứng dậy đãnh lễ Thế Tôn. Vua biết 
rằng ngài sẽ quy y với đức Phật vào một ngày rất gần. (Majjhima Nikaya) 

Cũng tại đây đức Phật đã độ cho Sunita, một người thuộc giai cấp hạ 
tiện xuất gia. Điều này đã dẫn đến sự chống đối dữ đội và đã dược giải quyết 
sau này nhờ sự ủng hộ của triều đình. Trả lời vấn đề này, đức Phật nói: “Chấp 
nhận một người thuộc giai cấp hạ tiện uào hàng ngũ tăng đoàn thường gây 
tranh luận lúc bấy giờ. Giáo pháp của ta là bình đẳng, bhông có giai cấp. Mặc 
dầu chúng ta sẽ gặp nhiều bhó bhăn uê uiệc Sunita xuất gia, là một thành uiên 
của tăng đoàn, nhưng chúng ta phải mở cánh của lần đầu tiên trong lịch sử, 
Uuò những thế hệ sưu này sẽ cám ơn chúng ta uê điều này. Chúng ta phải biên 
quyết thực hiện điều này.” 

Trong mùa an cư lần thứ 13 tại Shravasti, đức Phật đã thuyết bài kệ 
tóm tắt giáo lý của Ngài: 

“Quá bhúứ không truy tìm, 

Tương lai hông ước Uuọng, 

Quá khứ đã qud rồi, 

Tương lai thì chưa đến, 


97 


Chỉ có pháp hiện tại, 

Tr¡ biến chính ở đây, 

Không lay chuyển rung động, 

Hôm nay nhiệt tâm làm, 

Ai biết chết ngày mai, 

Không ai điều đình được, 

Với đại quân thần chết, 

Trú như uậy tinh cần, 

Đêm ngày bhông mỗi mệt 

Xứng gọi Nhất Dạ Hiền, 

Bác an tịnh trâm lặng” 

amyutta Nikaya 

Ở Shravasti cũng là nơi đức Phật tranh luận với những giáo chủ của 
những giáo phái khác. Một số tài liệu cho rằng đức Phật tranh luận với Lục sư 
ngoại đạo, số khác thì cho rằng bằng thi triển thần thông; có lẽ là cả hai. Sáu 
giáo chủ của trường phái triết học nổi tiếng của Ân Độ thách thức đức Phật thi 
đấu về thần thông nhiều lần khi Ngài đi khất thực trong thành phố. Cuối 
cùng, năm Ngài 57 tuổi đức Phật đồng ý thi đấu tại Shravasti. Vua Ba Tư Nặc 
xây một toà nhà đặc biệt cho cuộc thi này, trong đó có bảy toà ngồi được xây. 
Vào ngày đầu tiên của muà xuân, Lục sư ngoại đạo đã ngồi chờ sẵn, đức Phật 
dùng thân thông bay đến. Ngài hoá phép lửa và nước bao quanh thân Ngài, và 
toà nhà biến mất, rồi hoá phép thành một cung điện pha lê. Cắm một cây tăm 
trên đất, đức Phật biến thành một cây đại thụ, với nhiều hoa hương thơm 
ngát, với trái chín trĩu cành. Ngài hoá ra vô số thân, chư Phật che kín khắp cả 
không gian và đang thuyết pháp. Còn nhiều thần thông khác, đức Phật đã 
đánh bại lục sư ngoại đạo vào ngày thứ 8, mà một số đệ tử của những vị này 
sau này chấp nhận giáo lý của Ngài. Liên tiếp 7 ngày đức Phật thi triển thần 
thông và thuyết pháp cho đại chúng. Cả hai ngài Pháp Hiển và Huyền Trang 
đều mô tả một điện thờ cao, có tượng đức Phật, được tôn trí phía ngoài tỉnh xá 
Kỳ Hoàn để tưởng niệm những sự kiện này. Gần đó là nơi mà Đề Bà Đạt Đa 
thất bại khi muốn hại đức Phật bằng cách cào đức Phật bằng móng tay có tẩm 
thuốc độc, cuối cùng bị đoạ vào địa ngục. 

Một trong những sự kiện quan trọng tại Shravasti là đức Phật độ cho 
Angulimala, một câu chuyện rất phổ biến. Pháp Hiển và Huyền Trang đánh 
dấu nơi này không giống nhau. Angulimala, nghĩa là “vòng hoa bằng ngón tay, 
là một tướng cướp độc ác, làm kinh sợ cả nước; ông giết rất nhiều người, chặt 
lấy ngón tay kết lại thành vòng hoa. Một hôm, trong cơn phẩn nộ Angulimala 
định giết mẹ mình, lúc đó đức Phật thị hiện trước ông ta. 


96 


Angulimala cật vấn đức Phật: “Con người chẳng hề yêu thương nhau. Tại 
sao tôi lại phải yêu thương họ? Con người độc ác uò dối trú, tôi sẽ giết hết bọn 
họ” 

Đức Phật trả lời một cách nhẹ nhàng: “Ôi! thật đáng thương 
Angulimold! Ta biết ngươi thật sự tôi tệ đối uới những người bhác. Đôi bhi con 
người trở nên rất độc ác. Sự độc ác ấy là bết quả của uô minh, sân hận, tham 
đt, uò ganh ty. Nhưng con người cũng hiền lành uò hiểu biết. Ngươi có bao giờ 
gặp một uị tu sĩ chưa?. Các uị tỳ bheo phút nguyện bảo uệ mạng sống của tất 
củ chúng sanh. Cũng có nhiều người, bhông phải là tu sĩ, nhưng cuộc sống của 
họ dựa trên tình thương uùà sự thông cảm. Angulimdla, trên đời này có người 
xếu uà cũng có người tốt. Không nên mù quáng. Giáo pháp của Ta có thể 
chuyển hoá độc úc thùnh tình thương. Sân hận là con đường ngươi đang ởi. 
Hãy dừng lại! Hãy chọn lấy con đường của sự tha thú, sự cảm thông uà tình 
thương.” 

Angulimala thật sự xúc động trước những lời của đức Phật. Ông ta có thể 
nhận ra rằng đức Phật đã nói với lòng từ của Ngài, không hề có sự sân hận 
hay ác cảm. Đức Phật nắm lấy tay Angulimala và nói: “Angulimala, Ta sẽ bảo 
vệ cho ngươi, nếu ngươi hứa dứt bổ tâm thù hận, và phát nguyện thực hành 
giáo pháp của Ta”. Những lời dạy của đức Phật như thức tỉnh trái tim băng giá 
của Angulimala. Angulimala từ bỏ con đường tội lỗi của ông xuất gia quy y theo 
Phật. 

Tên tướng cướp ngày xưa đã được chấp nhận vào tăng đoàn, sau đó 
không lâu chứng được quả vị A La Hán. Nhưng những ác nghiệp mà ông đã tạo 
ra là cứ mỗi lần ông đi khất thực đều bị dân chúng ném đá vào người, cho nên 
đức Phật thường giải thích cho ông về quả báo của ác nghiệp không thể tránh 
được. 

Trong thời gian đó, Sudatta, một thương gia giàu có sống tại Shravasti. 
Trong một lần viếng thăm Linh Thứu, ông ta nghe đức Phật thuyết pháp và 
muốn trở thành đệ tử của Ngài. Ông ở trong tình trạng khó xử nên hỏi đức 
Phật là ông có thể trở thành đệ tử nhưng không lìa bỏ đời sống thế tục được 
không! Trả lời thắc mắc của ông, đức Phật đáp rằng chỉ cần ông sống với chân 
thật ngay thẳng là tốt. 

“Cạo đầu bhông sa môn, 
Còn nói lúo phóng dật. 

A¡¿ uẫn còn tham dục, 
Sao gọt là sơ môn? 

Ai lắng dịu hoàn toàn, 
Các điều ác lớn nhỏ, 

Vì lắng dịu ác pháp 

Xứng gọt là sa môn!” 


99 


Pháp cú 264-265 

Sudatta (Cấp Cô Độc) thỉnh đức Phật đến Shravasti và tìm một nơi thích 
hợp để xây dựng một tỉnh xá. Một khu vườn rất đẹp ở phía Nam của thành 
phố rất vừa ý ông. Khu vườn này của thái tử Kỳ Đà, con trai của vua Shravasti, 
Ba Tư Nặc. Thái tử Kỳ Đà yêu cầu là nếu ông Sudatta phủ cả khu vườn bàng 
tiên vàng thì ông mới bán. Sudatta chịu khó trãi những đồng tiền vàng khắp 
cả khu vườn. Thái tử Kỳ Đà nói rằng vì những gốc cây không thể phủ vàng cho 
nên nó thuộc về ông. Nhưng cuối cùng ông đổi ý cúng dường rừng cây để xây 
dựng tinh xá. Khu vườn mới có tên jJetavana Vihara. 

Đức Phật rất thích tính xá Kỳ Hoàn cho nên Ngài đã trãi qua tất cả 24 
mùa an cư tại đây, thuyết pháp cho chư tăng, cư sĩ. Sudatta sau có tên là Cấp 
Cô Độc. Vẻ hùng vỉ, trang nghiêm của tỉnh xá này đã được các nhà hành 
hương Trung Quốc ghi lại sau nhiều thế kỷ. Tinh xá Kỳ Hoàn tiếp tục thu hút 
các phái đoàn hành hương trên khắp thế giới đến đây để chiêm bái hành thiền 
trong khung cảnh thiên nhiên rất đẹp của khu vườn này. 

Một trong những điểm đẹp ở tỉnh xá Kỳ Hoàn là cây Bồ Đề do ngài A 
Nan trồng. Cây Bồ Đề vẫn còn đó chứng kiến bao sự thăng trầm của lịch sử, 
cây này được chiết nhánh từ cây Bồ Đề tại Tích Lan, mà gốc là từ cây Bồ Đề ở 
BĐĐT. Cây Bồ Đề do ngaì A nan trồng tại tỉnh xá Kỳ Hoàn là những gì còn 
lại ở đây, vẫn còn toát ra hương thơm ngát bởi vì chính tại nơi đây Đức Phật 
đã trú 24 mùa an cư kiết hạ. 

Đức Phật chấp nhận lời thách thức thi đấu thần thông với các đạo sĩ đạo 
Jain và Ajivika, và Ngài đã dùng thần thông làm cho cây xoài chỉ trong một 
ngày lớn và có trái. Đức Phật hoá ra thân rất lớn ngồi trên hoa sen, lửa cháy 
và nước toả ra từ thân Ngài. Những sự kiện này cũng là một để tài quan tọng 
cho nghệ thuật điêu khắc Phật giáo. 

Đức Phật đã giảng nhiều kinh và 416 chuyện tiền thân khi Ngài trú tại 
đây. Đức Phật đã giảng phần lớn tam tạng kinh điển trong thời gian ở 
Shravasti. Đề Bà Đạt Đa, người bà con của Đức Phật, đã nhiều lần hãm hại 
đức Phật trong thời gian Ngài ở Shravaasti. Nhưng Đề Bà Đạt Đa đã thất bại 
và chết cũng tại đây. Sau khi đức Phật nhập niết bàn, chư tăng vẫn tiếp tục sứ 
mạng ở Shravasti và nhiều nơi khác ở Koshala. Vào thời vua A Dục, tỉnh xá 
Kỳ Hoàn rất hưng thịnh và nổi tiếng. 

Trong thời kỳ Kusana, Shravasti là một thành phố phát triển, một trung 
tâm thương mại nổi tiếng, và cũng là một trung tâm Phật giáo nổi tiếng nhờ 
sự ủng hộ của triều đình. Trong suốt thời gian của vua Kanishka, vua cho xây 
dựng rất nhiều tháp, chùa chiển, tu viện, và tượng Phật. Shravasti bắt đầu suy 
tàn sau triều đại của vua Kanishka. Ngài Pháp Hiển đến đây chiêm bái vào 
thế kỷ thứ 5 ghi lại rằng chỉ có 200 gia đình sống tại đây. Tuy nhiên ngài nói 
rằng tinh xá Kỳ Hoàn và một số tháp vẫn còn hiện hữu trong khu vườn sum sê 


100 


với nhiều hoa. Ngài nói rằng vì do hoả hoạn đã thiêu rụi toà nhà cao 7 tâng ở 
tính xá. Thế kỷ thứ 7, Huyền Trang miêu tả rằng thành phố trở thành sa mạc, 
ngoai trừ tinh xá Kỳ Hoàn vẫn cây cối xanh tươi. Huyền Trang nói rằng vua A 
Dục đã dựng hai trụ đá tại hai bên cổng phía Đông của tỉnh xá, mỗi trụ cao 21 
mét. Ngài cũng nói đến sự phát triển của Hindu với hơn 100 ngôi đền thờ và 
số lượng tín đồ rất đông. 

Thời hoàng kim của .Jetavana vẫn tiếp tục vào thế kỷ thứ 12 với sự ủng 
hộ của vua Gahavadala. Một trong những người ủng hộ cuối cùng để xây dựng 
Phật giáo là hoàng hậu Kumaradevil, vợ của vua Govindachandra, vua 
Gahadavala, hoàng hậu đã cúng dường đất cho tỉnh xá vào năm 1128-1129. Sau 
này các tu sĩ Phật giáo phải rời bỏ jJetavana vì hoàn cảnh chính trị thay đổi và 
sự đe doạ liên tục của Hồi giáo. Jetavana trở nên hoang tàn từ đó. Năm 1863- 
187B Alexander Cunningham đã khai quật tìm ra khu di tích này trong đó gồm 
16 ngôi tháp. Tiếp tục vào năm 1875-76 William Hoey tiếp tục khai quật và 
tìm thấy nền móng của 4 toà nhà cổ. 

Cái tên Saheth-Maheth là tên của hai di tích khác nhau. Saheth nằm 
cách con đường Balrampur 250 mét về hướng Bắc, toạ lạc trên một khu đất 
rộng 13 héc ta. Đây là khu di tích của tỉnh xá Kỳ Hoàn nằm ngoài ranh giới 
của thành phố cổ. Khu di tích chỉ cón lại những cột bệ tường và những nền 
móng củ của những tinh xá và tháp. Những dấu vết còn hiện nay là của 8 ngôi 
chùa, 4 tỉnh xá và 14 tháp. Khu khai quật hiện nay nằm ở gần khu làng Kolga, 
toàn bộ thành phố tu viện của Shravasti được tìm thấy, có nhiều tỉnh xá, tăng 
xá và một hồ nước lớn dành cho chư ni. Sau khi viếng thăm những di tích ở 
phía Bắc chúng ta có thể tiếp tục đi về hướng Nam sẽ có con đường dẫn đến 
một khu di tích khác. Một tháp hình chóp nón rất dễ thấy, được xây dựng với 
cấu trúc hình vuông, bệ bằng loại đá cứng mỗi mặt 7.5 m. Phật tử hành hương 
cúng dường còn lại những dấu vết được in lên chân tháp. Chúng ta có thể thấy 
rằng ở đây không phải chỉ là một ngôi tháp mà trước đó là một chánh điện, 
sau này xây lại thành tháp. Rất nhiều tượng Phật dược tìm thấy ở đây. Trong 
số này có hai tượng nổi tiếng là tượng Phật ngồi trong tư thế thuyết pháp và 
tượng Phật ngồi tay chạm đất.. trongnhững tượng này có nhiều hình ảnh nhỏ 
của Quan Âm Bồ Tát và Di Lặc được chạm khắc. Đi tiếp một đoạn về hướng 
Đông của tháp chúng ta sẽ thấy cây Bồ Đề, gốc cây mới được xây một bậc 
thêm. Người ta tin rằng cây này trồng là để đánh dấu nơi ông Cấp Cô Độc 
trồng cây Bồ Đề. 

Maheth, cách Saheth chừng 500 mét về hướng Đông bắc, đánh dấu một 
thời hoàng kim của Shravasti, và là một khu di tích lớn nằm ở phía Nam sông 
Rapti. Tất cả những di tích ở Maheth là hai ngôi tháp được biết đến là Pakki 
Kuti và kachchi Kuti; sau này được xác định là tháp của Cấp Cô Độc. Phía 
ngoài của thành phố được chú ý đến là một thành luỹ bằng đất nung với bức 


101 


tường bằng gạch ở trên chạy vòng chu vi 5.2 cây số với nhiều cổng và pháo đài 
riêng biệt. Bốn cổng hiện đang mở cửa là Imli, Rajgarh, Nausahra và 
Kandabhari nằm ở bốn góc Tây nam, Tây bắc, Đông bắc và Đông nam của bức 
tường thành, những cổng này có thể là những cổng thành của thành cổ; tên 
hiện nay là do người dân địa phương gọi. Những di tích còn lại trong thành 
phố có cả Phật giáo, Bà La Môn và đạo dJain và một vài ngôi mộ thời trung 
đại. Người ta tin rằng đền thờ Sobhanatha là nơi sanh của Sambhavanatha, tổ 
thứ 3 của đạo Jain. Khu vực này còn lại hai căn phòng hình chữ nhật ở phía 
Đông bắc và Đông nam, và một sân được đổ bê tông. Phòng ở hướng Tây bắc 
có một tượng Rishabhadeva, tổ thứ nhất của đạo Jain. 

Từ con đường ở đền thờ Sobhanatha đi bộ chừng 500 mét về hướng Đông 
bắc sẽ dẫn đến Pakki Kuti; đây là một trong những mô đất lớn nhất trong khu 
vực. Cunningham xác định đây là tháp Angulimala do các nhà chiêm bái Trung 
Quốc tìm thấy. Angulimala là một tên thổ phỉ nguy hiểm người mang một vòng 
đeo cổ bằng ngón tay của những nạn nhân bị giết. Theo một nguồn giải thích 
khác thì đây là “Pháp đường” do vua Ba Tư Nặc xây dựng cho đức Phật. Nhưng 
toàn bộ cấu trúc, nghệ thuật trang trí điêu khắc, cách bố trí cửa thì đây là một 
ngôi tháp. 

Chừng 60 mét về phía Đông của Pakki Kuti là Kachchi Kuti, một di tích 
rất ấn tượng. Tên Kachchi Kuti là tên mới lấy từ tên của kachcha (bùn) và 
được xây dựng lại một điện thờ bằng gạch ở trên đỉnh do một ẩn sĩ sống ở đây. 
Những di tích còn lại hiện nay thuộc nhiều giai đoạn khác nhau, công trình 
xây dựng sớm nhất ở đây là vào thời đại Kusana và cuối cùng là vào thế kỷ 12. 
Một số hiện vật được tìm thấy ở đây là những bảng bằng đồng khác thời đại 
Gupta, một số là những tác phẩm điêu khắc về những cảnh của Ramayana. 
Những vật này đã khẳng định cho giả thiết rằng toà nhà của thời kỳ Gupta là 
một ngôi đển của Hindu. Theo Vishnu Purana, Shravasti là thủ đô của nước 
Koshala. 

Một công viên mới được xây dựng trong những khu di tích này, với nhiều 
cây cối, hoa và những thảm cỏ xanh tươi. Nhờ có sự phục hồi cải cách nên khu 
di tích này trở nên một điểm thu hút với môi trường thanh bình êm ả. Ba ngôi 
chùa Phật mới được xây dựng ở đây, ngôi chùa của Tích lan, và một ngôi chùa 
do hai nữ cư sĩ người Miến Điện xây dựng. Những nơi này đều có phòng nghỉ 
cho khách hành hương. Một ngôi tháp của Tây Tạng rất đẹp vừa mới xây dựng 
trong khuôn viên của chùa này. Ngôi chùa thứ ba ở đây do một tu sĩ Trung 
Quốc xây dựng nhưng vị này đã chết khi chùa còn đang xây dang dỡ. Chùa 
Trung Quốc hiện nay có một tháp bảy tầng và một số phòng trống, khoá và 
chờ sự bổ nhiệm chính thức người quản lý và thừa kế. Ngoài những giá trị 
tiêm tàng bên trong của những di tích này thì công lao của ngài Pháp Hiển và 
Huyền trang là người đã khôi phục và khai mở cho tất cả mọi người biết đến. 


102 


Nava Jetavana Mahavihara 

Đối diện với cổng chính của khu vườn bên kia đường là chùa Nava 
JjJetavana Mahavihara, chùa mới được xây dựng do một tu sĩ có uy tín của Tích 
lan, sư Metivala Sangharatna. Chánh điện của chùa có nhiều bức tranh Phật 
giáo hiện tại ở Ấn Độ. Phần lớn các bức tranh miêu tả bốn sự kiện trọng đại 
trong cuộc đời đức Phật và những sự kiện xãy ra trong thời gian trú tại 
Shravasti cũng như nhiều sự kiện khác. Có cả thảy là 31 bức tranh vẻ. Một 
trong những bức tranh này là cảnh tượng 500 ngàn người giai cấp cùng đinh 
của đạo Hindu dưới sự hướng dẫn của Bhimrao Ambedkar đã quy y theo đạo 
Phật vào ngày 14-10-1955. Một bức tranh khác là cảnh buổi lễ khởi công xây 
dựng Nava Jetavana Mahavihara, thượng toạ Sangharatna đứng trước một túp 
lều, một bức khác là cảnh lễ khánh thành chùa vào ngày 31-12-1988 phó tổng 
thống Ấn Độ Dr.Shankar Dayal Sharma cắt băng khánh thành. 

Điện thờ 12 

Bước vào cổng tinh xá Kỳ Hoàn, đi theo con đường và rẻ sang bên trái, 
chúng ta gặp một chùa nhỏ gồm một chánh điện, một lối đi chung quanh, hai 
chánh điện nhỏ hơn nằm ở hai bên. Chánh điện lớn có khả năng là thờ tượng 
Phật, hai chánh điện nhỏ thờ Quan Âm và Di lặc. Trong thời gian khai quật 
ngôi chùa này, ngươi ta thấy có một sọ người và một số xương ở đưới nền. 

Tỉnh xá 19 

Cuối con đường là một tỉnh xá, trước sân có một cái giếng chung quanh 
giếng là tăng xá gồm 21 phòng. Ở hướng Đông là một chánh điện có lối đi 
chung quanh. Tinh xá này xây dựng lần đầu tiên là vào thế kỷ thứ 6 và sau đó 
được sửa sang lại hai lần vào thế kỷ thứ 11 và 12. Trong số những hiện vật 
được tìm thấy ở đây là một tượng Quán Thế Âm thuộc thế kỷ thứ 8-9, một bức 
hình Phật bằng đất thế kỷ thứ 5-6, một tượng thần Kubera làm bằng đá sa 
thạch Mathura, và một số mãnh điêu khắc trên loại đá đen ở Gaya. Một phòng 
có một gường xây bằng gạch, với một đầu hơi cao như là gối nằm. Một phòng 
khác tìm thấy một hủ bằng đất nung lớn, một nữa chôn dưới sàn, có lẽ bình 
này dùng để đựng ngũ cốc, ngoài ra người ta còn tìm thấy một cái tách bằng 
đồng, và một cái muỗng bằng kim loại. 

Một hiện vật rất thú vị được tìm thấy ở tỉnh xá này là một cái đĩa bằng 
đồng có khắc bia ký của vua Gonvindachandra, chồng của hoàng hậu 
Kumaradevi, người xây dựng tỉnh xá Dharmachakrajina ở Sarnath. Đĩa bia ký 
này được gói kỹ lưỡng trong một hộp đất sét chôn dưới nền của một căn phòng, 
bia ký cho biết niên đại vào ngày 23-6-1130. Bia ký nêu món quà của 6 làng 
cùng với các quan chức cúng dường cho chư tăng tại Jetavana. Để chắc chắn 
rằng món quà mọi người đều biết nên đã được công bố trước triều đình: “ Vua, 
hoàng hậu, thái tử, quan tể tướng, tu sĩ, những người gác cổng, tướng lãnh, thủ 
quỷ, thư ký, thầy thuốc, thầy toán số, các quan thị thần, sứ giả, và các quan 


103 


chức trông coi voi, ngựa, các làng mạc và khu mỏ.”. Điều thú vị là tên những 
ngôi làng được nêu trong bia ký hiện nay vẫn còn và vẫn còn mang tên củ. 

8 ngôi tháp 

Từ tinh xá 19 đi một đoạn ngắn về hướng bắc là một cụm 8 ngôi tháp. 
Những tháp này có lẽ xây để thờ di cốt của các vị cao tăng sống tại jJetavana 
qua nhiều thế kỷ. Người ta tìm thấy trong một ngôi tháp dấu triện vào thế kỷ 
thứ 5 có tên Buddhadeva trên đó. 

Cây Bồ Đề 

Dọc theo con đường chính là nền móng của nhiều tỉnh xá, tháp và một 
cây Bồ Đề, cây này thường được xác định là cây Bồ Đề do ngài A Nan trồng. 
Dựa theo lời bình trong kinh Bổn Sanh, khi dân chúng đến Jetavana để đảnh 
lễ đức Phật nhưng đôi khi Đức Phật không có mặt ở đây, họ thường để lại 
những vòng hoa cúng dường trước cửa của Gandhakuti (tính thất của Phật). 
Ông Cấp Cô Độc biết được điều này liền thưa đức Phật làm thế nào để mọi 
người có thể đảnh lễ Ngài khi ngài vắng mặt tai tỉnh xá, và đức Phật dạy rằng 
những người đến đảnh lễ cúng dường nếu không có mặt Ngài thì có thể đặt 
những đồ cúng dường tại cây Bồ Đề. Do đó hạt Bồ Đề được mang từ BĐĐT về 
trồng tại Jetavana. Bởi vì hột Bồ Đề do ngài A Nan trồng cho nên mới có tên 
là cây Bồ Đề An Nan. Mặc dù khi Jetavana bị bỏ hoang phế, biến thành khu 
rừng trong gần cả một ngàn năm, và khi các nhà khảo cổ chưa tìm ra 
jJetavana, thì cây Bồ Đề vẫn sống , nhưng nói rằng cây hiện nay là cây nguyên 
thuỷ thì vẫn chưa được xác minh. trong kinh Bổn Sanh nói rằng cây được 
trồng gần cổng chính của tỉnh xá, nơi này được tin rằng là ở một nơi nào đó 
gần chùa Miến Điện hiện nay. 

Tịnh thất Kosambakuti 

Cách cây Bồ Đề một đoạn ngắn về hướng Bắc và bên trái của con đường 
là nền móng của Kosambakuti, một trong hai vị trí mà đức Phật rất thích để 
nghỉ ngơi ở tỉnh xá Kỳ Hoàn. Kiến trúc nguyên thuỷ có lẽ là một thất nhỏ làm 
bằng gỗ và tranh nơi đức Phật có thể ngủ, hành thiễển, và tiếp những phật tử. 
Điêu khắc trên tháp Bharhut miêu tả cảnh mua Jetavana và có cả hai nơi 
Kosambakuti và Gandhakuti, cho chúng ta một vài chi tiết về kiến trúc của hai 
nơi đó như thế nào. Tịnh thất Kosambakuti là một thất nhỏ có mái đầu hồi, 
hình vuông có đỉnh nhọn bằng đất sét ở trên mái. Thất xây bằng những vật 
liệu tạm thời cho nên sau này đã được sửa lại bằng gạch. Những thay đổi là 
những nền móng còn lại mà chúng ta thấy hôm nay, kích thước 5.75 x 5.45 m, 
gồm cả một chỗ thờ. 

Cunningham tìm thấy một tượng lớn tạc trên một loại sa thạch màu 
hồng khi ông khai quật Kosambakuti. Bia ký khắc trên tượng bị hư hỏng nhiều 
nhưng cũng cho chúng ta biết được là pho tượng do một tu sĩ tên Bala đã dựng 
lên tại Kosanbakuti. Pho tượng hiện nay được trưng bày tại Viện bảo tàng ở 


104 


Calcutta. Khi ngài Huyễn Trang đến đây, pho tượng và Kosambakuti vẫn còn ở 
đây, Kosambakuti là di tích duy nhất còn được nguyên vẹn. Trước tịnh thất 
Kosambakuti là một bệ xây gạch dài đánh dấu nơi đức Phật thường thiền hành 
vào buổi tối. 


Tịnh thất Gandhakuti 

Đi dọc theo con đường một đoạn là những nền móng của một di tích 
quan trọng nhất Phật giáo, tịnh thất Gandhakuti, Hương Thất. Những chạm 
khắc trên tháp Bharhut cho thấy rằng kiến trúc nguyên thuỷ của Gandhakuti 
gần giống với Kosambakuti, chỉ lớn hơn và được xây theo mô hình chữ thập. 
Những di tích còn lại hiện nay mà chúng ta thấy đánh dấu giai đoạn Gupta, 
gồm có một dãy nhà hình chữ nhật có nhiều bậc cấp và cổng vào ở hướng 
Đông, một sảnh đường và một chánh điện nhỏ chừng 2.85 mét vuông, những 
bức tường dày 1.8 m. Chánh điện này rõ ràng sau này Gandhakuti được xây 
dựng trên nền móng trước, trong khi sảnh đường chắc là được làm thêm sau 
này. Cunningham tìm ra một con đường được xây rất chắn chắn dẫn đến 
Gandhakuti, và điều này cho thấy rằng đó là cổng chính của Jetavana qua vị 
trí trung tâm của con đường trong tỉnh xá. 

Tháp số 9 

Không xa Gandhakuti về hướng Bắc nằm bên trái của con đường là nền 
móng của một tháp nhỏ xây vào thời đại Gupta, trong tháp có một tượng Phật 
nhỏ cao chỉ 50 cm, tượng Phật ngồi tay bắt ấn Vô uý. Vầng hào quang sau đầu 
đức Phật được trang trí một hoa sen nở rộ. Ở bệ tượng là hai con sư tử đang le 
lưỡi, ở giữa hai con sư tử là hình Bồ tát ngồi, hai bên là hai người thị giả mang 
vòng hoa, dọc theo đáy của bệ là một bia ký viết bằng chữ Kusana như sau: 
“món quà cúng dường của Sihadeva, Pravarika từ Saketa” 

Tháp số 8 

Nằm một bên con đường gần tháp số 9 là một ngôi tháp lớn khác. Tháp 
này nguyên thuỷ hình tròn, nhưng sau này, khoảng giữa thế kỷ thứ 9-10, được 
sửa lại thành hình vuông. Tầng hai của tháp được tìm thấy trong đó có một 
tượng chỉ còn một nữa dưới, tượng ngồi kiết già trên bệ. Bia ký viết ở phần đế 
tượng bằng chữ vào giai đoạn đầu của Kusana như sau: “Tượng Bồ tát được 
dựng tại Jetanvana ở Shravasti (và) món quà của... Và Sivadhara, Kshatriyas, 
anh em Vilishta và những người con trai của Dharmananda ở Mathura. Những 
bài kệ trong kinh điển và .những lạc thú và sự vô thường của cuộc đời (họ) 
cúng dường (tượng này) lên mười phương chư Phật, vì hanh phúc của tất cả 
chúng sanh, đặc biệt cho cha mẹ và tích luỹ công đức cho đời này và đời sau.. 
tượng Bồ tát này do Sivamitra tạc, một điêu khắc gia ở Mathura.” Ở dưới bia 
ký này là một bản tóm tắt giáo lý viết bằng chữ của thế kỷ thứ 8 hoặc thế kỷ 
thứ 9. Tượng dường như đã bị gãy khi thờ trong tháp, có lẽ cũng đã được đặt ở 


105 


đó, tượng bị hư hại cho nên không được tôn trí thờ, và vì người ta không dám 
quăng bỏ tượng đi nơi khác. 

Tỉnh xá số 1 

Cuối phía Bắc của khu di tích, tinh xá số 1 là công trình kiến trúc lớn 
nhất được tìm thấy ở Jetavana từ trước đến nay, và tỉnh xá dường như được 
xây dựng vào thế kỷ thứ 10. Cổng vào ở hướng Đông dẫn đến một sảnh đường 
có bốn cột. Chung quanh sân có tất cả 35 phòng và một điện thờ ở giữa. Cũng 
giống như những tinh xá ở Jetavana, tinh xá này cũng chỉ còn lại những vết 
tích sau khi bị thiêu huỷ do hoả hoạn. 

Hồ nước 

Rời khỏi khu vực Jetavana ở phía cổng sau, dọc theo con lộ, nằm ở 
hướng Tây bắc, du khách có thể băng qua hồ bằng chiếc cầu. Trong kinh 
Udana ghi lại, một hôm đức Phật đi khất thực Ngài gặp một đám trẻ con đang 
đùa giỡn với một con cá. Ngài dừng lại, với cử chỉ nhẹ nhàng và thân thiện, 
đức Phật hỏi những đứa trẻ rằng các con có thích bị đau đớn không? Bọn trẻ 
trả lời là chúng không muốn bị đau đớn và đức Phật khuyên các con không nên 
gây đau đớn cho kẻ khác trong khi minh không muốn bị đau dớn. Kinh Udana 
nói rằng cuộc gặp gỡ này xãy ra ở giữa Shravasti và Jetavana và hồ này là hồ 
duy nhất ở giữa hai điểm trên và địa điểm gặp nhất định ở gần khu vực hồ. 
Gần Jetavana là các chùa và tỉnh xá của các nước như Tích Lan, Trung Quốc, 
Miến Điện và Thái Lan. Một điểm cũng nên tham quan đó là công viên với 
một cái chuông do những phật tử hành hương Nhật Bản cúng dường. 

Cách khu vườn chưa đến 500 mét là đền thờ của đạo Jain, các tín đồ đạo 
này tôn kính nơi đây như là nơi sanh của vị tổ thứ ba của họ. 

Chỗ ở 

Inspection Bungalow of PWD, Nhà nghỉ chùa Burmese, Nhà nghỉ Trung 
Quốc, Nhà nghỉ Miến Điện, Jain Dharmashala, tourist Bungalow ở Katra- 
Shravasti Khách sạn cao cấp Lotus Niko Hotel ở Balrampur- Bahraich 
Highway, Tel: 091-5252-265291-265292, Fax: 091-5252-265293; văn phòng ở 


Delhi, email: lotus.del@sprintrpg.ems.vsn]l.net.in 


106 


7. KAUSHAMBI, NƠI ĐỨC PHẬT THUYẾT 

NHIÊU BÀI PHÁP VÀO NĂM THỨ 6 VÀ THỨ 9 

Trong thời gian đức phật trú tại Kaqushambi, một 0ị tỳ bheo bị bết tội là 
đã phạm giới, 0à uị này từ chối bhông nhận, các uị tỳ bheo bhúác tuyên bố trục 
xuất ra bhỏi tăng đoàn. 

LÁT 

Rồi Thế Tôn đứng dậy uò đi đến chỗ chư tăng những người đông ý trục 
xuất uị tỳ bheo phạm giới ra bhỏi tăng đoàn uò nói uới họ: “Này các tỳ bheol 
Đừng nên nghĩ rằng nếu như các ông phạm giới, các ông bhông nên dấu diếm, 
Uò nghĩ rằng: “chúng ta bhông có phạm giới”. Khi một uị tỳ bheo phạm giới, UỊ 
ấy cho rằng uị ấy bhông phạm trong bhi cúc Uuị bhúc thì cho rằng có tội, UỊ tỳ 
bheo ấy nên suy nghĩ: 'Các uị tỳ bheo này hiểu giaó lý uùà luật, các uị là những 
bậc hữu học, thông mình, phạm hạnh, tỉnh tấn, giữ giới; bhông có lý do gì các 
U¡ ấy buộc tội uới sự ích bỷ, hoặc uì ác tâm, hay uì uô minh, hoặc sợ hãi.” Hãy 
để uị ấy đứng dậy trước tăng chúng nhận lỗi của mình.” 


VỊ TRÍ VÀ BỐI CẢNH LỊCH SỬ 

Trên đường đi Chitrakut, cách Allahabad 55 cây số (132 cây số từ 
Varanasi qua quốc lộ G.T, NH2) là Kaushambi, một khu di tích Phật giáo. Đi 
theo quốc lộ NH2 về hướng Tây Allahabad đi Bamauli (10 km) quẹo trái, đi 
ngang qua sân bay Kaushambi (35 km) nằm trên đường Chitrakut. Những 
chuyến xe buýt thất thường khởi hành từ trạm xe buýt ở đường Leader, 
Allahabad. Nếu ai không muốn tham quan Chitrakut thì có thể trở lại 
Allahabad vào buối chiều cùng ngày và nghỉ đêm tại đây. 

Người ta nói rằng vua Kuru Nikakshu, cùng thời với Janaka, đã rời thủ 
đô của ông từ Hastinapur đến Kaushambi. Nikakshu là người kế vị jJanmejaya 
và người lập ra triều đại Bharata ở đây. Vua Satanika Paranatapa thuộc triều 
đại này. Con trai của vua Udena (Udaya) là người cùng thời với đức Phật. Con 
trai của Udena Bodhiraya Kumara là một phật tử thuần thành hơn cả vua 
cha.Ông thỉnh đức Phật đến khánh thành cung điện mới của ông, Kokanada, 
xây dựng tại Sumsumaragirl ở nước Bhagga. Đức Phật sau khi ngọ trai xong, 
thuyết pháp cho thái tử, Ngài dạy những phương pháp khổ hạnh không đưa 
đến giải thoát. Chính Ngài đã thực hành và đã chứng nghiệm như thế. Đức 
Phật tiếp tục giải thích cho thái tử: là một thiện nam tử cân có chánh tín, 
tỉnh tấn, thẳng thắn và có sức khoẻ để học tập có một tay nghề vững vàng, 
cũng thế một tỳ kheo cũng cần có những điều trên để đạt được trí tuệ giải 
thoát. 

Kaushambi thường liên hệ với Mahabharata; tuy nhiên trong nhưng kinh 
diển Phật giáo trước đây nói đến một con đường hành hương bắt đầu từ 
Kaushambi, sau này trở thành một thành phố công nghiệp. Thành phố này là 


107 


một trong sáu thành phố lớn của những vương quốc hùng mạnh nhất ở Bắc Ấn 
trong suốt thời gian đức Phật tại thế; những thành phố khác là: Champa, 
RaJagriha (Vương Xá), Saketa, Varanasi, và Shravasti (Xá Vệ thành). Lúc đó có 
ba tỉnh xá lớn được xây dựng ở đây: Ghositarama, Kukkutarama và Pavarika 
Ambavana. Trong số những tỉnh xá này hiện nay chỉ còn lại di tích của tỉnh xá 
Ghositarama. Một tượng Phật bị mất đầu ghi năm thứ hai của triều đại 
Kanishka được tìm thấy ở đây. Nhiều bia ký của triều đại Gupta vào thế kỷ 
thứ 2-3, nhiều đồng tiền, chuỗi hạt, và những đồ cổ nhỏ khác tìm thấy ở đây 
đã ủng hộ những ý kiến trên. Kinh sách Phật giáo nói giới luật được các chư 
tăng ở Kaushambi hành trì như: không được đào đất, chặt cây, và không nói 
láo. Sử sách cũng nói có một tu viện của những vị ấn sĩ tại Kaushambi. Một 
trong những kinh Vệ đà sớm nhất (Shatapatha Brahmana) nói đến một vị đạo 
sư người gốc ở Kaushambi, cùng thời với nhân vật nổi tiếng trong Upanishadd 
là Udalaka Arun1. 

Trong lần viếng thăm Kaushambi đầu tiên, trước khi đức Phật rời ba vị 
tỳ kheo Nandiya, Kimbila và Anuruddha, Ngài nói với họ rằng: 

“Này các tỳ kheo, bản chất của tăng đoàn là hoà hợp. Ta tin rằng các 
ông sẽ thực hiện sự hoà hợp này bằng cách tuân thủ những nguyên tắc sau 
đây: 


1. Thân hoà đồng trú: cùng nhau chia sẽ chỗ ở 

2. Lợi hoà dồng quân: chia sẻ với nhau những vật dụng có được 

3. Giới hoà đồng tu: cùng nhau tu tập giữ giới 

4. Khẩu hoà vô tránh: nói những lời hoà hợp không nói những lời gây 
chia rẽ 


B5. Kiến hoà đồng giải: chia sẻ những kiến giải của mình 

6. Ý hoà đồng duyệt: tôn trọng ý kiến của người khác, không bắt người 
khác phải theo ý kiến của mình. 

Một tăng đoàn tuân thủ những nguyên tắc này sẽ mang lại hạnh phúc 
và hoà hợp. Này các tỳ kheo, hãy thực hành lục hoà này” 

Các vị tỳ kheo hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Đức Phật chào tạm biệt 
và bảo các vị tỳ kheo trở về, khi đức Phật đến cánh rừng Rakkhita gần 
Parileyyaka. Sau khi hành thiền định dưới một gốc cây to, Ngài quyết định 
trãi qua mùa an cư sắp tới một mình trong khu rừng. 

Khu di tích trãi rộng trong nhiều ngôi làng. Kosam-Inam và Kosam- 
Khiraj mang tên gống như những di tích của thành phố Kausham (Kaushambiì). 
Thành phố là thủ phủ của Vua Vatsa, Udena, người cùng thời với đức Phật, và 
đức Phật đã thuyết nhiều bài pháp tại đây vào năm thứ 6 và năm thứ 9 sau 
khi Ngài thành đạo. 


108 


Trụ đá vua A Dục 

Con đường đi qua những thành luỹ của thành cổ, và theo con đường này 
đi khoảng một chặng bạn sẽ thấy phía bên trái của con đường là trụ đá của 
vua A Dục ở giữa cánh đồng, chung quanh là những bức tường của một pháo 
đài. Trụ đá này không có khắc bia ký, nhưng có rất nhiều chữ cổ của những 
niên đại sau này, và cũng có một số hình tròn không bình thường trên trụ đá. 
Trụ đá dựng ở một khu dân cư trong thành phố, có thể là ngay giữa ngã tư 
hoặc tại một quãng trường. Những nền móng của những ngôi nhà và những toà 
nhà nằm rãi rác chung quanh trụ đá. Theo ngài Huyền Trang thì đức Phật đã 
đến đây, hai tỉnh xá được xây dựng để kỷ niệm sự kiện này. Thành phố vẫn 
sâm uất liên tục từ thế kỷ thứ 8 TTL cho đến thế kỷ thứ 6 TL. Ở góc phía Tây 
nam có lẽ là di tích của một cung điện. Ngày nay chúng ta chỉ có thể thấy được 
nền móng của một trụ đá A Dục, một thành cổ và tỉnh xá Ghositarama 

Những trụ đá khác của vua A Dục có để cập đến những người có vị trí 
quan trọng trong tôn giáo ở Kaushambi, hiện nay vẫn còn ở thành Allahabad. 
Trụ đá này có lẽ được dựng ở Ghositamara, mặc dù cả ngài Pháp Hiển cũng 
như Huyền Trang nói đến là có một trụ đá nào khác ở Kaushambi. 

Tỉnh xá Ghositarama 

Cách trụ đá vua A Dục khoảng 500 mét về hướng Đông nam, nằm trong 
một cánh đồng, là nền móng của tỉnh xá Ghositarama, là một trong những nơi 
nổi tiếng, nơi đức Phật đã từng trú tại đây khi ở Kaushambi. Tinh xá 
Ghositarama nằm ngay bên trong của những bức tường thành Kaushambi, gần 
cổng phía Đông, và là tỉnh xá độc nhất trong thành, và cũng là tinh xá duy 
nhất được xây dựng trong thời đức Phật tại thế lại toạ lạc ngay trong thành 
phố. 

Đức Phật thuyết kinh Upakkilesa, kinh Kosambiya, kinh Jaliya và nhiều 
bài kinh khác ở tại đây. Tôn giả A Nan cũng thường hay lui tới Ghositarama, 
như được diễn tả trong nhiều bài pháp mà tôn giả A Nan đã thuyết tại đây. 

Chúng ta biết được nhờ những bia ký tìm thấy ở đây ghi lại rằng vào 
thế kỷ thứ 1 TL, một tu sĩ tên là Phagol đã cúng dường một phiến đá cho chư 
tăng trú tại tính xá Ghositarama “để làm bệ thờ Phật, nơi Phật cư trú”. 

Năm thứ ba của triều đại Kanishka, tỳ kheo ni Buddhamitra cúng dường 
ba tượng Bồ tát cho tỉnh xá này. Một nữ thí chủ cũng được ghi lại trong bia ký 
trên một pho tượng Bồ tát nổi tiếng hiện nay ở Sarnath là đệ tử của một vị tỳ 
kheo tên là Bala. Khi ngài Pháp Hiển thăm Kaushambi (đầu thế kỷ thứ 5), 
ngài thấy có nhiều tu sĩ trú tại tỉnh xá Ghositarama, nhưng đến lúc ngài 
Huyền Trang đến đây thì khu vực này đã hoàn toàn đổ nát không có người ở. 
Tỉnh xá Ghositarama được tiến hành khai quật vào năm 1951 ở Kaushambi. Cư 
dân sống ở đây từ thế kỷ thứ 5 TTL cho đến thế kỷ thứ 5 TL nhiều lớp địa 


109 


chất được tìm thấy khi khai quật làm cho những đường nét riêng biệt của từng 
kiến trúc khó mà phân biệt được mặc dù có nhiều vết tịch còn lại khá rõ ràng. 

Kiến trúc xây dựng sớm nhất ở đây là một tháp lớn kích thước 25x 25m, 
công trình xây dựng đầu tiên trong thời kỳ Gupta (thế kỷ thứ 3 TTL?). Đây là 
ngôi tháp mà ngài Huyễn Trang đã thấy ở Ghositarama, cao 61 mét mà Huyền 
Trang tin đó là của vua A Dục xây dựng. Nền tháp hình vuông, nhưng sau 
những lần sửa đổi, nhiều hốc tường để đặt tượng được thêm vào, tháp trở 
thành hình đa giác. Tháp có một hệ thống thoát nước làm rất công phu. Không 
xa tháp chính mấy về hướng Đông là nền móng của một tháp nhỏ hơn, tháp 
hình chữ nhật, với một loạt bực cấp dẫn lên tháp. Bên cạnh những bực cấp này 
là hai tháp nhỏ nối liền với một chánh điện. Có một trụ đá sa thạch đã bị hư 
hỏng, có lẽ được dựng vào triều đại của vua A Dục. Hồi giáo đã dời trụ đá này 
di chuyển đến thành Allahabad. Trụ đá vua A Dục ở Allahabad vốn được dựng 
ở Kaushambi, và là một trong những chiếu chỉ cho những quan lại tại 
Kaushambi. 

Gần tháp là một chánh điện nhỏ xây rất kiên cố, trong đó có một tượng 
ngồi của Hariti, một nữa thần Yakshini, thường hay ăn thịt trẻ con và đã được 
đức Phật giáo hoá; sau nay nữ thần này trở thành một vị thánh bảo vệ trẻ em. 
Những nhà chiêm bái Trung Quốc đều nói có nhiều điện thờ nữ thân Hariti 
trong tất cả tỉnh xá Phật giáo ở Ân Độ. 

Tất cả những công trình này đều nằm trong sân của tỉnh xá chính, và 
chung quanh là những tăng phòng, hiện nay còn lại nền móng của 23 phòng. 
Cổng chính vào tỉnh xá nằm ở hướng Tây bắc. Kế đến là tỉnh xá được bao bọc 
bởi một bức tường dày có chỗ đến 4 mét. 

Ngọn đồi Prabhosa 

Đức Phật đã trãi qua mùa an cư thứ 6 gần Kaushambi tại một nơi gọi là 
Đổi Mankula, ngọn đổi này không thấy nhắc đến trong kinh tạng hay ngoài 
việc nói đến là một vùng phụ cận của Kaushambi. Bởi vì là ngọn đồi cao kéo 
dài hàng mấy cây số bao quanh thành phố với những đổi núi đá cho nên gọi là 
Prabhosa., chúng ta có thể dễ dàng nhận ra nó với ngọn đồi Mankula. Để đến 
Prabhosa, chúng ta quay lại con đường cắt ngang bức thành chính, quẹo phải, 
rồi đi thẳng về hướng Tây nam chừng 4 cây số. Con đường chưa được trãi đá 
nhưng cũng không đến nỗi tệ lắm. Prabhosa mọc sừng sững giữa vùng thôn 
quê, từ trên cao chúng ta có thể nhìn thấy dòng sông Yamuna. Hang động được 
gọi là “Cửa sổ của Sita' có khả năng là đức Phật đã ở lại khi Ngài đến đây. Khi 
ngài Huyền Trang tham quan Mankuta có nói là đã thấy hang động này và hai 
ngôi tháp gần dó, một tháp do vua A Dục xây dựng, và một tháp ngài nói là 
thờ tóc và móng tay của đức Phật, mặc dù hiện nay chúng ta không còn thấy 
dấu vết gì của những di tích này. Một bia ký ghi ngắn gọn trên bức tường của 


110 


hang nêu rằng những món quà dâng cúng dường “các vị A La Hán của phái 
KasyapiIya” 

Những chứng cớ khảo cổ cho thấy rằng những mẫu nghệ thuật của 
Kaushambi trong hình thức những bức tranh vẻ trên những vật dụng làm bằng 
gốm sứ bóng (1000- 800 TTL) thuộc vào thời kỳ nguyên thuỷ. Những mẫu trang 
trí trên đồ gốm dường như là những trang trí cơ bản và phần lớn là những 
đường ngang trên mép của những chiếc bình gốm, đánh dấu thời kỳ văn hoá sơ 
khai của những cư dân đầu tiên. Những đồ gốm đen trang trí ở phía Bắc (600- 
200 TTL) liên quan đến giai đoạn thứ hai trong đó là những công trình xây 
dựng đầu tiên bằng gạch. Sau thời kỳ của đồ gốm đen (175TTL-325TL) tương 
xứng với giai đoạn văn hoá của thế kỷ thứ 3. Những đồng tiền tìm thấy ở giai 
đoạn thứ ba cho thấy sự liên tiếp của các vua: Mitras, tiếp theo đó là các vua 
Kushana và Maghas. Svastika, Chakra, Nandipada, cây và hàng rào, núi với 
hình trăng lưỡi liềm, voi, bò và Gajlakshmi và nhiều hình được đúc trên những 
đồng tiền của Kaushambi. Con đường nhiên là vẫn được sử dụng cho đến năm 
300 TL và khu vực naỳ vẫn hiện hữu cho đến năm 400 TL. Sự hiện diện của 
những bức thành luỹ là một chứng thực. 

Đồ sành sứ của Kaushambi có một vị trí quan trọng trong lịch sử đồ gốm 
Ấn Độ. với kỹ thuật chế tạo, chúng ta có thể liệt kê chúng thành ba nhóm. 
Nhóm thứ nhất là những đồ làm bằng tay, bằng chất liệu đất sét đỏ thô, thỉnh 
thoảng cũng có trang trí nhóm thứ hai là những đồ gốm làm bằng đất tơi xốp, 
thế kỷ thứ 2-1 TTL, những hình ảnh trang trí trên đồ gốm giai đoạn này 
thường thể hiện những khái niệm trừu tượng hơn là hiện thực, phản ảnh nét 
đặc trưng của nghệ thuật bấy giờ qua y phục, đồ trang sức v.v... Và nhóm thứ 
ba được làm đẹp hơn với chất liệu bằng đất sét xốp và phục hồi những hình 
ảnh nghệ thuật của Kushana bấy giờ, đặc biệt là những hình khuôn mặt. 
Những trang trí đặc biệt trên đồ gốm giai đoạn này là những hình nữ thần, 
phụ nữ gác tay, những vũ công, người đánh trống đội mũ cho thấy ảnh hưởng 
của Shaka-Parthian. Những đồng tiền và đồ sành sứ tìm thấy ở đây hiện nay 
được trưng bày tại Viện Bảo Tàng thành phố Allahabad và Viện Bảo Tàng 
Kaushambi ở trường đại học của Allahabad. 

Địa điểm nối chính: Allahabad 

Dân số: 1.016.500 người. Mã số bưu điện: 211001. mã số điện thoại: 
0532. 

Nối liền với hai quốc lộ 2 và 27, Allahabad cách Varanasi 7 cây số về 
hướng Tây. Cách Agra 433 km, Chitrakut 134 km, Delhi 64 km, KhaJuraho 294 
km và Lucknow 204 km. Allahabad có những tuyến đường tàu hỏa đến các 
thành phố lớn của Ân Độ. Sân bay lớn và gần nhất là ở tại Varanasi (148 km) 
và Lucknow (215 km) trên đường đi Chitrakut cách Allahabad 55 km là 
Kaushambi. Đi theo quốc lộ số 2 về hướng Tây từ Allahabad đi Bamauli (10 


III 


km), trên đường Chitrakut, quẹo phải là con đường dẫn đến sân bay Bamauli đi 
Kaushambi (35 km). những chuyến xe buýt khởi hành không thường xuyên tại 
đường Leader, Allahabad. 

Allahabad vốn có tên là Prayaga, được miêu tả trong truyện thần thoại 
Ấn Độ như là “Tirtharaja', vương quốc của các thánh địa. Nằm ở ngã ba của ba 
nhánh sông: sông Hằng, sông Yamuna và sông Shravasti. Allahabad là một 
trong ba thành phố biểu tượng của “những chiếc cầu dẫn đến thiên đường; hai 
thành phố kia là Varanasi và Gaya. Nhiều người từ khắp nơi trên nước Ấn Độ 
kéo về Allahabad đặc biệt là vào thời điểm tháng Magha (tháng giêng-2) để 
tắm tại điểm gặp nhau của ba nhánh sông, và cứ mỗi 12 năm hàng triệu triệu 
người đổ về đây để tham dự lễ hội tắm lớn nhất thế giới., lễ hội Kumbha Mela. 
Sự cao quý của Prayaga được mô tả trong văn học Vệ đà, trong truyện thần 
thoại Ấn Độ, trong kinh tạng, trong những tác phẩm điêu khắc, trong văn học 
Phật giáo và đạo Jain, trong những tài liệu nước ngoài. Khu vực ở giữa sông 
Hằng và sông Yamuna được gọi là mons ueneris của nữ thần trái đất, và 
Prayaga coi như là bộ phận sinh sản của nữ thân. Đây là sự giải thích về 
thuyết nguồn gốc vũ trụ về địa danh này, cho rằng Prayaga là biểu tượng trung 
tâm của sự sáng tạo ra vũ trụ. 

Chừng 6 km về phía Đông nhà ga xe lửa Allahabad và gần khu vực ngã 
ba của các nhánh sông là thành Allahabad cao sừng sững. Pháo đài được xây 
dựng bốn tâng do vua Hồi giáo Akbar vào năm 1583 bên bờ sông Yamuna, đây 
là một thành lớn nhất do ông ta xây dựng. Thành này chạy dài một khu vực 
2773x 1418 m. Phần lớn pháo đài hiện nay quân đội chiếm đóng và do đó con 
đường này cấm xe cộ di chuyển cho đến góc đường quanh đền thờ Patalaapuri 
và Akshayavata. Cổng chính của pháo đài có dựng một trụ đá bóng của vua A 
Dục, đánh dấu năm 232TTL, trụ này được di chuyển đến đây từ Kaushambi 
theo lệnh của Akbar. Trụ cao 10.6 m có nhiều sắc lệnh được khắc trên trụ đá 
cùng với bia ký viết bằng chữ Ba Tư do vua Hồi giáo Jahangir (1603-1622), vào 
dịp tay này lên ngôi. 

Đền thờ Patalapuri, có thể đi băng ngang qua một cửa ở trong phaó 
đài, rất nổi tiếng về những huyền thoại và đặc biệt là công đức cứu trợ của 
những người di dân. Dưới nền móng đền thờ là 100 trụ và rộng 25.5 m x149.1 
m. Bên trong đền có 43 hộp trang trí kỳ quặc của các vị thần và nữ thần treo 
trên các cổng và trần nhà. Bên trong pháo đài là Akshayavata, một nơi tế tự 
phổ biến. Ngài Huyền Trang cũng có miêu tả cây này. Mặc dù hiện nay không 
còn dấu vết gì của cây nguyên thuỷ, tuy vậy cây hiện nay với hai nhánh chiếm 
cứ một góc của đền thờ Patalapuri. 

Phía ngoài xa của bức tường pháo đài là một tượng Hanuman, thần Mặt 
khỉ. Đây là đền thờ của Hanuman, dù đền thờ này chỉ giống như là một nhà 
kho. Gần mô đất cao là một đền thờ hiện đại Shankar Viman Mandapam bốn 


112 


tầng cao 39.6 m. Những bức điêu khắc Kumarila, Guru JjJagat, Kamaskshi Devi, 
Tirupati BalaJi và Yogashastra Sahastayoga Linga trang trí bên trong. 

Dọc theo sông Hằng ở khu vực Daraganj một đển thờ tên 
Dashasvamedhika, người ta tin rằng đây là vị trí mà Bhava Shiva Nagas, một 
triều đại ở thế kỷ thứ 3-4 TL, đã tắm và tế lễ thần bằng 10 con ngựa. Hiện 
nay chỉ có một ngôi đền nhỏ bên trong có những tượng bị hỏng đặt ở sân trong 
của ngôi đền. 

Chừng 3 km về phía bắc của pháo đài, nối liền với con đường Bandh 
(Đập nước), gần ngân hàng Gange là đền thờ Naga Vasuki, biểu tượng một di 
tích cổ của Naga Hrida (hồ nước của Rắn). Những hinh rắn với nghệ thuật điêu 
khắc rất đẹp trên một loại đá đen là những tượng thần chính ở đây. Đền thờ 
được ghi niên đại là thế kỷ 18, khi vua Sridhar Bhonsle của xứ Nagpur sửa lại 
ngôi đền. Sự bố trí và môi trường chung quanh đền thờ rất yên tĩnh, và xinh 
đẹp. 

Gần sông Hằng, trên đường từ thành phố đến ngã ba sông là đền thờ 
Rupa Gaudiya Math, nằm trên đường South Mallaca, ở khu vực Madhavapir. 

Khoảng 3 cây số cách đền thờ Naga Vasuki về hướng Tây, có nhiều nơi 
để tham quan như Bhardvaja Ashram, Anand Bhaavan, nhà thiên văn, gần 
viện bảo tàng. 

Kumbha Mela và Ngã ba sông 

KumbhaMela là nơi nhiều người tụ hội nhất trên hành tinh này. Lần 
cuối cùng ở Allahabad năm 2001 (ngày 9 tháng 1- ngày 21-2) đạt kỷ lục về số 
người quy tụ về đây. Khoảng 90 triệu người đến tham dự lễ hội của Hindu và 
để được tắm tại dòng sông linh thiêng, ngã ba của ba nhánh sông, sông Hằng, 
sông Yamuna và dòng sông vô hình Shravasti. Cứ mỗi 12 năm, tính theo thời 
điểm trùng hợp của thiên văn, tất cả những người hành hương Hindu tắm tại 
đây với niềm tin là gột rửa những tội lỗi trong cuộc đời. Thời điểm này xác 
định bởi chu kỳ chuyển động của hành tỉnh và xãy ra cứ mỗi 12 năm một lần. 
Ngài Huyền Trang có tham dự một buổi họp lần thứ 6 tổ chức năm một lần của 
vua Harshavardhana tại Prayaga vào tháng Magha năm 644, là buổi hội thảo 
lần đầu tiên trong lịch sử về Kumbha Mela. Vào thế kỷ thứ 9 Shankaracharya 
bắt đầu tổ chức lễ Kumbha Mela, sau biến thành buổi gặp gỡ của đa thần giáo 
Ấn Độ với các đạo sĩ, tín đồ Hindu. 

Câu chuyện về lễ hội Kumbha Mela liên quan đến một cái Kumbha 
(bình) chứa rượu tiên bất tử. Ma vương đánh nhau với thần để tranh dành bình 
rượu này, cuộc chiến kéo dài 12 ngày, trong lúc giao đấu thì bốn giọt rượu 
trong bình bị tràn và rơi xuống bốn nơi đó là: Allahabad, Haridvar (U.P), 
Nasik (Maharastra) và Ujjain (M.P.). Người ta tin rằng một giọt rượu rơi vào 
ngã ba của ba nhánh sông: Sông Hằng, Yamuna và sông huyền thoại 
Shravasti. Cuộc chiến 12 ngày là 12 năm của trần gian, là chu kỳ tổ chức lễ 


113 


hội này. Cứ khoảng 3 năm, Kumbha Mela tổ chức tai một nơi trong bốn thành 
phố trên. Năm 2003 ở Nasik, 2004 ởđUJjjain, và 2010 ở Haridvar. 

Những thông tin cần thiết 

Những trung tâm du lịch: văn phòng du lịch Krishna, 93 Dara Gani: 
2602832; Pratap Tourist Agency, 50 đường Zero: 2402540-2607680; Vanura 
Travel Agency, Maya Bazar, Civil Lines: 2624323-2623076. 

Bịnh viện: Bịnh viện Dufferin:2651822, bịnh viện Motilal Nehru, bịnh 
viện Kamla Nehru... 

Ngân hàng: State bank of india, Allahabad Bank, bank of Baroda,Canara 
Bank, UDnion Bank of India. 

Khách sạn- Nhà nghỉ 

Allahabad Regency, 16 Tashkent Road: 2601519 - 2601735, Kanha 
Shyam, Civil Lines: 2420281 Fax: 2622164, email: info@kanhashyam.com; 
Presidenecy, 19 —D SaroJini Naidu: 2628308-2623309; Yatrik, 33 S.P.Road, Civil 
Lines: 2601718-14-2601509; Hoptel Samrat, 49 A/25A Mahatmagandhi Rd: 
2604869-2604879... 

Nhà hàng 

Trong thành phố có nhiều nhà hàng ăn với nhiều món ăn như 
Continental, Chinese, Ấn và tất nhiên là món ăn truyền thống Mughlal. 
Tourist Bungalow,Bars & Restaurant Tandoor Restaurant, Chicko Restaurant... 


114 


8. RAJGIR (RAJAGRIHA-VƯƠNG XÁ), Ộ 
NƠI ĐỨC PHẬT ĐỘ XÁ LỢI PHẤT VÀ MỤC KIÊN LIÊN 

Vua A Xà Thế có một con uoi hung dữ. Đề Bà Đạt Đa, nghe tin đức Phật 
sẽ đến Vương Xó, sắp xếp thả con uoi điên để giết đúc Phật. Khi đúc Phật đến 
thành phố, Đề Bà Đạt Đa lên đứng trên cổng thành để nhìn đúc Phật bị uoi 
điên giết, nhưng bhi con 0uoi hung đữ bía đâm thẳng uào đúc Phật, chỉ một uài 
câu nói, Ngài đã thuần hoá được uot, uà con uoi điên đã quỳ dưới chân Ngùi. 


VỊ TRÍ VÀ BỐI CẢNH XÃ HỘI 

Dân số: 27,800. Mã số bưu điện: 803116. mã số điện thoại: 06119 

Rajgir (tên củ Rajagriha-Vương Xá thành), cách Bodh Gaya 92 cây sốyễ 
hướng Đông bắc, cách Patna 105 km về hướng Đông nam, thuộc thị trấn 
Nalanda, có thể đến đây bằng nhiều đường. Khoảng cách từ Varanasi đi Rajgir 
là 333 km. Tất nhiên Rajgir cũng có thể đến bằng một chuyến tàu địa phương, 
nhưng đi bằng xe buýt thì nhanh hơn và cũng có ở Gaya, Patna và Pawapuri, 
điều kiện tự nhiên của khu vực tạo thành tên thành phố, vùng này đồi núi 
chung quanh cho nên mới có tên là GirIvraJa. 

Theo huyền thoại trong Ramayana, Vasu, con trai thứ tư của Brahma, 
đấng tạo hoá, đã tạo nên Girivraja. Trong suốt thời kỳ của Mahabharata khu 
vực này là trung tâm của vua Brihadrath triều đại Barhadratha; vị vua nổi 
tiếng nhất của triều đại này là Jarasandha, cậu của Krishna, người thành lập 
vương quốc Magadha (Ma Kiệt Đà). Trong thời đức Phật, vua Tần Bà Sa La 
(543-491 TL) đang cai trị xứ Ma Kiệt Đà. Đức Phật trên đường đến BĐĐT đã 
đến thăm Rajgir lần đầu tiên và ngài đã gặp vua Tân Bà Sa La ở đây. Vua rất 
cảm phục đức Phật nên đã cố gắng thuyết phục Ngài ở lại. Đức Phật từ chối 
nhưng hứa là trở lại Rajgir khi Ngài thành đạo. Do đó sau khi chuyển pháp 
luân ở Sarnath đức Phật đã đến Rajgir cùng với 1250 vị tỳ kheo. Vua Tân Bà 
Sa La chào đón đức Phật và chư tăng, vua đã cúng dường tinh xá Trúc Lâm cho 
Phật và chư tăng. Đây là sở hữu đầu tiên của tăng đoàn và đây cũng là một 
nơi đức Phật thích trú lại. 

Đức Phật đã độ cho vua Tân Bà Sa La trên đỉnh Linh Thứu. Khi về già 
vua bị con trai là A Xà Thế giam và đã chết ở trong ngục; tuy nhiên sau đó vua 
A Xà Thế trở thành một đệ tử thuần thành của đức Phật. Rajgir là thủ phủ của 
vương quốc Ma Kiệt Đà và là một thành phố thương mại nổi tiếng cho đến đời 
vua Udayin, người kế thừa vua A Xà Thế (459-443 TTL). Udayin đã rời thủ phũ 
về Pataliputra (Patna). Rajgir là thủ đô đầu tiên trong lịch sử Ấn Độ. Đức Phật 
đã sống ở đây nhiều năm. Cũng ở đây Đề Bà Đạt Đa đã nhiều lần hãm hại đức 
Phật, cả lần thả voi say để hại Ngài. Nhưng đức Phật đã thuần hoá voi say 
một cách dễ dàng. Có lẽ sự kiện quan trọng nhất xãy ra ở đây là đức Phật hoá 
độ Xá Lợi Phật và Mục Kiễển Liên. 


115 


Lần đầu tiên đến Rajgir đức Phật đã ở đây 3 tuần. Sau lần đó nhiều 
người đến gặp để xin Ngài xuất gia. Đa số là những người trẻ tuổi có học, 
thuộc gia đình giàu có. Đức Phật đã làm lễ xuất gia cho họ và dạy những vị 
này phương pháp tu tập. Nhiều thiện nam tín nữ khác cũng đến xin quy y tam 
bảo. 

Một hôm, tôn giả Kiều Trần Như quy y cho một nhóm 90 người. Sau lễ 
quy y, tôn giả giảng cho họ về Tam bảo- Phật, Pháp và Tăng. 

Tôn giả Kiều Trần Như nói: “Đức Phật là bậc đã hoàn toàn giác ngộ. 
Ngòi thấy được bản chất của cuộc đời uò cả uũ trụ. do đó Ngài bhông còn bị 
trói buộc bởi tham lam, sân hộn, su mê, sợ hãi. Ngài là Bậc giải thoát hoàn 
toàn, từ b¡ uàò trí tuệ. Bộc Đạo sư là Phật bảo” 

“Pháp là con đường đưa đến giải thoót, giác ngộ. Đó là con đường mà 
đúc Phật đã dạy chúng ta để uượt qua sự trói buộc của tham, sân, sỉ. Con 
đường này dẫn đến ơn tịnh, giải thoát. Từ b¡ uà trí tuệ là hạt giống căn bản 
cảa con đường giác ngộ. Đây là Pháp bảo” 

“Tăng là tập thể những người tu tập hành trì con đường giác ngộ. Nếu di 
muốn giác ngộ giải thoát thì hãy xuất gia, gia nhập uào tăng đoàn. Phải quy y 
tăng bảo dù các uị là tỳ heo hay cư sĩ. Đây là tăng bảo” 

Cuối cùng Kiều Trần Như nói: “Này các thiện nam tử! Hôm nay các uị đã 
quy y tưm bảo. Nhờ quy y tam bảo các Uut sẽ bhông còn lạc đường các Uị sẽ có 
mục đích uàò hướng đi để đến đích là giải thoát giác ngộ. Chính tôi cũng đã 
quy y tưm bảo cách đây hơi năm. Hôm nay các Uuị phát nguyên tu tập cũng 
giống như tôi. Chúng ta hãy cùng nhau thực hành con đường giải thoát để làm 
rạng rõ ba ngôi báu này.” 

Vua Tân Bà Sa la cùng với 600 tuỳ tùng và khách ra khỏi thành để đón 
đức Phật. Vua đưa đức Phật và chư tăng vào trong sân hoàng thành nơi có 
những lều đã được dựng để che nắng. Đức Phật ngôi ở chính giữa sân, 
chungquanh là chư tăng cũng được chuẩn bị chu đáo. Vua và Uruvela Kassapa 
ngồi hai bên Phật. Lễ cúng dường trai tăng tổ chức long trọng. Vua Tần Bà Sa 
La và tất cả khách trong cung đều ăn trong yên lặng. Hơn 6000 khách rất 
ngạc nhiên bởi sự an lạc và bình thản của đức Phật và chư tăng. 

Sau khi đức Phật và 1250 vị tỳ kheo dùng cơm xong, bình bát được mang 
đi rửa và trao lại. Vua Tần Bà Sa La quay về phía đức Phật chắp tay đãnh 
lễ Ngài. Hiểu được tâm ý của vua, đức Phật bắt đầu thuyết pháp. Ngài giảng 
về Ngũ giới là con đường đem lai hoà bình, hạnh phúc cho mọi người và cho cả 
quốc gia. Đức Phật dạy: 

“Giới thú nhất là bhông được sát sanh. Giữ giới này sẽ trưỡng dưỡng 
được lòng từ. 

Giới thứ hơi là bhông được trộm cắp. Mọi người hông được lấy tài sản 
của bẻ bhác. 


116 


Guót thú ba là bhông tà dâm. Người đã lập gia đình chỉ được quan hệ 
tình dục uới uợ/chông mình, quan hệ uới người không phỏi uợ lchông mình là 
tà hạnh. 

Guót thứ tư là bhông được nói láo. Không nói những lời nói tạo nên sự 
chia rẽ uà hận thù. 

Giới thứ năm là bhông được uống rượu. Rượu làm cho tâm bị ô nhiễm. 

Lễ trai tăng kết thúc với buổi lễ cúng dường Tĩnh xá Trúc Lâm. Sau đó 
đức Phật cùng 1250 vị tỳ kheo rời khỏi hoàng cung. 

Đức Phật đã quyết định hai việc quan trọng trong lần giảng pháp ở 
giảng đường Visakha tại núi Linh Thứu ở Rajgir. Thứ nhất là tôn giả A Nan 
trở thành thị giả thường xuyên cho đức Phật. Quyết định thứ hai là đức Phật 
sẽ trở lại Shravasti an cư mỗi năm. Chư tăng cũng hội ý là sẽ tập trung an cư 
tại Shravasti, và các vị tỳ kheo đi đến thưa đức Phật về ý kiến này. Đức Phật 
hoan hỷ chấp thuận. 

Sau khi Phật niết bàn, vua A Xà Thế mang xá lợi của đức Phật đến 
vương xá xây tháp thờ. Sau đó vài tháng thì kỳ đại hội kết tập kinh điển được 
tổ chức ở hang Sattapanni (hang Thất Diệp). Đây là lần đầu tiên những lời dạy 
của đức Phật được kết tập dưới sự chủ trì của ngài Ca Diếp. Trong đại hội kết 
tập này, tôn giả A Nan “đa văn đệ nhất trùng tụng lại những bài kinh. Những 
sự kiện này được diễn tả chi tiết trong kinh tạng Pali Chullavagga. Bởi vì đại 
hội này gồm tất cả 500 vị A La Hán cho nên được gọi là Đại hội Ngũ Bách La 
Hán. 

Pháp Hiển khi đến Ấn Độ đã đến chiêm bái núi Linh Thứu, ngài cúng 
dường hương hoa, đốt đèn tại hang động; ngài tụng kinh Surangama và ở đây 
suốt đêm. Ngài thấy vùng này đã hoang tàn đổ nát. Ra khỏi ngọn đồi có một 
số tu sĩ ở tại tỉnh xá Trúc Lâm. Huyền Trang, đến Rajgir vào giữa thế kỷ thứ 7 
thì khu vực này đã trở thành hoang tàn. Trong số những tinh xá, tháp ở đây 
chỉ còn lại nền móng và những bức tường đổ nát. 

Những thánh tích ở đây là Trúc Lâm tỉnh xá và Linh Thứu sơn. Trúc 
lâm là một khu vườn do vua Tân Bà Sa la cúng dường cho đức Phật xây dựng 
tinh xá, để các phật tử có thể lui tới nghe pháp. Đức Phật cũng trãi qua nhều 
mùa an cư ở đây. Những nhà khảo cổ tìm thấy ở đây một căn phòng, một vài 
ngôi tháp, và hồ Karanda nơi đức Phật thường tắm ở đây, và hiện nay là một 
vườn nai với một sở thú nhỏ. Có con suối ở dưới chân ngọn đồi Vaibhara, con 
suối lớn nhất có tên là Saatadhara. Khoảng 100 mét về hướng bắc của ngôi 
những đền thờ Hindu và Hồi giáo mới xây là một con suối nước nóng, chẩy vào 
một hồ lớn sau đó chảy dọc theo con đường phía bên phải; hồ này có tên là 
Karanda được đề cập nhiều trong kinh tạng Pali và Sanskrit. Một đoạn ngắn 
về hướng nam của hồ là một mô đất lớn với nhiều bụi cây mọc rất cao, chung 
quanh là những ngôi mộ của Hồi giáo. Mô đất này người ta tin là vị trí của 


I1 


những ngôi tháp và tỉnh xá của Trúc Lâm. Nằm một bên dòng suối là di tích 
của một bức tường đá chắn ngang con suối, có lẽ là một con đường đắp cao 
trước đây được sửa sang lai nhiều lần sau này. Ở phía Nam tỉnh xá Trúc lâm 
có đền thờ Hindu và Jain. Ở phía Đông tinh xá Huyền Trang có thấy một tháp 
do vua A Xà Thế xây dựng. Bức tường bằng đá bao bọc cả thành phố cổ bị hư 
hại vào thế kỷ thứ 5 là thành luỹ của vua A Xà Thế. Phía ngoài của bức tường 
được xây bằng những khối đá dài từ 1 mét đến 1.5 mét. Cuối cổng phía Đông 
của đồi Vaibhara có sáu con suối nước nóng, có tên là Satadhara, nước suối rất 
nóng. Những con suối này có tên Markandeya Kunda, Vyasa Kunda, Ganga- 
yamuna Kunda, Ananta Kunda, Saptarshidhara , và Kashidhara. Sau này 
những con suối này người ta cho sát nhập lại và xây dựng ở đây một toà nhà 
màu hồng, đền thờ Hhindu Lakshmi Narayan. 

Một đoạn ngắn phía trên Sataddhara, nằm phía bên phải con đường mòn 
là nền móng của đền thờ Mahadeva (Shiva), dân địa phương gọi là machan 
“tháp canh”, cấu trúc xưa là hình chữ nhật, được xác nhận là nơi ở của Pippala 
được đề cập trong nhiều kinh điển Phật giáo và những ghi chú của những vị 
hành hương Trung Quốc. Trong một số kinh tạng Pali mô tả hang Pippala được 
đục ở một khối đá, là chỗ trú của ngài Đại Ca Diếp, chủ toạ của kỳ đại hội kết 
tập kinh điển lần thứ nhất. Đi theo con đường đá nhỏ dẫn đến một con đường 
dốc đứng phía Bắc, một bực thang cấp nhân tạo dài dẫn đến sáu hang động 
(ngày trước có lẽ là 7 hang). Sáu tháng sau khi Phật niết bàn, đại hội kết tập 
đã được tổ chức tại đây để thống kê lại tất cả những lời dạy của đức Phật. 

Rajgir cũng là thánh địa của đạo Jain. Vardhaman Mahavira, tổ thứ 24, 
người cuối cùng đã sống ở Vương xá 14 năm. Theo huyền thoại của đạo dJain, 
vua Tần Bà Sa La và A Xà Thế là những tín dồ của đạo Jain; tên của họ được 
đề cập đến trong kinh sách Jain là Shrenika và Kunika. Thành phố này cũng 
được xem là nơi sanh của giáo chủ thứ 20 của đạo Jain Muni Suvrata. Chỉ có 
duy nhất một di tích của đạo dJain ở đây là Maniyar Matha được nhận ra ở một 
điện thờ bằng gạch hình trụ, ở khu trung tâm của thành phố cổ. Theo truyền 
thống của dân địa phương thì nơi này là để cúng tế Mani-naga, vị thần bảo vệ 
thành phố Vương xá. Đền thờ đạo Jain bao bọc chung quanh là những ngọn đồi 
nên rất thu hút khách tham quan và người hành hương.. trên đỉnh ngọn đồi là 
một đền thờ đạo jJain mới xây dựng, đền Adinatha. Khu vực gần đó cũng có 
nhiều đền thờ Jain tưởng niệm các vị tổ sư, trong số này nổi tiếng nhất là 
Rishabahdeva, Parshvanatha, Mahavira, Sambhavanatha Adi Jina và 
Neminatha. 

Đi chừng 200 mét về hướng Đông Nam của Satadhara chúng ta sẽ gặp 
cổng phía Bắc của bức tường thành Vương xá ở giữa đôi Vaibhava và Vipula. 
Chừng 1 km về phía Nam chúng ta gặp Maniyar Math, một bức tường đá và 
kiến trúc bằng gạch hình trụ cao 6 mét, trang trí những hình ảnh bằng vửa 


115 


chung quanh, được lợp bằng những tấm tôn bằng thép hình nón và một số kiến 
trúc phụ khác. Tượng Hindu thường thấy ở những đền thờ khác cũng được tìm 
thấy ở đây, cho thấy rằng trước đây là một tu viện của Hindu, có thể là đền 
thờ của Maninaga, đền thờ “thần rắn'. Những di tích khảo cổ cho thấy rằng 
trong suốt thời kỳ đức Phật và vua Tần Bà Sa La, ở đây là một nơi rất phổ 
biến cho những lễ tế tự và hội họp. Thời kỳ Phật giáo và đạo dJain thịnh hành 
đều có những di tích ở đây. Theo con đường về hướng Tây bắc của Maniyar 
Math có hai hang dộng ở phía Nam ngọn đồi Vaihara, tên là Sonbhandar, xây 
dựng do tổ của đạo Jain là Vairaseva. Bên trong hang phía Đông, ở phía Nam 
bức tường, có sáu tượng tổ sư đạo dain được khắc nổi điển hình là 
Padmaprabha, Parshvanatha và Mahavira. Ở hang phía Tây hiện nay có đặt 
một bức điêu khắc trên đá đen hình của những vị tổ của đạo Jain ở mỗi mặt. 

Đi theo con lộ chính về hướng Nam chừng 1km từ Maniyar Math, chúng 
ta sẽ thấy một khu đất rộng chừng 60 mét vuông chất đá rào chung quanh, và 
một bức tường dày 2 mét và một pháo đài hình tròn ở góc, đây là “nhà tù của 
vua A Xà Thế. Bậc thang cấp bằng đá dẫn đến hai ngôi tháp liên hệ đến vua 
Tần Bà Sa La. Khu vực này được xác định là nhà tù của vua A Xà Thế đã bắt 
giam vua cha Tần Bà Sa La, vua đã chết trong ngục. Người ta nói rằng từ nhà 
tù vua có thể nhìn thấy đức Phật ngồi thiền trên đỉnh Linh Thứu. A Xà Thế 
cùng với Đề Bà Đạt Đa đã âm mưu giết đức Phật bằng cách thả voi say để giết 
Ngài. Sau khi vua Tân Bà Sa La chết không lâu vua A Xà Thế hối hận và đã 
quy y trở thành một phật tử thuần thành. Đoạn đường với những bực cấp đá từ 
chân núi lên đến đỉnh ngọn Linh Thứu là do vua Tần Bà Sa La xây dựng, đến 
thế kỷ thứ 7 khi ngài Huyền Trang đến đây con đường vẫn còn tốt. 

Tỉnh xá :Jivakamravana 

Đi dọc theo con đường đến một thị trấn, chúng ta sẽ gặp những nền 
móng của tỉnh xá Jivakamvana do vua A Xà Thế xây dựng. Cũng theo đường 
chính đi về hướng Nam đến ngã ba. Con đường bên tay trái sẽ dẫn đến một 
khu rừng, và những di tích của tỉnh xá .Jivakamvana, vườn xoài của ¿Jivaka nơi 
đức Phật thích nghỉ ở thung lũng này. Jivaka là thầy thuốc của vua Tần Bà Sa 
La, sau này trở thành đệ tư của đức Phật. ông cũng đã chữavết thương cho đức 
Phật khi Ngài bị Đề Bà Đạt Đa lăn đá hãm hại. Theo luận giải, một hôm 
Jivaka suy nghĩ: “Ta đến thăm đức Phật hai ba lần mỗi ngày. Linh Thứu và 
Trúc Lâm thì lại cách xa. Vườn xoài của ta lại gần hơn. Tại sao ta lại không 
xây dựng một nơi nghỉ cho đức Phật?” Do đó ông đã xây dựng một tỉnh xá gồm 
nhiều phòng, chổ nghỉ ban đêm, ban ngày, và hương thất cho đức Phật chung 
quanh vườn xoài có tường rào cao bao bọc. Những tài liệu cổ đều công nhận 
rằng tinh xá Jivakamvana ở cổng phía Đông của Rajgir, và du khách để ý trước 
khi đến Jivakamvana là một con đường cắt ngang một mô đất dài và qua một 


119 


cây cầu. Những di tích của tỉnh xá Jivakamvana được tìm thấy với 4 sảnh 
đường và nhiều phòng ở cuối phía Đông của Vương xá thành. 

Tỉnh xá Jivakamvana là nơi đức Phật thuyết bài pháp quan trong, kinh 
Samannaphala (Kinh Sa Môn Quả-Trường Bộ Kinh). Một đêm trăng sáng rất 
đẹp, vua A Xà Thế đến viếng đức Phật tại tỉnh xá .Jivakamvana, vua đã ngạc 
nhiên trước sự yên lặng của một hội chúng đông. Vua A Xà Thế đã giết cha 
mình, trong lòng thường lo lắng không yên, vì thấy mình quá tội lỗi và nghĩ 
rằng có lẽ sau này chính con trai của vua là Udayibhadda sẽ giết mình như 
vậy. Hiểu được những hậu quả của những tham vọng thế gian thường mang lại 
đau khổ, vua đã đi đến để hỏi đức Phật về kết quả hiện tại thiết thực về sa 
môn quả. Và đức Phật đã trả lời bằng một bài pháp dài chỉ rõ con đường tu tập 
của một sa môn. Đức Phật cũng đã thuyết hai bài pháp quan trọng khác ở tại 
đây, cả hai đều thuyết cho Jivaka. Bài đầu tiên là Jivaka Sutta (Kinh Jivaka- 
Trung Bộ kinh), Ngài giải thích cho Jivaka về trường hợp nào vị tỳ kheo được 
ăn thịt, và trong bài pháp thứ hai Ngài giải thích về người phật tử tại gia quy 
y tam bảo và giữ gìn năm giới. Tỉnh xá Jivakamvana được tìm ra và tiến hành 
khai quật năm 1954. Mặc dù chỉ còn lại những nền móng, nhưng trong kiến 
trúc tổng hợp của tinh xá cũng còn lại ba bức tường dài giản lược. 

Ngọn đồi Gridhrakuta 

Chạy theo con đường song song với bức tường thành ở phía Đông, chúng 
ta sẽ đến Maddakuchchhi dưới chân ngọn đồi Gridharkuta (Đỉnh Linh Thứu 
Sơn). Đức Phật đã thuyết kinh Pháp Hoa và kinh Bát Nhã ở đây. 

“Cố tri bát nhã ba la mật đa thị đạt thần chú, thị đại mình chú, thị uô 
thượng chú; năng trù nhất thiết bhổ, chơn thiệt bất hư; cố thuyết bát nhã ba la 
mật” 

Đi xuống con đường thoai thoải từ đỉnh Linh Thứu chúng ta sẽ băng 
ngang tu viện Mardakukshhi. Chính ở đây hoàng hậu Vi đề hi đã muốn phá bỏ 
cái thai bà đang mang vì theo tiên đoán là đứa con sau này sẽ giết vua cha. 
Thế Tôn lần đầu tiên đến đây Ngài bị Đề Bà Đạt Đa lăn đá làm Phật bị 
thương. Trên đỉnh Linh Thứu Sơn Đức Phật đã hoá độ cho vua Tần Bà Sa La. 
Sau khi đi qua đoạn đường đá hẹp chúng ta sẽ đến nền móng của hương thất 
của Phật tại Linh Thứu sơn. Tảng đá nhô ra trên đỉnh như hình cái miệng 
chim ưng cho nên ngọn núi có tên là Linh Thứu. Đức Phật đã trãi qua nhiều 
mùa an cư trong hang đá ở đây. Có hai hang động thiên nhiên hình như một 
ngôi nhà bằng đá, trong đó tìm thấy một tấm bằng sành có hình bảy vị Phật 
quá khứ và Phật Di Lặc, hiện nay đang trưng bày ở Viện bảo tàng Nalanda. 
Bên ngoài hang động là cấu trúc của bức tường đá lớn mà trước đây đã từng 
hiện hữu. Rất nhiều di tích của Phật giáo nằm rãi rác ở khu vực này. Điều này 
rất đơn giản vì Linh Thứu vốn là nơi đức Phật rất thích ở và cũng là nơi đức 
Phật thuyết nhiều bài pháp quan trọng. 


120 





Hình mõm đá ở núi Linh Thứu 


Thăm Rajgir vào thế kỷ 13, Dharmasvamin nói rằng Linh thứu có rất 
nhiều loài thú ăn thịt như hổ, gấu đen, gấu nâu. Để đe doạ những con thú dữ 
này những người muốn đến đỉnh Linh Thứu phải đánh trống, thổi tù và và 
đem theo những ống tre để có thể đốt lửa. Một tượng Phật thế kỷ thứ 6 TL 
được tìm thấy ở Linh Thứu, hiện nay đang được trưng bày tại Viện bảo tàng 
khảo cổ ở Nalanda. Sau khi chiêm bái Linh Thứu, du khách có thể đi xuống 
bằng con đường thoai thoải. Con đường này ngày xưa vua Tân Bà Sa La đã 
làm, mặc dù hiện nay đã sửa sang lại rất nhiều. Hai nền móng của hai ngôi 
tháp nằm dọc theo con đường . Theo ngài Huyền Trang, thì một trong hai tháp 
này đánh dấu nơi vua xuống ngựa trong lần viếng đức Phật đầu tiên. Tháp thứ 
hai đánh dấu nơi vua đi một mình trở lại viếng đức Phật. 

Những bức tường cổ của Vương Xá thành 

Đi thêm chừng hơn 1 cây số dọc theo con đường chính, chúng ta sẽ đến 
một đoạn đường đèo hẹp giữa đồi Sona và Udaya, nằm ở cổng thành phía Nam 
của Vương Xá thành, nơi đức Phật đã nhiều lần đi qua. Toàn bộ bức tường 
thành chạy dài hơn 40 cây số trên hai ngọn đồi, mặc dầu có nhiều đoạn tường 
thành hiện nay không còn. Đi theo dọc bức tường thành chúng ta nhìn thấy 
cảnh đồng quê của Ma Kiệt Đà rất đẹp. Ngày xưa, khi đức Phật trú tại 
Dakkhinagiri, ngọn đổi phía Nam, gần Rajgir, Ngài đứng nhìn những cánh 
đồng lúa chín vàng, những bờ ruộng đắp chia thành những thửa ruộng hình 
vuông, đức Phật đã bảo ngài A nan rằng y của các vị tỳ kheo may theo hình 
những thửa rộng này. Lúc bấy giờ những thửa ruộng hình vuông hoặc hình chữ 
nhật được chia ra bằng những bờ đê. Ngày nay y của tỳ kheo vẫn giữ nguyên 
truyền thống này. 


121 


Tháp Shanti 

Rời khỏi tỉnh xá Jivakamvana, đi theo con đường củ đến Linh Thứu, đi 
về hướng Đông, là một con đường dẫn đến một ngôi tháp mới bằng đá trắng, 
tháp cao 50 mét do một tu sĩ nổi tiếng người Nhật thuộc phái NÑipponzan 
Myohoji, tên Nichidatsu Fuji xây dựng năm 1969. Nằm trên đỉnh ngọn đổi 
Chhatha, với mái vòm bằng đá sa thạch lớn, tháp Shanti biểu tượng cho hoà 
bình thế giới. Tháp nằm trên ngọn đồi rất cao nên từ dây du khách có thể 
nhìn khắp vùng nông thôn rất đẹp. Đối diện với tháp là tu viện Saddharma 
Buddha. Chung qunh mái tháp là bốn pho tượng vàng: tượng đản sanh, thành 
đạo, thuyết pháp và niết bàn. Có một cáp treo (600 mét) đến tháp Nipponzan 
Myohoji (từ 10 giờ — 17 giờ; giá 20 rupees) mang bạn lên đến đỉnh ngọn đồi. 





Tháp Hoà Bình ở Rajgir 


Lễ hội ở Rajgir 

Lễ hội này được tổ chức cứ ba năm một lần trong suốt cả tháng nhuần 
(Malamasa). Từ ngày xưa đã có truyền thống tổ chức những lễ hội tôn giáo rất 
quy mô. Rajgir là nơi duy nhất tổ chức những hoạt động và lễ hội tôn giáo vào 
tháng này. Lễ hội này được minh hoạ trong văn học cổ tích Ấn độ với đầy màu 
sắc, với nhiều hình thức lễ nghi tế tự, bao gồm cả nhịn ăn và sống đơn giản. 
Sau khi độc lập, chính quyền cũng tham dự để tổ chức lễ hội. Với sự tăng 
nhanh của du lịch, và tín ngưỡng tôn giáo, cả triệu du khách, những tín đồ 
Hindu, phật tử đến đây vào tháng này để cảm niệm nơi linh thiêng này. Suốt 
cả tháng những dịch vụ như binh viện, nhà thương, đồn cảnh sát, nhà nghỉ, 
cung cấp nước, điện, phương tiện di chuyển, điện thoai, net mở cửa thường 
xuyên để phục vụ du khách. Những chương văn nghệ, múa, triển lãm và nhiều 
hoạt động khác được tổ chức tại lễ hội. Chính quyền ủng hộ ngân sách là ð 
triệu rupees cho lễ hội này. Mặc dầu như vậy nhưng những khách hành hương 
đến đây vẫn không thoả mãn; thật ra họ bất mãn về việc quản lý và lạm dụng 
số tiền này. Nhớ rằng, Bihar là bang nổi tiếng về hối lộ và tham nhũng. 


122 


Khách sạn-Nhà nghỉ 

Gần bến xe buýt, Hotel Anand: 06119-225030 và Ajatashatru: 225273, 
gần suối nước nóng là những nhà nghỉ rẻ tiền nhất, với những căn phòng tối 
tăm giá 100/200 Rs. Chùa Burmese: 225024. Bangali Buddhist Society Temple 
kế bên chùa Burmese có nhiều phòng cho khách và tuỳ hỷ cúng dường. Hotel 
iddharth: 225216 ở chơ Kund. Hotel Tathagata Vihar: 225273 và Hotel 
Gautam Bihar: 225273 nằm giữa bến xe buýt và nhà ga xe lửa. Hotel Rajgir: 
225266 có sân vườn, phòng có nhà tắm. Nhà nghỉ Digambar Jain, Svetambar 
jJain, Anandabali và Sundar Shah 

Khách sạn Centaur Hokke: 255245, Fax: 255251, 
email:centaur®@sanchar.net.in, chủ yếu là dànhcho những khách hành hương 
người Nhật, cách suối nước nóng 3 km về hướng Tây được xem là khách sạn 
hạng sang nhất ở Rajgir mỗi phòng giá từ 90-125 đô la một ngaỳ (4500-6000 
Rs) 

Thức ăn 

Nhà hàng ăn ở đây thay đổi theo từng mùa. Hầu hết du khách đến 
Rajgir theo dạng du lịch trọn gói. Dhabas và những nhà hàng ăn gần bến xe 
buýt phục vụ cho dân địa phương. Nhà hàng Green Hotel: 225352 nằm ở cuối 
khu bán áo quần, có nhiều món ăn Continental, Chinese, và India với giá phải 
chăng. 


123 


9. NALANDA, TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẬT GIÁO NỔI TIẾNG 

Nằm gần ngôi làng Baragaon (thị trấn Nalanda), là những di tích của 
một trường đại học đầu tiên trên thế giới. Trường đại hoc Nalanda thành lập 
vào thế kỷ thứ 5 TL. Có thể đến đây bằng đường bộ, cách Patna 95 km về 
hướng Đông nam, cách Rajgir 13 km về hướng Bắc, hay 13 cây số từ 
Biharsharif, dân số là 250.000. Có thể đi bằng xe taxi, mini buýt, auto 
richshaw từ Rajgir đến Biharsharif. Có một chuyến xe buýt chạy thường xuyên 
từ Patna đi Biharsharif. Từ trạm xe buýt hay ga xe lửa đến Nalanda chỉ hơn 2 
cây số. Sân bay gần nhất ở Patna (93 km), ga xe lửa địa phương Bakhtiyarpur 
nằm trên tuyến đường Delhi - Howrah, 38 km, đi tiếp tuyến xe lửa đến 
Nalanda. 

Nalanda nằm trãi dài trên một khu đất rộng 14 hécta gồm 11 tinh xá, 
và 5ð ngôi chùa. Những con đường nhỏ bằng đá đan chéo nhau khắp cả khu vực. 
Tháp ngài Xá Lợi Phất là một công trình kiến trúc hùng vĩ nhất nằm ở phía 
Nam, chỉ một vài phút đi bộ từ cổng chính. Ngôi tháp lớn này xây dựng để thờ 
xá lợi của ngài Xá Lợi Phật. Các mặt của tháp đều có những hốc tường để đặt 
tượng Phật hoặc Bồ tát. Đi lên loạt thang cấp là một chánh điện có thờ một 
tượng Phật rất lớn. Những di tích còn lại ở đây cho thấy có rất nhiều phòng 
nhỏ với những hành lang rộng ở trước. Mỗi khu như vậy đều có một chánh 
điện và có thờ tượng Phật lớn. Một cái lò rất lớn cũng được phát hiện, đây 
chính là nhà bếp để nấu ăn cho sinh viên. Di tích đại học Nalanda nằm trong 
danh sách Di sản văn hoá thế giới của UNESCO. Những cuộc khai quật vào 
những thập niên 1860 do Alexander Cunningham dẫn đầu đã tìm thấy ở đây 
một con dấu với dòng chữ Sr¿ Nơlanda Mahaœuihara Arya Bhibhu Sanghoasya 

Đức Phật thường hay đến Nalanda và ở lại vườn xoài của Setthi 
Pavarika. Hai vị đại đệ tử của Phật là Xá Lợi Phất và Mục Kiển Liên gốc ở tại 
đây. Xá Lợi Phất, đệ nhất trí tuệ, người có vị trí rất quan trọng trong tăng 
đoàn, nhập niết bàn ở đây. Mặc dù Nalanda là một trong những nơi nổi tiếng 
nhờ sự hiện diện của đức Phật ở đây, nhưng sau này Nalanda đặc biệt nổi 
tiếng nhờ trường đại học Phật giáo có cùng tên thị trấn, đại học Nalanda, và 
đã đạt đến đỉnh cao của Phật giáo phát triển ở Ấn Độ. Tên Nalanda có thể 
xuất phát từ một tên của Phật trong đời quá khứ, khi đó Ngài là một hoàng đế 
mà thủ phủ ở tại đây. Nalanda có nghĩa là “bố thí ba la mật. Đức Phật đã ở lại 
đây nhiều lần trong vườn xoài mà 500 thương nhân đã cúng dường cho đức 
Phật. Trường đại học Phật giáo Nalanda nổi tiếng sau này đóng một vai trò 
quan trọng cho Phật giáo sau này. Huyền Trang đề cập đến số lượng tinh xá và 
tháp đánh dấu nơi đức Phật thuyết pháp. Trong một chuyến viếng thăm 
Nalanda đức Phật đã thuyết pháp cho chư thiên và loài người trong ba tháng, 
có một tháp thờ tóc và móng tay của Phật được xây dựng vào lúc đó. 


124 


Thành lập vào thế kỷ thứ 1 TTL, Nalanda là một nơi đến để chiêm bái 
và học hỏi, đức Phật đã đến đây nhiều lân. Nalanda nổi tiếng vì đây là một 
trường đại học đầu tiên có uy tín vào thiên niên kỷ thứ nhất. Đức Phật lần đầu 
đến đây để học với những đạo sư bấy giờ. Thậm chí trong chuyến đi cuối từ 
Vương xá đến Pataligrama (Patna), đức Phật cũng đã ghé qua Nalanda. Theo 
tài liệu sử, Huyền Trang tin rằng sở đĩ có tên Nalanda là do lòng từ bi bố thí 
vô lượng của đức Phật trong những đời quá khứ. Theo kinh điển của đạo Jain 
thì Nalanda là ngoại ô nằm phía ngoài của Vương xá. Theo kinh tạng Pali thì 
có nhiều giải thích về Nalanda, chủ yếu là những lần viếng thăm của đức Phật 
và ở lại Nalanda một nơi rất thịnh vượng, trù phú và cũng có đề cập đến vườn 
xoài của Pavarika. Vua A Dục đã cúng dường và đãnh lễ tháp ngài Xá Lợi Phất 
ở Nalanda, và xây một ngôi chùa tại tháp này. Ngài Long Thọ, một luận sư đại 
thừa nổi tiếng của thế kỷ thú 2 TL, đã dạy tại đây và sau này trở thành tu sĩ. 
ĐuvIshnu, một Bà La Môn, người cùng thời với ngài Long Thọ, người ta tin 
rằng đã xây dựng 108 đền thờ ở Nalanda. 

Vào thế kỷ thứ 7 TL, ngài Huyễển Trang đã đến đây học và cũng là giáo 
sư ở đây trong 5ð năm, lúc đó ở đây có trên 3000 giáo sư, và hơn 10000 sinh 
viên và tu sĩ, và một thư viện với hơn 9 triệu đầu sách. Ngài có tên Ấn Độ là 
Mokshadeva, sau khi ngài rời đại học Nalanda mọi người vẫn nhớ đến ngài. 
Huyền Trang đã đến học với Shilabhadra, một đạo sư nổi tiếng và là người chủ 
trì tu viện. Chư tăng được sự cúng dường của cả 200 ngôi làng, và thư viện ở 
đây đã thu hút rất nhiều người từ nhiều quốc gia như Malaysia, Indonesia, 
Chiana và Korea. Những kỳ thi tuyển cho sinh viên rất khó khăn, chỉ 7-8 phân 
là bị rớt trong những kỳ thi tuyển sinh. Một vài năm sau Huyền Trang, một 
nhà chiêm bái Trung Quốc khác là Nghĩa Tịnh đã đến Ấn Độ năm 673 và cũng 
đã đến học tại Nalanda. Ngài ghi lại rất chi tiết cuộc sống của chư tăng ở đây 
và chương trình giảng dạy, cùng với những kinh điển Phật giáo gồm cả những 
bộ môn logic, siêu hình học và văn phạm Sanskrit. Từ thế kỷ thứ 8 đến thế kỷ 
12 các vua Pala và Sena cai trị vùng Đông Ấn rất ủng hộ cho Nalanda. Trong 
suốt triều đại của Devapala đầu thế kỷ thứ 9, Nalanda đã đạt đến đỉnh cao của 
sự hưng thịnh, nổi tiếng. Nhiều sứ thần các nước đến dâng tặng nhiều quà và 
cúng dường cho đại học Nalanda, và họ cũng đã có nhiều tặng phẩm đến 
những trường khác như Oddantapuri và Vikramshila ở thị trấn Bhagalpur của 
Bihar. Dưới đời các vị vua Phật giáo, Nalanda được sự ủng hộ mạnh của vua 
chúa và phật tử. 

Nhiều học giả quy tụ về nơi đây để mong muốn học hỏi giáo lý vi diệu 
của đức Phật. Huyền Trang và sau này là đệ tử của ngài Hwui-li, người đến 
đây học vào thế kỷ thứ 6 và thứ 7, đã ghi lại tất cả rất chỉ tiết. Thi tuyển sinh 
rất khó, chỉ hai người trong số 10 người đậu. Nghệ thuật hùng biện, diễn giảng 
trước công chúng, và những môn học thế tục như toán học, y học cũng được dạy 


125 


ở đây. Luận biện là môn chính tại đây, giáo lý thường được đưa ra để tranh 
luận. Trong số những học giả nổi tiếng của Ấn Độ được đào tạo tại Nalanda la 
` Long Thọ, Thánh Thiên và Trần Na. 

Nalanda có ảnh hưởng rất lớn trong việc truyền bá Phật giáo sang Tipet. 
Vào hạ bán thế kỷ thứ 8 vua Tipet đã mời học giả nổi tiếng Shantirakshita để 
làm cố vấn tỉnh thần, vị này đã sống ở Tipet nhiều năm và chết ở đây vào 
năm 762. Sau đó Padmasambhava từ Nalanda sang Tipet để truyền bá Phật 
pháp và đã lập ra Lat Ma giáo ở đây. Tuy nhiên, Atisa SriJjnana Dipankara, 
hiệu trưởng trường đại học Vikramshila, đã giúp đỡ Tipet để tái lập lại Phật 
giáo vào thế kỷ 11. 

Như ngài Huyền Trang miêu tả, Phật giáo dần dần bị suy tàn khi ngài 
đến Ấn Độ; tuy vậy những trung tâm như Nalanda vẫn đang phát triển và 
hưng thịnh. Ngài cũng nêu lên sự phát triển của Phật giáo Mật tông và tư 
tưởng triết học của Bà La Môn và ảnh hưởng của Kumarila và Shakaracharya. 

Do hoả hoạn và sự chia rẽ trong những hệ phái Phật giáo và sự hồi sinh 
của Hindu đã đưa Nalanda đến bờ vực của sự diệt vong. Và điều đó đã đến khi 
những tên xâm lược Hồi giáo đã có những cuộc càn quét huỷ diệt toàn bộ 
Nalanda. Một số ít kinh sách giá trị được chư tăng trốn thoát trong những lần 
tấn công dữ dội của Hồi giáo nên không bị thiêu huỷ. Theo một giáo sư Phật 
học tên là Taranatha, người Thổ Nhĩ Kỳ (Hồi giáo) chiếm toàn bộ Ma Kiệt Đà, 
tiêu huỷ tất cả tu viện, cả đại học Nalanda. Năm 1235, chỉ hai tỉnh xá còn sót 
lại, sau đó cũng bị tiêu huỷ. Cuối thế 13 Nalanda trở thành một đống đổ nát và 
không ai biết đến. 

Vào đầu thế kỷ 19 Nalanda, một chuyển biến mới của lịch sử bắt đầu 
nhờ những thông tin của Buchano-Hamilton, người đã mô tả những di tích và 
những tượng của Phật giáo và Hindu được phát hiện tại Nalanda. Những thập 
niên của 1860 Alexander Cunningham xác định được vị trí của Nalanda; và 
năm 1915-1916 Viện khảo cổ học Ấn Độ đã tiến hành khai quật, và kết quả là 
những di tích hiện nay. 

Những di tích khổng lô của Nalanda bị vùi sâu dưới lòng đất trong nhiều 
thế kỷ. Những tu viện đã trãi qua nhiều giai đoạn hưng thịnh, và một toà nhà 
cao 9 tầng được tìm thấy. Ngày nay chúng ta đến Nalanda thấy được một khu 
di tích rộng lớn, nhiều nơi cũng vẫn còn chắc chắn chứ không phải chỉ là 
những nền móng như những di tích khác. 

Những di tích của 11 tỉnh xá và nhiều tháp do nhiều vua xây dựng qua 
nhiều thời kỳ, chính là bằng gạch đỏ, được tìm thấy tại đây, cũng như những 
bậc thang cấp lớn, thư viện, giảng đường, ký túc xá, phòng ốc, bếp và giếng. 
Toàn bộ kiến trúc gồm nhiều tâng, được xây bằng gạch cứng trên nền cao, với 
những trang trí hình tượng Phật cũng như những vị thần Hindu, và những 
hình tượng chiến binh, vũ công, thú vật và chim bằng vửa hồ. Nhiều tỉnh xá 


126 


nối liền từ phía Nam cho đến hướng Bắc, có cổng bảo vệ ở cửa phía Tây; tăng 
xá được bố trí chung quanh sân hình chữ nhật có một hành lang rộng. Đối diện 
với cổng vào, một chánh điện được tìm thấy ở ngay trung tâm của cổng phía 
Đông, ở đây chắc chắn có một tượng Phật rất lớn. Những đường cống dẫn nước 
thải đến phía Đông và có nhiều bực cấp dẫn đến các tầng. Dãy điện thờ nằm ở 
hướng Tây của tỉnh xá bên trái có một khoảng đất rộng, có một chánh điện 
nhỏ. Các tỉnh xá được đánh dấu từ số 1 đến 11 từ phía Nam sang phía Bắc, con 
đường từ cổng vào tỉnh xá số 1 đến 4 ở cuối phía Nam khu di tích. Con đường 
sang phía tây đi qua một khu đất trống đến điện thờ lớn nhất, điện thờ số 3. 
công trình kiến trúc đổ sộ này nằm ngay giữa sân ở phía Tây nam chung 
quanh là những tháp nhỏ do những phật tử hành hương làm. Chắc chắn là 
ngôi tháp do vua A Dục xây dựng nhưng đã được sửa sang lại nhiều lần. Những 
ngôi chùa vốn là những công trình kiến trúc nhỏ xây liên kết với nhau trên 
những mô đất lớn. Người ta nói rằng chánh điện ở trên cao hướng về phía Bắc 
trước đây có một tượng Phật rất lớn. Từ trên đỉnh chúng ta có thể nhìn thấy 
toàn cảnh của khu vực này, đặc biệt là rất đẹp vào buổi tối lúc lên đèn. Về 
hướng Bắc của tháp, nhiều kiến trúc bố trí thẳng hàng, mỗi nơi đều có một 
chánh điện. 

Tỉnh xá số 1 

Quay trở lại hướng Đông, tỉnh xá số 1, 1A và 1B rất quan trọng trong 
các tinh xá ở đây. Người ta nói rằng vua Sumatran xây dựng tinh xá vào triều 
đại của vua thứ ba của triều đại Pala, Devapala, giữa 810-850TL. Những phòng 
tìm thấy cho thấy rằng ở đây đã có một tinh xá bên dưới, có lẽ sau khi những 
bức tường này hoàn toàn sụp đổ. Có thể đi bộ vòng quanh cả ba tỉnh xá ở phía 
Nam. Những di tích ở Nalanda còn lại ở đây đều phải đi ngang qua con đường 
ở giữa tỉnh xá số 1 và số 4. 

Một cái đĩa bằng đồng có khắc chữ được tìm thấy ở hành lang của tỉnh 
xá số 1 cho biết rằng đó là một trường cao đẳng cho các sinh viên đến từ Java 
và Sumatra. Bia ký do vua Devapaladeva viết (815-54 TL) vào năm thứ 39 của 
triều đại ông, bia ký viết là vua Balaputradeva của xứ Suvarnadvipa (Java và 
Sumatra) đã xây một trường cao đẳng ở Nalanda và sau đó nhờ sứ quán yêu 
cầu vua Devapaladeva cấp tiền thuế của nhiều làng để hoạt động trường. Số 
tiên này được chi phí cho những “lễ lượt, cúng dường, tiền nhà, áo quần, thức 
ăn, giường, và thuốc men cho những người bịnh, viết sách và để tu bổ bảo quản 
tu viện khi bị hư hồng”. Vua Devapaladeva chấp thuận lời để nghị, và bia ký 
kết thúc là ông xây dựng một tinh xá tại Nalanda cho “chư tăng có phẩm 
hạnh tốt” và cấp thuế 5 ngôi làng để chi phí. 

Tỉnh xá số 1 được xây dựng ít nhất 9 lần trên cùng một vị trí, và những 
gì chúng ta nhìn thấy bây giờ là những phần xây dựng ít nhất là ba hoặc bốn 
lần sửa sang, xây chồng lên trên kiến trúc củ. Đi vào tỉnh xá phải đi qua một 


127 


cổng có mái rất ấn tượng, mái được đở bởi hàng cột trụ và bệ đá, hiện nay vẫn 
còn. Tỉnh xá bao gồm nhiều phòng, có giường ngủ, bố trí vòng theo một sân 
lớn. Những bực thang cấp ở góc hướng Tây Nam chứng minh rằng tỉnh xá có ít 
nhất là hai tầng, trong khi độ dày của bức tường có thể tỉnh xá còn cao hơn dự 
đoán. Ở cuối phía Đông tỉnh xá có một chánh điện vốn thờ một tượng Phật rất 
lớn mà hiện nay chỉ còn phần dưới và những nếp gấp của y tạc trên tường vẫn 
còn. Sân trước chánh điện có nhiều hàng cột trụ có lẽ là nơi các giáo sư ngồi 
đọc bài cho các sinh viên tập hợp ở trong sân. 

Tinh xá số 4 đến số 10 

Tinh xá số 1, số 4 và số 10 là những phân khoa cao đẳng của đại học nơi 
các sinh viên học và nội trú, những tỉnh xá này không khác nhau mấy. Tinh 
xá số 4, ngay cổng vào phía Bắc, được xây dựng trên nền móng của một tỉnh 
xá củ bị sập. Nhiều tỉnh xá có giếng nước trong sân, và những đường mương có 
lẽ sử dụng như là nhà vệ sinh ở góc phía Đông bắc. Một điểm đặc biệt của tỉnh 
xá số 9 là có 6 bếp lò ở trong sân. Mặc dầu hiện nay khó có thể hình dung ra 
được, nhưng mỗi tỉnh xá đều được trang trí rất đẹp, và ít nhất cũng cao đến 4 
tâng. Huyền Trang miêu tả khu vực tăng xá khi ngài đến đây: “Tất cả tăng xá 
nằm ở phía ngoài sân cao bốn tầng. Các tầng đều có chạm hình rồng nổi và có 
mái hiên màu sắc đẹp, các cột trụ màu đỏ ngọc, và có chặm khắc, dãy lan can 
trang trí rất phong phú và những mái lợp ngói phản chiếu ánh sáng rất đẹp 
mắt càng tăng thêm vẻ đẹp ở đây”. 

Còn có rất nhiều điểm thú vị ở những tỉnh xá khác; hai dãy phòng ở 
tính xá số 5ð, sân lát gạch và hai dãy bếp lò hai tầng ở sân trên của tỉnh xá số 
6, những vết tích của ba tỉnh xá được xây dựng tiếp nối nhau trên cùng một ví 
trí tại tỉnh xá số 7. Chánh điện hùng vĩ và cổng vào rất độc đáo ở tỉnh xá số 8, 
những đường rãnh nước rất ấn tượng ở tỉnh xá số 9 và cổng vào hình vòm cung 
ở tỉnh xá số 10. 25 mãnh củ những cột trụ bị gãy được tìm thấy ở tỉnh xá số 
11, chiều cao những cột này chỉ còn 1 mét trong khi cột nguyên thuỷ cao 2 mét. 
Đối diện với tỉnh xá số 11 là một chánh điện nhỏ có một tượng Phật tạc trên 
đá màu đen. Tượng đánh dấu vào thời kỳ Pala và hiện nay được dân địa 
phương thờ như là một vị thần của Hindu. 

Những ngôi chùa 

Ngoài những tỉnh xá và các ngôi chùa chính, bốn ngôi chùa khác được 
khai quật. Chùa số 12, 13 và 14 cùng nằm một dãy kéo dài từ phía bắc của 
ngôi chùa chính. Tất cả đều xây dựng theo hình vuông, và đều có tượng Phật, 
hiện nay những tượng này được trưng bày tại Viện bảo tàng. 

Ngôi chùa vị trí số 12 là công trình kiến trúc lớn nhất ở Nalanda, rộng 
koảng 52 x 50m. giống như chùa ở vị trí số 3 gồm một tháp trung tâm và bốn 
tháp nhỏ ở bốn phía, mỗi tháp đều có một chánh điện và đều có thờ tượng 
Phật. Đi hết bực thang cấp về phía bên trái có hai cột trụ được chạm khắc. Có 


128 


& 


lẽ Huyền Trang đã viết về ngôi chùa này: “ ngôi thúóp trang trí rất công phu, 
Uuàò những tháp nhỏ đẹp như tranh uẻ, như đỉnh của ngọn đôi, tất cả uẻ đẹp quy 
tụ tạt đây. Ngọn tháp chìm uùòo trong sương mươi uà những căn phòng cao tít 
tận mây. Từ những bhung của sổ chúng ta đón nhận những ngọn gió mút 0à 
những cụm mây bao phủ, những mái hiên cao uút lên tận trời” Ở phía Bắc và 
phía nam của chùa số 12 là hai chánh điện nhỏ hơn, mỗi chánh điện hiện nay 
vẫn còn tượng Phật ngồi trong tư thế tay chạm đất. 

Phía Bắc của chùa số 13 người ta tìm thấy một lò luyện kim bằng gạch 
với nhiều mãnh kim loại và xỉ kim loại, điều này cho biết rằng những vât 
dụng bằng kim loại được đúc ở Nalanda. Những lổ ở bệ tượng của tỉnh xá số 14 
chỉ toàn là những bức tranh bích hoạ ở Nalanda. 

Chùa số 3 được xây dựng lại, tu bổ lại ít nhất cũng bảy lần qua nhiều 
thế kỷ, tỉnh xá này có nhiều tháp nhỏ do những người hành hương làm chung 
quanh tỉnh xá cho thấy rằng đây là chánh điện chính ở Nalanda. Người ta tin 
rằng nguồn gốc của ngôi điện thờ này là tháp kỷ niệm nơi sinh của ngài Xá 
Lợi Phất. Ngôi chùa này những thế kỷ sau gồm một tháp ở giữa và những tháp 
nhỏ ở bốn góc, hiện nay còn lại ba tháp nhỏ, không khác với tháp ở BĐĐT. 
Những tháp nhỏ này có nhiều lổ trên tường đặt nhiều tượng Phật và Bồ tát 
bằng vửa của thời kỳ Gupta. Điền đáng buồn là những năm gần đây người ta 
đã bẻ gãy phần đầu của một số tượng đem bán ở các khu chợ đen buôn bán đồ 
cổ. Một bậc thang cấp lớn dẫn đến chánh điện ở tầng trên cùng của ngôi chùa, 
ở đây có thờ một tượng Phật. Nhưng tháp nhỏ ở phía Đông của ngôi chùa là 
nơi đáng lưu ý. Nhiều tháp nhỏ ở đây có phòng ở bên trong, có thể ngồi thiền. 
Một số ngôi tháp khác được xây bằng gạch và tìm thấy một số kinh sách và có 
lẽ được xây dựng để tưởng niệm các vị giáo sư và học giả đã sống ở đây qua 
nhiều giai đoạn. Từ trên đỉnh của chùa số 3, chúng ta có thể nhìn thấy toàn 
cảnh của Nalanda. 

Chùa số 2 nằm ở phía Đông của tỉnh xá số 7 và 8, có một con đường ở 
giữa dẫn đến chùa này. Chùa này đẹp hơn nhiều so với những di tích khai quật 
ở đây, chùa số 2 có một bức phù điêu bằng đá với phần chân cột nhô ra, và 
những bức phù điêu tạc hình 211 vị thần và nữ thân Hinhdu, còn có hình vũ 
công, nhạc công, chiến binh, chim thú, những cặp tình nhân, chim công và 
ngỗng, và những cảnh trong cuộc sống hằng ngày. Không phí thời gian đi 
thong thả chung quanh để chiêm ngưỡng những bức phù điêu này. Một điều lý 
thú của ngôi chùa này nữa là chúng ta đi đến bằng những bậc thang cấp 
chính. Điều đáng chú ý ở đây là những tảng đá ở chùa này được nối với nhau 
bằng những cái kẹp bằng kim loại. Những bức phù điêu này có từ thế kỷ thứ 
6 hoặc thứ 7 TL., và có lẽ được mang đến từ một ngôi chùa khác. 

Viện Bảo Tàng 


129 


Ở phía Đông của tỉnh xá số 1 là khu vực Viện bảo tàng (thành lập năm 
1917) do Viện Khảo Cổ Học Ấn Độ quản lý. Ở đây có rất nhiều đồ cổ, xá lợi 
tìm thấy ở khu vực Nalanda và những vùng lân cận, gồm có nhiều tượng Phật, 
những con dấu của đại học Nalanda, tượng của Phật giáo và Hindu qua nhiều 
thời kỳ. Điều này cho thấy rằng đai học Nalanda rất phong phú về các trường 
phái sáng tác, đúc đồng và hội hoạ. Nó còn có một số đồ đồng rất tỉnh xảo của 
thế kỷ thứ 9 và 10 (triều đại Pala) và một số hiện vật khảo cổ còn lại ở đây. 
Có nhiều mẫu đồ gốm, đồng tiền, con dấu, những vật dụng bằng kim loại, và 
bằng đá, đồng, và nhiều tượng thần và nữ thần của Hindu và Phật giáo làm 
bằng gốm, phần lớn những tượng này thuộc giai đoạn Pala và Sena (thế kỷ 8- 
12 TL). Trường phái nghệ thuật của giai đoạn Pala rất phổ biến ở Nalanda. 
Bởi vì Nalanda cũng là trung tâm của Mật tông, cho nên nhiều tượng thần, nữ 
thân cũng được tìm thấy cùng với tượng Phật và Bồ tát. Có nhiều tượng bằng 
đồng được đặt ngược ở đằng sau vai của những tượng thần. 

Một trong những tác phẩm nghệ thuật đẹp nhất là một tượng Quan Âm 
đứng lớn được tạc trên một tấm đá đen. Tay trái cầm hoa sen, tay phải ngữa 
ra, biểu tượng ban phúc lành. Trên vâng hào quang đằng sau đầu của tượng là 
hình ba vị Phật, hình thứ tư nằm ở chính giữa trán của tượng. Hình hai nữ cư 
sĩ đứng ở phần chân tượng. Trong tư thế thoải mái và những đường nét đơn 
giản của pho tượng cho thấy rằng tượng được tạc vào giai đoạn cuối của triều 
đại Gupta. Không may là pho tượng đã bị hư hỏng phần mũi đã làm mất đi vẻ 
đẹp trên gương mặt của pho tượng. 

Những pho tượng cổ ở Nalanda tạc hình Phật trong nhiều tư thế, đứng, 
ngồi thiền dưới cội Bồ Đề. Tượng Phật bằng đồng đẹp nhất là tượng Phật đứng 
trên một đài sen với gương mặt bình thản và miệng cười hàm tiếu. Jambhala, 
một vị thần của Phật giáo cũng được tạc trên nhiều bức điêu khắc. Tượng Quan 
Âm, Tara (thần cứu tỉnh), Prajnaparamita (Kim cang), Hariti (vợ của 
Jambhala) và nhiều tượng nữ thân khác như Sarasvati, Aparajita, và Marichi 
cũng nên tham quan. Một bộ sưu tập những đồng tiền thuộc triều đại 
Shashanka của vùng Bengal (600-20 TL), Pratihara (835-85) và Gahadavala 
(1114-55) được trưng bày ở đây. 

Viện bảo tàng nằm cạnh khu di tích Nalanda, mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ 
đến 17 giờ, ngoại trừ những ngày thứ sáu và những ngày lễ, vé vào cửa 5ð 
Tupees. 

Những khai quật khảo cổ mới nằm ở phía Đông bắc trên mô đất Sarai là 
một ngôi chùa bằng gạch với nhiều bức tranh vẻ voi, ngựa của thời kỳ Pala ở 
trên tường. Ở ngôi làng Bargaon và Begampur có rất nhiều tượng Hindu và 
Phật giáo rất đẹp. 

Trung tâm Phật giáo quốc tế, hình thành năm 1951, phát triển những 
truyền thống của Nalanda. Một tu viện thành lập năm 1951, Nava Nalanda 


130 


Vmahavihara, cách khu di tích Nalanda chừng 2 cây số, là Viện Nghiên cứu 
văn học Phật giáo và Pali do chính quyền bang Bihar thành lập; Viện có nhiều 
tư liệu rất quý hiện nay đang được bảo quản tại đại học mở rộng Indra Gandhi. 
Có một ngôi chùa của Thái lan xây dựng ở đây vào năm 1980. Cạnh bên khu di 
tích trong ngôi làng Surajpur Baragaon là một đền thờ thân mặt trời cổ, và 
một cái hồ bên trong đền, thu hút rất nhiều tín đồ Hindu đến đây làm lễ cúng 
thần Mặt trời vào tháng Kartika (tháng 10-11). 

Tu viện Nalanda mở cửa từ 6 giờ sáng đến 5 giờ 30 chiều mỗi ngày và 
Viện bảo tàng mở cửa từ 10 giờ đến ð giờ chiều. Vé vào Viện bảo tàng là 5 
rupees và 10 rupees cho khu di tích. 

Khách sạn và nhà hàng 

Không có khách sạn và nhà hàng tốt ở Nalanda, mặc dầu có một vài 
dhabas (quán ăn) mọc lên ở khu vực bến xe buýt. Tất nhiên chúng ta có thể có 
một nơi nghỉ ngơi tương đối rẻ đó là Chùa Trung Quốc, hay Nhà nghỉ Miến 
Điện phía trên Viện bảo tàng, cũng như ở khách sạn Youth Hostel ở tại Viện 
nghiên cứu Pali. Tuy nhiên tốt nhất là nên ở lại Rajgir (15 km), ở đó có những 
chuyến xe buýt chạy thường xuyên. 


131 


10. VAISHALI, NƠI ĐỨC PHẬT ĐƯỢC CỨNG DƯỜNG MẬT ONG 

VỊ TRÍ 

Cách ga xe lửa Hajipur 35 cây số về hướng Bắc, và Patna 56 km, thủ phủ 
của bang Bihar,Vaishali có thể đến bằng đường bộ và đường xe lửa. Khoảng 
cách giữa Vaishali và Harjipur là 265 cây số đường tàu hoả. Đoạn đường 
Varanasl — Vaishali là 300 km đi qua Chapra và Harjipur, 285 km qua Patna. 
Ở đây không có phương tiện di chuyển, du khách nên thuê xe riêng để đi tham 
quan. Rời khỏi khu chợ búa đông đúc người của một trị trấn nhỏ, con đường rãi 
đá dẫn đến ngôi làng Basarh, nơi nhà khảo cổ người Anh, Alexander 
Cunningham xác định là thành Tỳ Xá Ly (Vaishall). 

Những di tích cổ của Vaishali trãi dài trong 6 ngôi làng. Khu di tích lớn 
nhất nằm ở làng Basarh, gọi là Raja Vishala ka Garh, ngôi tháp do bộ tộc 
Licchhavi xây dựng để thờ xá lợi của Phật. những khu di tích khác được tìm 
thấy là hồ Kharauna gần khu dân cư của làng Chakramadas; một mô đất ở 
Lalpura, gần trụ đá vua A Dục tại Kolhua là hai mô đất có tên là Bhimasen Ka 
Palla; những di tích gần Chaturmukha mahadeva và hai nơi khác ở phía Tây 
ngôi làng Baniya; ba di tích gồm cả mô đất Marpasauna và Char ở làng Virpur. 
Nhưng trong khu vực này, hầu hết di tích nhân tạo được tìm thấy thuộc vào 
giai đoạn Đồ Sứ Đen (600-200 TTL). Một số mẫu hiện vật và đồ gốm tại đây 
thuộc thời kỳ 1110-800 TTL. Lịch sử của thành phố bắt đầu thời Ramayana 
khi vua huyền thoại Vishala thành lập kinh đô ở đây. Theo thần thoại Ấn Độ, 
những triều đại xa xưa của Vaishali bắt đầu từ thời Manu, người đầu tiên; một 
trong những người thừa kế ông là Sumati cai trị xứ Vaishali và khi Rama thăm 
nơi này trên đường đi Mithila để cưới vợ. Sau này triều đại này thay thế thành 
một nước cọng hoà, và bắt đầu chống đối với xứ Ma Kiệt Đà suốt thế kỷ thứ 6 
TTL. Trong suốt thế kỷ thứ 6 TTL, Vaishali là thành phố phát triển và hưng 
thịnh của bộ tộc Lichchhavis. Được coi là một trong những thành phố đầu tiên 
trên thế giới chấp nhận thể chế cọng hoà. Chế độ này được huỷ bỏ vào thời 
vua A Xà Thế, đầu thế kỷ thứ 5 TTL, nhưng nó vẫn duy trì và được thể hiện 
trong tăng đoàn. 

Theo truyền thống Phật giáo, năm năm sau ngày Phật thành đạo ở 
BĐĐT, đức Phật đã đến Tỳ Xá Ly, thủ đô của một nước cộng hoà đầu tiên trên 
thế giới. Nằm ở bờ phía sông Hằng, Vaishali bao bọc bởi những ngọn núi của 
Nepal ở phía Bắc và sông Gandak ở phía Tây. Bộ tộc Lichchhavis đã đến đón 
đức Phật bằng những đoàn xe ngựa, voi trang trí lộng lẫy. Khi đức Phật đến 
Vaishali, trời sấm chớp và một cơn mưa lớn làm trong sạch thành phố đang bị 
bệnh hạch lan truyền. Đức Phật giảng kinh Ratna và 84 ngàn người quy y. 

Phụ nữ lần đầu tiên được xuất gia ở Vaishali. Di mẫu của Phật, bà Ma- 
ha-ba-xa: ba-để cùng với 500 phụ nữ bộ tộc Shakya đi bộ từ Ca Tỳ la Vệ đến 
Vaishali, để xin được xuất gia. Đức Phật đã từ chối ba lần. Cuối cùng họ tự 


132 


xuống tóc, đắp y đến xin đức Phật. đức Phật cuối cùng phải chấp nhận cho họ 
xuất gia 

Cũng tại Vaishali, Ambapali, một cô gái điếm hạng sang đã cúng dường 
Phật và chư tăng khu vườn xoài. Ngôi làng bên cạnh Amvwara được xem là vị trí 
của vườn xoài của Ambapall. 

Khi Ambapali mới 16 tuổi, nàng đã quan hệ ngoại tình với thái tử Tần 
Bà Sa La, nhưng mối tình tan vở và nàng có con với vua là jJivaka. Nhưng mọi 
người trong cung đều từ chối nàng và đứa con trai. Một số người trong cung 
đồn là Jivaka là một đứa trẻ mồ côi bị bổ rơi ở bên đường và thái tử đã cứu 
đứa bé ấy. Ambapali rất đau khổ về những lời buộc tội ấy. Nàng chịu đựng sự 
tủi nhục này và rất căm hận những người trong cung. Sau khi thấy rằng tất cả 
đều chẳng có gì giá trị, nàng quyết định rời bỏ cung điện và hứa rằng sẽ quan 
hệ với tất cả đàn ông. Nàng đã đến đức Phật xin quy y. 

Đức Phật nói với Ambapali một cách nhẹ nhàng: “Sắc đẹp rồi cũng sẽ 
tàn tạ theo thời gian. Danh lợi uà bất hạnh không bhác gì nhau. Chỉ có sự an 
tịnh, giải thoát tất cả là con đường thực hành thiền định mang lạt hạnh phúc 
chân thật. Ambapdalil Hãy yêu thương trân trọng những phút giây hiện tại 
trong cuộc sống. Đừng cố tình quên lãng uà chìm đắm trong những cẳm gíqc uô 
ích. Đây là điều quan trọng nhất.” 

Đức Phật dạy Ambapali làm thế nào để sắp xếp cuộc sống trong một 
ngày-hành thiền theo dõi hơi thở, chánh niệm giữ gìn năm giới cấm. Nàng rất 
hoan hỷ nghe những lời dạy quý giá của đức Phật. Trước khi ra về, nàng nói: 
“Chỉ phía ngoài thành Vaishdli, con có một bhu 0uườn xoùời rất yên tĩnh uà mút 
mẻ. Con mong rằng Thế Tôn cùng chư tăng hoan hỷ đến thăm. Đây là niềm 
Uinh hạnh to lớn cho con 0à con trai con. Mong Thế Tôn 0ui lòng nhận lời 
thỉnh cầu của con” 

Đức Phật vui vẻ chấp nhận lời thỉnh cầu của Ambapali. Ambapali vô 
cùng sung sướng lên xe ngựa trở về. Những thái tử của bộ tộc Lichchhavis đến 
gặp đức Phật và biết là Ngài sắp sửa đến thăm nhà của Ambapali. Các công tử 
bộ tộc Lichchhavis muốn đổi sự vinh dự được thỉnh trước đức Phật và họ sẽ 
đưa cho Ambapali ngàn đồng tiền vàng. Ambapali từ chối dứt khoát lời đề nghị 
của họ. Sau lần viếng thăm của đức Phật, nàng đã hoàn toàn thanh tịnh. Nàng 
đã cúng dường vườn xoài cho chư tăng. Ambapali xuất gia và chứng được quả vị 
A la hán. 

“Giọng nó: ta ngọt ngào, 

Như chim hót trong rừng, 

Nay tiếng ta đút đoạn, 

Đúng như lời Phột nói” 

Ambapali-Trưởng lảo ni kệ 
Cuối cùng đức Phật đã trả lời câu hỏi của tôn giả Xá Lợi Phất, Ngài nói: 


133 


“Này các tỳ bheol Khi các ông thấy rõ uà chứng ngộ con đường giải 
thoát, thì cát đẹp uẫn là cái đẹp, xấu uẫn là xấu, bởi uì các ông đã giải thoát 
bhỏit những thứ này bhông còn bị chúng trói buộc. Khi một Uuị đã giải thoút 
nhìn thấy sắc, uị này thấy được đó là sự bết hợp của nhiều yếu tố bhông đẹp. 
Người thấy như thế hiểu được sự uô thường uàò uô ngã của tất cả các pháp, 
trong đó bao gồm cả đẹp uà xếu. Do đó uị này sẽ bhông bị mê hoặc bởi sắc đẹp 
hay bị đau bhổ uì xấu. Chỉ có uẻ đẹp mà bhông bị úa tàn uà cũng bhông bị khổ 
đau đó là cái đẹp của lòng từ uà tâm giải thoát. Lòng từ có thể thương yêu tất 
cả mọi loài mà không cân đòi hỏi sự báo đáp. Tâm giải thoát thì bhông còn bị 
ròng buộc mọi thứ. Lòng từ uà tâm giải thoát là cát đẹp thật sự. Niềm hỷ lạc 
uê cát đẹp đó là niềm an lạc thật sự. Này các tỳ bhoe hãy tỉnh tấn hành trì các 
ông sẽ nhộn ra được cát đẹp chân thột này.” (Trung bộ kinh) 

Dưới sự lãnh đạo của bà Ma-ha-ba-xà-ba-đề, 50 phụ nữ đầu tiên xuất gia. 
Tôn giả Xá Lợi Phất bố trí cho họ ở tạm thời tại vườn xoài của Ambapali. Đức 
Phật cũng dạy tôn giả Xá lợi Phất hướng dẫn cho họ những phương pháp tu 
căn bản. 8 ngày sau đó, tỳ kheo ni Mahapajapati, đến thăm đức Phật, bà nói: 
“Bạch Thế Tôn, hãy uì lòng từ chỉ dạy cho con phương pháp tu để mau đạt 
được giải thoát.” 

Đức Phật trả lời: “Tỳ bheo ni Mahapdjapdtil điều quan trọng nhất là 
phải chế ngự tâm, hành trì thiền định, quán sát những cảm giác, tâm uò 
nhưng đối tượng. Hành trì như thế, Ni sư sẽ chứng ngộ dân dân, thoát bhỏi 
những tham ói, an lạc. Khi tâm này phút bhởi thì Nịi sư đang thực hành đúng 
con đường, con đường giỏi thoát 0à giác ngộ.” 

Bấy giờ tăng đoàn đã đây đủ bốn chúng: tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc 
và ưu bà di. 

Năm 800 TTL, Tỳ Xá Ly cũng như Ma Kiệt Đà bị Kushanas xâm chiếm. 
Năm 200 TL, một chứng cứ của sự cai trị của bộ tộc Shakya là hai con dấu ấn 
của Mahadevi Prabhudama được Spooner tìm thấy vào năm 1913-14. Con dấu 
ấn không ghi tên của người chồng của hoàng hậu Prabhudam, nhưng có đề cập 
hoàng hậu là con gái của Mahakshatrapa Rudrasimha và là chị của 
Mahakshatrapa Rudrasena. Tuy nhiên bộ tộc Lichchhavis đã nhanh chóng 
thành lập một vương quốc hùng cường vào năm 250 TL, đó là thời gian của 
Chandragupta I góp phần vào sự phát khởi triều đại Gupta. Trong thời kỳ 
Gupta, Vaishali là trung tâm hành chánh cho nên có nhiều ấn dấu được tìm 
thấy trong những lần khai quật ở Raja Visha Ka Garh, đã cho ta thấy được 
tình hình kinh tế, xã hội và tôn giáo lúc bấy giờ. Thành phố bị huỷ diệt vào 
thế kỷ thứ 7 và vào giai đoạn Huyền Trang đến đây thì khu vực này đã hoàn 
toàn hoang phế. Một vài ngôi chùa và đền thờ Hindu xây dựng vào thời kỳ 
Pala ở phía ngoài thành, nhưng lịch sử của thành phố thì vẫn còn là điều bí 
ẩn. 


134 


Ngài Pháp Hiển và Huyền Trang đã đến đây và mang về nước một số 
kinh điển từ một trong những ngôi tháp này. Đức Phật cũng đã từng đến đây 
ít nhất là ba lần trong đời Ngài, và đức Phật cũng thuyết nhiều bài pháp ở 
đây. Một trong những lần viếng thăm Vaishali, đức Phật đã được những con 
khỉ cúng dường bát mật ong, sự kiện này được xem như là một trong tám sự 
kiện chính của đời Ngài. Đức Phật thuyết bài pháp cuối cùng ở đây và tuyên 
bố là Ngài sẽ nhập niết bàn. Lúc đó Ngài bị bịnh nặng và báo trước là sẽ niết 
bàn trong ba tháng nữa. Đức Phật đã sai tôn giả A Nan triệu tập chư tăng khi 
Ngài bịnh nặng. Ngài dạy các vị tỳ kheo hãy truyền dạy chánh pháp để mang 
lại hạnh phúc cho tất cả chúng sanh. 

Một thế kỷ sau khi Phật niết bàn, đại hội kết tập kinh điển lần thứ hai 
tổ chức vào năm 383 TTL tại Vaishali để thảo luận 10 điều trong luật, những 
giới điều gây ra nhiều tranh cãi do sự phân chia và những kiến giải xung đột; 
sự việc này có ghi lại trong Cullavagga. Thượng toạ Yasha tuyên bố là những 
điều này không đúng với giới luật Phật chế. Cùng lúc đó 60 vị A la hán đến từ 
các vương quốc phía Tây và hội nghị tại đổi Ahoganga. 88 vị tỳ kheo từ Avanti 
và những vương quốc phía Nam cũng tham dự hội nghị. Những vị này nói rằng 
câu hỏi này rất khó và tế nhị. Cuối cùng thượng toạ Revata ở Sahajati tuyên 
bố rằng chúng không thích hợp. Cuộc tranh luận tiếp tục ở hội nghị gồm 700 vị 
tỳ kheo do thượng tọa Sabbakami chủ trì người cuối cùng đã đưa ra ý kiến kết 
thúc là !0 điều trên là trái với pháp luật. Kết quả chủ yếu của đại hội là đã 
phái đi nhiều phái đoàn để truyền đạo nhiều nước trên thế giới. 

Khoảng 1.5 km về hướng Tây bắc của Raja Vishala ka Garh là một cái 
hô cổ (hồ đăng quang) hoặc Kharauna Pokhar (58.8m cách mặt biển), hồ này 
thường được dùng khi lễ đăng quang của các vua Vajjian. Bằng kích thước của 
một hồ bơi ở thế vận hội, nước trong hồ người ta cho là nước thánh được dùng 
để xức trên đầu của các vị vua của Vaishali trong ngày lễ đăng quang- hiện nay 
dân địa phương sử dụng để giặt đô. Ở phía Nam của hồ là một ngôi tháp 
Vishva Shanti mới xây dựng. Viện bảo tàng của Vaishali nằm gần đó. Tháp 
phía sau Viện bảo tàng, tháp số 1 hay tháp xá lợi, được lợp mái bằng tôn hình 
nón, nằm trong một khu vườn nhỏ xinh xắn, và tháp này có thờ xá lợi của đức 
Phật. Ở đây bộ tộc Lichchhavis đã được vinh dự nhận một trong tám phần xá 
lợi của Phật sau lễ trà tỳ và tôn thờ tại đây. Cách tháp chừng 500 mét là một 
địa điểm cắm trại du ngoạn của bộ tộc Lichchhavis ở thế kỷ thứ 6 TTL. 

Kutagarasata Vihara cách thành phố cừng 3 cây số. Tỉnh xá này người 
Lichchhavis xây dựng cho đức Phật. Và đây được biết đến như là tháp Phật số 
2. Khu vực này còn lại di tích của một tỉnh xá lớn với một sân và một hành 
lang. Một hồ nước lớn và một tháp có thể thấy ở phía Nam. Đó là tỉnh xá 
Kutagarshala nơi đức Phật nhận bát mật ong do một con khỉ cúng dường. Đức 
Phật nhận vật cúng dường nhỏ này của con khỉ, và con khỉ vì quá hoan hỷ, 


135 


chuyền từ cành này sang cành khác, không may bị rơi xuống và bị một cành 
cây đâm chết. Con khỉ sau khi chết được sanh vào cõi trời. 

Raja Vishala ka Garh 

Đi trở lại thành phố, không xa lắm của con đường chính, chúng ta có thể 
nhìn thấy một khu di tích được bao bọc bởi một bức tường dài chừng 1 cây số, 
cao 2 mét, đó là đại sảnh của Vajjian. Vaishali có tên xuất phát từ thành này 
của ông vua huyền thoại Vishala. Những đường hào rộng 43 mét chung quanh 
toà nhà quốc hội củ, có thể tổ chức hội nghị với 7707 đại biểu. Ngài Huyễn 
Trang đến thăm Vaishali vào tháng 1-2-637, mô tả khu này như sau: 

“Những bức tường thành (RaJa Vishala ha Garh) bhoảng chừng 4-5 dặm. 
Có rất ít người sống ở đây... phía Tây bắc của hoàng thành, 5-6 dặm là một 
sangaram uới một ít tín đô. Họ học giáo lý tiểu thừa, theo phúi Sammdtiyd.... 
Bên cạnh là một ngôi tháp. Tại đây đúc Phật đã thuyết binh Duy Ma Cột uà 
con trai của một gia trưởng uà một số người bhúc cúng dường một cúi lọng cho 
đúcPhật.. ở phía Đông cũng có một tháp. Ở đây tôn giả Xá Lợi Phất uò một số 
uị chứng A la hán. Ở phía Đông nơm uà điểm cuối lò một ngôi tháp; tháp này 
do một ông 0uua Vaishdli xây dựng. Sau bhi đức Phật niết bàn, 0ị uua trước của 
Uương quốc này nhận được một phần xú lợi của Phật uà đã xây ngôi thúóp để 
tôn thờ.” 

Những bức tường thành ở RaJa Vashala ka Garh thuộc giai đoạn thế kỷ 
thứ 1 TTL và 100 TL. Những đồng tiền Kusana, mác, cung tên, và những vật 
dụng bằng kim loại được tìm thấy ở đây. Thời kỳ Kusana có những toà nhà 
làm bằng gạch rất lớn, cùng với những bình tưới và những chén làm bằng đồ 
gốm. Kiến trúc vào thời kỳ Gupa mặc dù làm bằng loại gạch thẻ nhưng có 
nhiều phòng với nhiều kích thước. Một khám phá đáng chú ý nhất ở đây là số 
mẫu của thời kỳ đồ gốm bạc. Một chiếc bình nhỏ bằng vàng cũng được tìm 
thấy, cũng phát hiện gần đó một chiếc bình khác trong đó có nhiều lá bùa 
bằng bạc và 121 chuỗi hạt bằng loại đá quý. Tất cả những thứ này đều thuộc 
thời kỳ Kusana. 

Trụ đá vua A Dục 

Địa điểm này có thể đến bằng auto-richshaw hay xe đạp. Ở làng Kolhua, 
cách Raja Vishala ka Garh chùng 4 cây số về hướng Tây bắc, nằm trong một 
khu đa hợp có hàng rào là một trụ đá nguyên khối, dân địa phương gọi là 
Bhimasen”s lath. Trụ đá là một khối đá sa thạch đỏ, được tạc hình chuông trên 
đỉnh, cao 18.3 mét, trên đỉnh có hình tượng con sư tử đặt trên một bệ hình 
vuông. Vua A Dục cho dựng trụ đá để kỷ niệm nơi đức Phật thuyết bài pháp 
cuối cùng, trước khi Ngài nhập niết bàn. Dãy 5 trụ đá trong khu vực này người 
ta nói rằng vua A Dục đã đánh dấu năm giai đoạn của những cuộc chiêm bái từ 
Pataliputra đến Lumpini mà vua đã thực hiện vào năm thứ 20 triều đại của 
ngài. Con sư tử trên đỉnh trụ xoay mặt về hướng Bắc hướng về Kusinagar, nơi 


136 


đức Phật nhập diệt. Gần phía Nam là một cái hồ nước nhỏ Ramakunda, “hồ 
nước của con kh, được kể rằng hồ được đào bởi một đàn khỉ đã cúng bát mật 
ong cho đức Phật. 

Về hướng Tây bắc có một mô đất, hiện tại cao 5 mét với đường kính là 
20 mét ở đế, tháp này được ngài Huyễển Trang xác định là tháp A Dục. Điều 
này cũng đã được khẳng định qua những cuộc khai quật tiến hành gĩữa năm 
1976 và 1978. Tháp lần đầu tiên xây dựng trong triều đại Mauryan và được 
xây trở lại và làm lớn hơn sau này hai lần. Một phòng bằng gạch ở trong tháp 
chứa xá lợi gồm một hộp bằng đá bóng và nhiều miếng vàng và nhiều đá ngọc. 
Trên đỉnh của tháp có một ngôi điện thờ một tượng Phật thời trung cổ. Hai 
tháp kế bên người ta nói cũng có thờ xá lợi của Phật, tháp thứ hai được khai 
quật vào năm 1958. Một trong những di tích của một tỉnh xá mà đức Phật đã 
sống còn lại ngày nay. 

Trụ đá sư tử khác 

Quay trở lại con đường chính, đi tiếp chừng độ 1 cây số, chúng ta sẽ thấy 
một tháp lớn có một trụ đá bên cạnh. Trụ đá này thường được cho là trụ đá do 
vua A Dục dựng, nhưng trụ đá này rất khác xa những trụ đá vua đã dựng, cho 
nên giả thiết này vẫn còn nhiều nghi ngờ. Cột trụ đá dày và ngắn, trái lại với 
những trụ đá thon thả của vua A Dục, và cũng ít trang trí như các trụ đá A 
Dục. Con sư tử trên đỉnh, rất ấn tượng, nhưng tỉ lệ lại không cân xứng như 
những con sư tử ở Lauriya Nandangarh, Rampurva hay Sarnath. Con sư tử ngồi 
trên một bệ vuông phẳng, trong khi những bệ của trụ đá vua A Dục hình tròn, 
thường được trang trí hình xoắn. Trụ đá này không có bia ký, nhưng có rất 
nhiều granito. Những xét nghiệm gần đây cho biết rằng toàn bộ chiều cao của 
trụ đá là 14.6 mét, mặc dù trụ đã bị chôn dưới đất nhiều mét. Có thể là trụ đá 
này có trước thời kỳ vua A Dục không lâu và đây là mẫu cho những trụ đá của 
vua A Dục sau này. 

Tháp Lichchhavi 

Sau khi Phật nhập niết bàn tất cả là 13 ngôi tháp được xây dựng để thờ 
xá lợi của Ngài. Trong số này chỉ còn 6 tháp còn lại di tích ngày hôm nay. 
Hình ảnh của đức Phật đã gắn liền với thiên nhiên, bởi vì những thành tựu 
rực rỡ trong thời gian này thì chỉ nhìn vào sự phát triển rực rỡ của Vaishali. 
Trong lần viếng thăm cuối Vaishali, để cảm niệm tấm lòng của những người 
dân ở đây đức Phật đã tặng họ bình bát của Ngài và bình bát này được cất giữ 
trong thời gian rất lâu. 

Cách Viện bảo tàng không xa về hướng Đông bắc là những dấu vết của 
một ngôi tháp nhỏ rất quan trọng. Bộ tộc Lichchhavis là một trong tám nước 
được phân chia xá lợi đức Phật. Ngôi tháp mà họ xây để thờ xá lợi Phật đã 
được vua A Dục cho mở, vua đã chia xá lợi ra làm nhiều phần để xây tháp thờ 


137 


trong vương quốc của ngài. Huyền Trang đã xác định câu chuyện này và thêm 
một số chỉ tiết: 

Sau khi Phật nhập niết bàn, một vị vua của vương quốc naỳ đã nhận xá 
lợi của đức Phật đã xây dựng tháp để tôn thờ. Đại đế A Dục đã cho mở tháp 
này lấy đi 9 phần mười xá lợi. Sau này có một ông vua của vương quốc này 
cũng muốn mở tháp một lần nữa, nhưng khi bắt đầu mở thì đất rúng động, cho 
nên ông không dám tiếp tục.” 

Những phát hiện và khai quật ngôi tháp này vào năm 1958 đã cung cấp 
những chứng minh cho những câu chuyện trên. Ngôi tháp gốc tìm thấy làm 
bằng đất nện, chứng minh tháp có từ những ngày đầu tiên, một hộp bằng đá 
trơn bóng có đựng những mẫu xương cháy, một đồng tiền bằng đồng, một vỏ ốc 
xà cừ, hai xâu chuỗi hạt bằng thuỷ tỉnh, và một cái đĩa bằng vàng. Sau khoảng 
250 năm ngôi tháp được làm lớn bằng gạch, và sau này cũng được xây dựng lại 
hai lần. Tháp số 1 và 2 có những dấu hiệu là đã được mở. Tất cả những điểm 
nêu trên là từ ngôi tháp gốc do bộ tộc Lichchhavi xây dựng và xá lợi bên trong 
là của đức Phật. Mặc dù những phát hiện xá lợi của đức Phật tại đây cũng như 
ở Piprahwa đã làm cho những phật tử trên thế giới vui mừng nhưng hiện nay 
những xá lợi quý báu kia lại được để bám bụi trong nhà kho ở Viện bảo tàng 
Patna. 

Viện bảo tàng khảo cổ 

Trên bờ sông Kharauna Pokhar nằm ở phía Bắc là Viện bảo tàng, có 
một số ít hiện vật khảo cổ được tìm thấy ở trong khu vực từ thế kỷ thứ 3 TTL 
đến thế kỷ thứ 6 TL. Ngay bên trong cổng vào là tượng Phật, tạc trên đá xanh 
đen, trong tư thế tam chạm đất với một vương miện cao trên trán. Tượng được 
tìm thấy ở một cánh đồng và sau này được thờ trong một điện thờ nhỏ trên 
nóc tháp gần trụ đá sư tử. Những dòng chữ viết trên tượng cho biết rằng tượng 
do Uchaba một nhà văn con trai của Manikya cúng dường. Một vật rất lý thú 
là một trụ thẳng của một hàng rào có minh hoạ cảnh mua bán khu vườn của 
thái tử Kỳ Đà. Nhiều cái đầu khỉ làm bằng gốm theo nhiều kiểu khác nhau là 
những hiện vật rất thú vị. Viện bảo tàng mở cửa hàng ngày từ 9 giờ đến ð giờ 
chiều, đóng cửa những ngày thứ sáu. 

Những nhu cầu cần thiết 

Những nơi nghỉ lại vừa phải có đủ ở Tourist Bungalow, Tourist Yoth 
Hostel of Bihar, và Jain Dharmashala. Ở đây không có khách sạn. 


138 


11. PATNA, KHU DI TÍCH PHẬT GIÁO CỔ 

Mã số bưu điện: 800000. Mã số điện thoại 0612. 

Nằm ở ngã ba của ba con sông Son, sông Punpun, và sông Ganga, 
Patna, dân số 2 triệu, là thủ đô của Bihar, nằm cách Varanasi 250 km về 
hướng Đông, Kolkata 350 km về hướng Tây, và 56 km phái nam của vashali. 
Lịch sử của Pana có từ 2600 trước. Kinh Đại Bát Niết bàn nói rằng đức Phật 
cùng chư tăng trong khi từ Nalanda đi đến Varanasi, đã đi ngang qua cổng 
thành Pataligama (Patna) và đã gặp hai quan chức từ Ma Kiệt Đà là Sunidha 
va` Vassakara. Họ được vua A Xà Thế bổ nhiệm làm quan tổng trấn ở đây. Họ 
thưa với đức Phật: “Chúng con dự định sẽ đổi tên thành phố này là 
“Gautamadrava'. Cho phép chúng con đi cùng với Thế Tôn đến chỗ bến phà. 
Chúng con sẽ đặt tên bến phà là bến phà Gautama'.” Hiện nay chỗ này được 
xác định là một đền thờ Gautama nằm dọc theo sông Hằng. Nhiều câu chuyện 
kể rằng trong chuyến đi cuối cùng, đức Phật đã nghỉ lại một đêm ở đây và đã 
dự báo sau khi đức Phật đi thì thành phố sẽ có thảm hoạ, hoả hoạn, lụt lội và 
chiến tranh. Những dự đoán đã thành sự thực sau này. Trong Luật tạng miêu 
tả những huyền thoại liên quan đến thành phố. Huyền Trang cũng đã miêu tả 
thành phố này như là Pataliputta và Kusumpur. 

A Xà Thế, vị hoàng đế thứ hai cai trị vùng Vương xá đã xây một thành 
nhỏ ở Pataligrama. Sau này Chandragupta Murya thành lập thủ đô của vương 
quốc Maurya ở Pataliputra. Lịch sử Phật giáo chứng minh rằng chính ở đây 
vua A Dục đã chiếm đoạt ngai vàng vua cha, Bindusara, giết chết tất cả những 
người đối địch và bắt đầu một triều đại tàn bạo, chỉ trước 8 năm sau khi vua có 
nhiều đóng góp lớn lao cho Phật giáo. 

Sứ thần Hy Lạp Megasthenes rất ấn tượng đối với triều đại Hadragupta 
và sự hưng thịnh của thành phố. Những di tích có thể thấy hiện nay ở 
Kumrahar, Bhiknapahari và Bulandhi Baghvới đoạn đường dài 7ð mét bằng gổ. 

Hiện nay thành phố Patna chạy dài dọc theo con sông Hằng khoảng 1ð 
cây số. Chia làm hai bởi những cư dân đầu tiên, một công viên rộng, có nhiều 
vùng phụ cận, trung tâm thành phố thì đông đúc, bụi bặm và hầu như không 
có quan tâm gì về kiến trúc. 

Những nơi quan trọng 

Những toà nhà ở Patna phản ảnh chức năng giáo dục và hành chánh của 
thành phố. Thuế vụ, toà án, trường y khoa, bịnh viện, cao đẳng Patna, đại học, 
cao đẳng Luật, cao đẳng kỹ thuật tất cả đều nằm gân bờ sông và nằm ở phía 
Tây thành phố. Toà thị trưởng cũng nằm ở phía này, cung điện Maharaja, Toà 
án cao cấp, Viện bảo tàng cũng chẳng tốt hơn gì ở khu dân cư. Ở phía Đông là 
thành phố Patna củ với nhiều khu chợ búa, nhà thờ Hồi giáo, và nhà thờ thiên 
chúa giáo St. Mary xưa nhất ở Patna xây dựng năm 1775. 


139 


Golhar: Gola hay nhà tạm gian là một công trình kiến trúc hình tổ ong 
cao 29 mét giữa khu vực dân cư và sông Hằng. Toà nhà do đại uý công binh 
Benggal John Garstin xây bằng đá, toà nhà được sử dụng như một nhà kho 
chứa lúa mì cho quân đội Anh trong khi bị thiếu hụt như năm 1770. Toà nhà 
có tâng hâm rộng 125 mét với những bức tường dày 3.6 mét và hai cầu thang 
cấp đi theo hình xoắn ốc ra bên ngoài. Khi chưa hoàn thành toà nhà đã chứa 
đến 137.000 tấn lúa mì. Mặc dầu hiện nay toà nhà để trống nhưng là một 
điểm thú vị để nhìn toàn cảnh của thành phố và sông Hằng. 

Viện bảo tàng Patna 

Viện bảo tàng Patna trưng bày nhiều bộ sưu tâm về điêu khắc Phật giáo, 
mặc dầu hình thức bên ngoài của Viện bảo tàng rất lụp xụp và thiếu ánh sáng, 
nhưng là nơi nên tham quan. Một vật nổi tiếng ở Viện bảo tàng là một bức 
tượng người phu khuân vác vào thời kỳ Maurya. Bức tượng này có lẽ là một 
trong hai bức tượng đặt ở cổng hoàng thành. Pho tượng kích thước như người 
thật, được chạm trổ rất thực và tỉnh vi. Những vòng mang ở chân và tay lớn 
và chắc nịch, không giống như những vòng mà phụ nử Ấn thường mang. Tay 
phải cầm một caur¿, cái chổi đuổi ruồi. Ngày xưa, nếu được theo hai người hầu 
cầm quạt đuổi ruồi là biểu tượng của người có quyên lực và có địa vị trong xã 
hội. 

Một pho tượng Quan Âm và Di Lặc được đặt ở hai bên tượng Phật rất 
đẹp. Cả hai pho tượng được tạc trên đá granito màu xám, ngồi xếp một chân, 
thuộc thế kỷ 11. Gương mặt của hai bức tượng thể hiện được lý tưởng của hai 
vị Bồ tát. Cả hai pho tương tay phải đều bắt ấn vô uý, trên tay, trên cổ và vai 
có đeo đồ trang sức và những búi tóc xoả xuống vai. Tượng Di Lặc, khác là nhờ 
phân biệt do có hình tháp ở giữa trán tay cầm hoa Nagakeshara trong khi 
tượng Quan Âm thì có hình Phật ở trán và tay cầm một hoa sen lớn. Cả hai 
tượng cùng cới tượng Phật được tìm thấy ở Vishnupur ở Sobhnath. 

Phòng triển lãm ở tầng hai của Viện bảo tàng có trưng bày bộ sưu tầm 
thangkas mà một tu sĩ nổi tiếng người Ấn Rahula Đankrityayana đã tìm được 
trong những lần sang Tipet vào những thập niên 1930. Cũng ở tâng hai có 
trưng bày nhiều hiện vật bằng đồng tìm thấy ở Kurkihar năm 1930. 

Một hiện vật ở đây cũng thu hút khá nhiều phật tử là những đồ gốm 
cũng ở tầng hai. Đó là một tấm bằng sứ tròn gọi là Kumrahar Plaque có hình 
giống như là Đại tháp ở BĐĐT. Tấm sứ này tạo cho những khách tham quan 
có nhiều ý kiến là hình ảnh này có lẽ là Đại tháp khi mới xây dựng lần đầu 
tiên. Có một vài thứ rất dễ dàng nhận ra trên tấm sứ này ở các ngôi tháp 
ngaỳ nay là con đường đi vào thì nghiêng theo hình xoắn ốc, hàng rào chung 
quanh v.v... Nhưng tấm sứ cũng cho thấy là ngôi tháp đã được sửa sang lại 
nhiều lần. Những phòng hình vòm cung ngày nay hoàn toàn khác, và bốn góc 
hình chóp nón được thêm vào. Tấm sứ này được tìm thấy ở Kumrahar. Viện 


140 


bảo tàng còn có trưng bày nhiều tác phẩm điêu khắc ở Nalanda, Gandhara, 
Orissa và Negapatam ở NÑam Ấn. 

Viện bảo tàng Patna nằm trên đường Buddha Marg ở khu trung tâm 
thành phố, mở cửa từ 10.30 sáng đến 16.30 chiều., đóng cửa vào những ngày 
thứ hai và ngày lể. 

Khách sạn 

Có nhiều khách sạn hạng sang: Maurya Patna (80 phòng), Fraser Rd, 
South Gandhi Maidan Tel: 2203040, Fax: 2203060, email: 
mauruyà®dte.vsnl.net.in, hiện đại, sạch sẽ, có hai nhà hàng và hồ bơi là khách 
sạn hàng đầu ở Patna giá 3000/6000 Rs; Pataliputra Ashok, Bir Chand Patel 
Path: 2226270 (56 phòng); và Channakya (90 phòng) Ber Chand Patel Path 
(Tel: 2220590, Fax:2220598, Web: www.chanakyapatna.com), nhà hàng, sạch sẽ 
và hiện đại, gía 1500/3000Rs. 

Khách sạn hạng trung: Satkar Internalonal, Fraser Rd: 2220586 (50 
phòng) có máy lạnh trung tâm, chủ yếu cho những khách thương gia; Republic 
(35 phòng), lauriya Bapgh, Exhibiion Road(Tel:2685021,Fax: 2685024, 
email:lovelysen@sancharnet.net.in) phòng ăn có máy lạnh, đổi ngoại tệ, sân 
thượng có vườn, gía 600/1200 Rs; marwari Awas Griha, Fraser Rd: 231866 (42 
phòng) có phòng máy lạnh, đặc biệt có người địa phương, nhà ăn nhỏ nhưng có 
những món ăn chay đặc biệt; Avantee đối diện Dak Bungalow, Fraser Rd: 
2220504 (40 phòng) có phòng máy lạnh; Prsident: 2220600 (36 phòng) có 
phòng máy lạnh; RaJasthan, Fraser Rd: 225102 (20 phòng); Mayur Fraser Rd: 
2224149, phòng sạch sẽ có nhà hàng; Chaitanya, Exhibition Rd:255123 (48 
phòng)... 

Văn phòng du lịch, có những phòng cho thuê nữa ngày, tư vấn, thức ăn 
tốt, gía cả rất thấp. 

*Chiếc cầu Mahatma Gandhi dài 7.5 km, một trong những cầu dài nhất 
thế giới, bắt qua sông Hằng nằm ở phía Đông Patna. Những bản đồ hiện nay 
không nêu con đường nối liền này, khánh thành năm 1988. Bihar được ra bởi 
dòng sông Hằng, nhưng cây cầu mới này đã nối liền tuyến đường sang Nepal 
và đi tắt về hướng Bắc của sông rất tiện cho xe cộ đi lại. 

Vaishali nằm ở phía Bắc Patna 56 km khoảng một giờ đi xe buýt. 


14I 


12. KESARIYA (KESSAPUTTA), 

NƠI ĐỨC PHẬT TẶNG BÌNH BÁT CỦA NGÀI 

Ở Kessaputta, gần Vaishali, thế Tôn dạy tôn giả A nan: 

“Thúc ăn chỉ để nuôi dưỡng cơ thể, nước uống để cho bhỏi bhát. Thọ 
dụng những thú này giống như con bướm hút nhuy hoa nhưng bhông làm tổn 
thương hương sắc của hod. 

Do uìà không hiểu chúnh phúp uò chấp thủ. Này An Nan! Cả ta uà ông 
đã đi lạc đường, lang thang mãi trong uòng sanh tử luân hồi, cho đến bhi Tú 
chứng ngộ. 

Hành trì thiền định mà Ta đã dạy ông. Tiếp tục tỉnh tấn loạt trừ những 
lỗi lầm. Bước những bước đi chắc chốn trên con đường của các bậc Thánh. Hãy 
giữ gìn phạm hạnh. Hãy chế ngự các căn. Khi trí tuệ trong ông bừng sáng, ông 
sẽ thấy uà chứng ngộ con đường dẫn đến niết bàn. 

Hãy lắng nghe, này A nơn, Thế Tôn đã giác ngộ từ lâu, nay Ta khuyên 
ông hãy nhớ rằng: “Hết thảy cúc phúóp đều uô thường, biến hoại. Hãy nổ lực 
tinh tấn để giải thoát.” 

Kinh Đại Bát Niết Bàn 


Quay trở lại Vaishali, chúng ta sẽ đến Daudnagar, từ đó đi chừng 5O cây 
số về hướng Bắc chạy dọc theo bờ sông Gandak, chúng ta sẽ đến Sahibgan]. 
Chừng 1 cây số trước khi đến đây, có một ngôi làng Salempur, có một con 
đường đi về hướng Tây, đi thêm 5ð cây số nữa chúng ta sẽ đến làng Manohar 
Chapra. Cách làng này 500 mét về hướng Đông bắc là Deura, là vị trí của một 
ngôi tháp, nền móng và những mô đất. Deura là một thôn nhỏ nằm ở phía 
Nam của Kessariya. Nếu bạn đi từ Kusinagar đến Vaishali và patna, theo quốc 
lộ 28, thì sẽ đi ngang qua Gopalganj, trị trấn hành chánh gần sông Gandak; 
sau đó qua sông. Khoảng chừng 10 cây số có một khu buôn bán Berwa từ đây 
sẽ có con đường đi Kesariya chừng 15 cây số về hướng Đông nam. Chúng ta sẽ 
đi qua làng Rampur Khajuriya, trước khi đến Kesariya. 

Sau khi thuyết bài pháp cuối cùng ở Vaishali, đức Phật khởi hành đi 
Kusinagar, nhưng người Lichchhavis vẫn tiếp tục đi theo Ngài. Đức Phật triệu 
tập các vị tỳ kheo tại Mahavana Kutagarasala và nhắc rằng toàn bộ lời dạy 
của Ngài bao gồm trong 37 phẩm trợ đạo, chia làm bảy nhóm. Theo những tài 
liệu sử, sau những lời dạy cuối cùng, đức Phật rời Vaishali đi qua những ngôi 
làng Bhandagama, Hatthigama và ¿Jambugama, và nghỉ tại Kesariya. Mọi 
người cứ tiếp tục đòi đi theo Ngài đến Kusinagar, đức Phật đã trao bình bát 
của Ngài cho dân chúng ở Kesariya, và yêu cầu mọi người quay trở lại. Để 
tưởng niệm nơi này vua A Dục đã cho xây một ngôi tháp nhỏ tại Kessaputta. 
Trãi qua nhiều triều đại Maurya, Sunga, và Kusana ngôi tháp đã được xây 


142 


dựng và làm lớn hơn nhiều lần. Vào thế kỷ thứ 6 TL, triều đại Gupta, tháp 
được làm lớn hơn và trang trí với hàng trăm bức phù điêu. Nhiều tháp tương tự 
được xây ở Kashmir, Bhutan, Tipet và Burma. 

Tuy ít ỏi nhưng những sử liệu và khảo cổ đều có nói đến sự kiện này. 
Sau khi thăm Ambapali, đức Phật tiếp tục cuộc hành trình đến Kusinagar. 
Ngài đi dọc theo bờ sông phía Đông của dòng sông Gandak. Một số tín đồ 
Lichchhavi đi theo Ngài. Tại địa điểm gọi là Kessaputta, đức Phật đã nghỉ qua 
đêm ở đây. Chính tại đây đức Phật đã công bố cho chư tăng là Ngài sẽ nhập 
niết bàn, và yêu cầu họ trở lại Vaishali. Người Lichchhavi rất đau buồn, khăng 
khăng đòi đi theo đức Phật. Đức Phật bèn dùng thần thông tạo ra một dòng 
suối rộng 914 mét chảy rất mạnh ngăn giữa Ngài và họ, cho nên những người 
này buộc phải quay trở lại. Và để kỷ niệm và an ủi họ đức Phật đã cho họ bình 
bát của Ngài. Địa điểm này được xác định là Deora ngày nay, là làng Kesariya. 
Người Lichchhavi miễn cưỡng quay về nhưng rất đau buồn, sau này xây một 
ngôi tháp ở đó để tưởng nhớ sự kiện này. Đức Phật giải thích cho An Nan là vì 
sao chọn nơi đó công bố với đệ tử là Ngài sắp sửa nhập niết bàn, bởi vì trong 
một đời quá khứ đức Phật đã cai trị vùng này tên là Kessaputta. Theo ngài 
Huyền Tràng thì chính tại đây đức Phật đã tuyên bố rằng trong đời quá khứ 
Ngài là một vị Bồ tát cai trị xứ này tên là Chakravvarti Raja Ben. Truyện cổ 
tích Padma Ấn Độ nói rằng Raja Ben là một ông vua phật tử. Nhưng theo 
truyền thuyết dân gian thì RaJa Ben nổi tiếng là một vị hoàng đế rất nhân từ, 
và là một trong đại đế của vùng Bắc Ấn. Huyền Trang nói rằng có một 
Chakravarti Raja của thế kỷ thứ 7 TTL, có lẽ là Raja Ben. Deora rất phồn 
thịnh trong suốt thời gian này. 

Theo truyền thuyết, Raja Ben không hề thu thuế đất. Nhưng có một 
truyền thuyết khác là ông chỉ lấy một thúng vỏ bắp của người nông dân. 
Nhưng sau này ông ra lệnh mọi người nộp cho ông một ít lúa mạch. Thần 
thông của ông bổng dưng biến mất. Vợ của vua là hoàng hậu Rani Kamlavati. 
Bà thường tắm trên lá sen. Khi bà đang tắm thì lá sen gãy khiến bà chết 
chìm. Vua Raja Ben đã triệu hồi tất cả các tu sĩ, những người này nói với ông 
là sở dĩ hoàng hậu bị chìm là do ông nâng thuế đất. Sau đó Raja Ben cho xây 
Deuro (tháp), rồi cùng gia đình đi vào trong tháp, ông dùng thân thông đóng 
cửa, và từ đó không ai còn nhìn thấy ông. 

Địa điểm trên được gọi là “Thành của Raja Ben, đã bị hư hại nặng do 
trận động đất năm 1938. Viện khảo cổ học Bihar đang giữ những xá lợi, nhưng 
khu di tích này thì không được phát triển như là một điểm hành hương quan 
trọng. Khoảng 750 mét về hướng Đông bắc của Deuro là cung điện của hoàng 
hậu, ngày nay người ta gọi là Ranivas (nơi ở của hoàng hậu). Hồ mà hoàng hậu 
tắm rất nổi tiếng có tên là Gangeyatal, hồ rộng 278.7 mét vuông như đã được 
miêu tả trong nhiều tài liệu lịch sử. Chương trình khai quật tại Ranivas tiến 


143 


hành năm 186, đã xác định sự hiện diện của một tỉnh xá lớn nhất tại khu vực 
này. Một tượng Phật rất lớn được tìm thấy ở đây là minh chứng. Một trụ đá có 
tượng sư tử ở đầu cột được tìm hấy ở tại đây do đại uý Markham Kittoe. 

Một trong những bài pháp nổi tiếng của đức Phật là Kalamasutta, Ngài 
khuyên đệ tử chỉ tin vào những lời dạy của Ngài sau khi suy xét cân nhắc một 
cách kỹ lưỡng. Sau này người ta xây một ngôi tháp tại địa điểm này. Những 
khám phá gần đây trong những lần khai quật những con kinh, phát hiện nhiều 
đồng tiền vàng có chạm hình nổi cùng với những ấn của vua Kanishka của 
triều đại Kusana đã xác minh vị trí lịch sử của Kesariya 

Ngôi tháp chính được phát hiện lần đầu tiên do Alexander Cunningham 
vào năm 1862, tháp cao 15.5 mét, chu vi 427 mét và ước tính độ cao trên mái 
vòm khoảng độ 21.4 mét. Cunningham ghi rằng: “những cuộc khai quật đã 
phát hiện một ngôi chùa nhỏ chừng 3 mét vuông, tượng Phật rất lớn chỉ còn 
lại phần đầu và vai, với tóc quăn bình thường”. Theo ông thì nơi này đã có từ 
năm 200 đến 700 TL là một thủ phủ của một vương quốc. Ngôi tháp có năm 
tâng và mỗi từng mỗi hình dáng khác nhau, do đó từ đỉnh tháp trông giống 
như một hình Mandala khổng lô. Ở mỗi tầng có nhiều hốc đặt những tượng 
Phật kích thước như người thật. 

Năm 1911, theo một sử gia người Anh tên là L.O. ©Q° Malley, những di 
tích ở Deura cao 19 mét với chu vi là 427 mét. Trong thời gian này, khu di tích 
là một vùng cây cối mọc um tùm. Cơ bản tháp cao chừng 24.5 m đến 27.5, và 
toàn bộ từ mô đất và đế tháp thì tháp cao khoảng 45.7 m. 

Ngôi tháp chính, có lẽ là một trong những tháp cao nhất thế giới, người 
ta cho rằng ngôi tháp ở Borobudur ở Java, Indonesia là bản sao của tháp này. 
Theo những người dân địa phương thì phần trên của tháp bị đổ do một trận 
động đất vào năm 1934 ở Bihar. Người ta ước tính lúc đó là 37.5 m. Trong thời 
kỳ thanh bình, khi mà Phật giáo phát triển mạnh ở Ấn Độ, tháp Kesariya cao 
đến 45.7 m, trong khi đó tháp Borobudur cao 42.1 m. Chiều cao của tháp 
Sanchi, một đi sản văn hoá thế giới cao 23.6 m, chỉ bằng một nữa chiều cao 
của tháp Kesariya trước đây. 

Đặc biệt là cả hai tháp Kesariya và Borobudur đều có sáu tầng, đường 
kính của tháp Kesariya bằng với tháp Borobudur. Nhưng nhiều chuyên gia cảm 
thấy đường kính của tháp Kesariya lớn hơn bởi vì một số phần của tháp vẫn 
còn nằm dưới lòng đất chưa được khai quật lên. Phải mất đến 3 năm người ta 
mới khai quật được toàn bộ tháp (1999-2001). Cũng cần một vài năm nữa mới 
hoàn toàn khai quật hết toàn bộ ngôi tháp. Viện nghiên cứu khảo cổ Ấn Độ 
đang bảo tồn khu di tích này và sau khi công trình khai quật hoàn tất họ sẽ 
quyết định phát triển khu vực chung quanh đây thành một khu di tích hành 
hương và du lịch. 


144 


Lưu ý: ở đây không có chổ nghỉ qua đêm không có một khách sạn hay 
nhà nghỉ nào cả. Theo quốc lộ 28, chừng 20 km về hướng Bắc, sau khi qua sông 
Gandak là Gopalganj, một thị trấn nằm cách Kesariya 5ð0 cây số về hướng Tây 
bắc, chúng ta có thể ở lại đây qua đêm trong một khách sạn rẻ tiền. 

Một di tích Phật giáo lân cận: Lauriya Nandangarh 

Chùng hơn 92 cây số về hướng Bắc của Kesariya, nối liền bằng quốc lộ 
28 là Lauriya Nandangarh. Điểm này cách Bettiah 26 cây số, nằm trên con 
đường chính đi Patna. Bettiah cách Patna 190 cây số đi ngang qua Motihari và 
Muzaffarpur. Cách Vaishali 142 cây số về hướng Bắc, gần biên giới Nepal. 

Thị trấn nhỏ Lauriya Nandangarh không liên hệ với đức Phật, nhưng 
những di tích này cho thấy đây là một điểm đặc biệt đối với những phật tử 
thời xưa. Chung quanh khu vực này có 3 dãy với khoảng 20 mô đất cỏ mọc cao. 
Những mô đất này có lẽ là nền móng của những ngôi tháp cổ, công trình khai 
quật đã tìm thấy một số mãnh bình bằng đất xương người, và có một hình 
người làm bằng vàng dát mỏng. Ngôi tháp không có một nét gì tiêu biểu rằng 
đã xuất hiện vào thời kỳ đầu tiên. Có hai khu di tích khác cũng thu hút sự 
quan tâm của phật tử. 

Trụ đá vua A Dục 

Người ta cho rằng vua A Dục đã cho dựng hết thảy là 40 trụ đá, nhưng 
chỉ một số ít là không bị hư hại. Một số bị sét đánh gãy, một số thì bị đổ, và 
bị đập bể nát, một số thì bị dời đi nơi khác, và một số như tháp Sanchi thì bị 
đập để lấy đá cho những mục đích khác. Chỉ trụ đá ở Lauriya Nandangarh là 
vẫn còn nguyên vẹn, chúng ta có thể hình dung được nét hùng vĩ uy nghi của 
những di tích này lúc mới được dựng. 

Thân trụ có độ nghiêng, cao 12.8 m mặc dầu một vài mét nằm ở dưới 
đất qua nhiều thế kỷ. Hình sư tử ngồi ở đầu trụ mảnh khảnh hơn sư tử ở 
Sarnath, và có những đường trang trí hình xoắn ốc ở dưới. Phần trên trụ là 
một phần có hình cái trống có trang trí hình nhiều con ngỗng trời chung 
quanh. Trên phần này là tượng sư tử ngồi được trạm trổ rất mạnh mẻ và rất 
đẹp. Không may là phần mặt của sư tử đã bị mất có lẽ là do bị pháo kích của 
quân đội Mir Jumla vào năm 1660. Sáu sắc lệnh của vau A Dục được viết trên 
trụ đá ở Lauriya Nandangarh, những sắc dụ này nói những nổ lực của vua thực 
hành giáo pháp trong cai trị của mình. Những sắc dụ như sau: 

(1) Vua tuyên bố rằng: Đây là pháp dụ đã được ban hành năm thứ 26 của 
triều đại vua cai trị. Hạnh phúc trong cuộc đời này và đời sau sẽ khó đạt được 
nếu như không hiểu giáo pháp, phải tự mình hành trì, phải tôn quý, phải sợ 
hãi những tội lỗi, và phải biết cảm thông. Qua những chỉ thị của ta liên quan 
đến giáo pháp, lòng tin giáo pháp phải được tăng trưởng hàng ngày, và phải 
tiếp tục tăng trưởng. Những quan chức cao cấp, thấp hay những người có chức 
vị trung bình cũng đều phải thực hành giáo pháp, thì mới có khả năng hướng 


145 


dẫn cho kẻ khác. Ở khu vực biên giới Mahamatras cũng đang hành trì giáo 
pháp. Và đây là những sắc lệnh của ta: bảo vệ chánh pháp, làm cho mọi người 
hạnh phúc trong chánh pháp, và phải bảo đảm với chánh pháp. 

(2) Người con yêu của chư thiên, vua Piyadassi, tuyên bố: giáo pháp là 
tốt. Nhưng hành trì pháp gì? Ít tạo tội lỗi, làm điều thiện, có lòng từ, khoan 
dung, chân thật và trong sạch. Ta thực hành điều này bằng nhiều cách. Đối với 
loài người hay thú vật, chim chóc hay những loài thuỷ tộc, ta cung cấp mọi thứ 
gồm cả quyên sống. Và nhiều việc thiện khác ta đã làm. Đây là pháp dụ ta 
công bố đến mọi người phải thi hành và phải thực thi mãi mãi. Và ai thực 
hành pháp dụ này một cách nghiêm túc sẽ tạo được nhiều phước thiện. 

(3) Vua Piyadassi tuyên bố rằng: mọi người chỉ thấy những việc làm tốt 
nên nói rằng “ta đã làm việc tốt này”, nhưng họ không thấy những hành động 
tội lỗi của mình. Điều này rất khó thấy. Mọi người nên suy nghĩ như thế này: 
“đây là những hành động đưa đến lỗi lầm, bạo lực, độc ác, sân hận, cao ngạo, 
và ganh ty. Đừng để những điều này làm hư hại ta”. Và mọi người nên suy 
nghĩ như thế này: “Việc làm này mang lại hạnh phúc cho đời này và đời sau”. 

(4) Vua Payadasi tuyên bố rằng: Pháp dụ này được ban hành vào năm 
thứ 26 của triều đại ta. Những người trợ lý của ta đang làm việc trong dân 
chúng, trong số hàng trăm ngàn người. Phải biết lắng nghe những lời góp ý 
chỉ trích thì các quan lại mới có thể hoàn thành trách nhiệm một cách tự tin, 
không sợ hãi và để có thể mang lại sự an lạc, hạnh phúc và lợi ích cho thần 
dân trong nước. Nhưng những vị này phải luôn luôn ghi nhớ nguyên nhân gì 
đưa đến hạnh phúc hay đau khổ, tự chính bản thân phải thực hành giáo pháp 
và phải khuyến khích mọi người hành trì theo như vậy, thì mọi người có thể 
đạt được hạnh phúc ngay trong cuộc đời này và đời sau. Những RaJJukas này 
hoan hỷ phụng sự ta. Họ cũng tuân lệnh những quan chức khác những người 
biết được nguyện vọng của ta đã hướng dẫn cho những Rajjukas để họ có thể 
làm ta hài lòng. Cũng như một người cảm thấy tự tin giao con mình cho một 
người y tá giỏi, vị ấy nghĩ rằng: “Người y tá này sẽ chăm sóc con mình tốt, 
cũng vậy những người trợ lý do ta chỉ định sẽ vì hạnh phúc và an lạc cho tất 
cả thân dân trong nước. 

Khi nghe những kiến nghị các quan chức phải giải quyết ngay đối với 
những Rajjukas để họ có thể hoàn thành nhiệm vụ mà không phải sợ hãi lo 
lắng và tự tin. Đây là ý muốn của ta, ta sẽ không hề thay đổi về luật pháp và 
không thay đổi về xử phạt. Ta sẽ ban cho những tù nhân phạm tội chết có ba 
ngày tự do. Trong ba ngày này những tù nhân này có thể sống tự do với thân 
nhân. Nếu không có yêu cầu gì thì những tù nhân này được ân huệ tạo những 
công đức cho đời sau, hoặc là kiêng ăn. Thật sự mong muốn của ta là như vầy, 
thậm chí đến giờ phút chót của những tù nhân này, có thể chuẩn bị cho đời sau 
bằng cách thực hành giáo ly, kiểm chế bản thân và khoan dung. 


146 


(5) Vua Piyadassi tuyên bố rằng: sau khi ta lên ngôi 26 năm, tất cả thú 
vật đều được bảo vệ-chim két, hồng hạc, vịt trời, dơi, kiến, rùa nước, cá, rùa 
khô, nhím, sóc, nai, trâu bò, lừa, bổ câu hoang, bồ câu nuôi và tất cả loài cầm 
thú đều không được giết để ăn thịt. Những con dê sửa, cừu, và heo cho sửa 
đang trong thời gian nuôi con cũng không được giết hại, cho đến khi những con 
con được 6 tháng tuổi. Không được thiến gà, vỏ trấu có những sinh vật sống 
trong đó cho nên không được đốt, không được đốt rừng, nếu không có lý do 
chính đáng không được giết hại súc vật. Không lấy mạng sống của con này để 
nuôi con vật khác. Vào ba ngày Chaturmasis, ba ngày của Tisa và trong suốt 
những ngày 14-15 của lễ bố tát, không được buôn bán cá. Trong những ngày 
này không được giết súc vật, cũng không được dự trữ cá trong nhà. Vào ngày 
mồng tám của mỗi tháng, ngày 14 và 15 tháng Tisa, Punarvasu và những ngày 
đặc biệt không được thiến trâu bò đực, dê đực, cừu, heo, và những súc vật khác 
đều không được thiến. Vào tháng Tisa, Punarvasu, Chaturmasis và rằm 
Chauturmasis không được nung lửa đóng dấu và ngựa và bò thiến. Từ năm 26 
triều đại của ta tù nhân sẽ được ân xá 25 dịp trong năm. 

(6) Vua Piyadassi nói: Ta bắt đầu thực hành chánh pháp từ năm thứ 20 
sau khi lên ngôi, ta bắt đầu ban hành những Pháp dụ này là vì sự an lạc, hạnh 
phúc của mọi người, để mọi người không còn phạm tội và có thể tăng trưởng 
chánh pháp. Ta nghĩ rằng: “làm thế nào có thể mang lại an lạc hạnh phúc cho 
mọi người?”. Ta đã ra lịnh đến tất cả những người thân ở gần hoặc ở xa để họ 
có thể hướng dẫn mọi người sống hạnh phúc và vì vậy ta đã làm như vậy. Ta 
đối xử bình đẳng với mọi người. Ta tôn trọng tất cả tôn giáo khác. Nhưng tốt 
nhất là ta muốn trực tiếp gặp dân chúng. Pháp dụ này ban hành vào năm thứ 
26 sau khi ta lên ngôi. 

Những chỉ dụ giống như vậy được tìm thấy ở trên trụ đá tại Topra và 
Meeru, ở Delhi, trụ đá ở Allahabad, và các trụ đá ở Lauriya Nandangarh và 
Rampurva. Cũng như những bia ký của vua A Dục, trụ đá có nhiều granito, vừa 
củ vừa mới. Tại sao vua A Dục chọn nơi đây để dựng trụ đá thì hiện nay vẫn 
chưa rõ, nhưng nó được đồng ý là có từ xa xưa, Lauriya nandangarh là một 
trong những điểm chính để chiêm bái trên tuyến đường từ Patna đi Lumpini. 

Tháp 

Khoảng chừng 1.5 cây số từ trụ đá vua A Dục, phía sau một lò đường ở 
địa phương là những di tích của một ngôi tháp cổ lớn nhất ở Ân Độ. Mặc dù 
tháp hiện nay chỉ cao 24 mét, và có chu vi gần 457 mét. Đế của tháp nằm trên 
nhiều mô đất cao, có những mô đất thấp hình đa giác, những mô cao thì hình 
tròn. Từ tháp trở xuống 11 mét có một tháp nhỏ nhưng không có xá lợi bên 
trong. Tuy nhiên bên trong tháp có một miếng vỏ cây dài, người ta cho rằng 
đây là một trang trong một cuốn kinh Phật giáo vào giai đoạn thế kỷ thứ 4 TL. 


147 


Một cái tháp to lớn như vậy thường xây để thờ xá lợi hoặc để tưởng niệm 
những sự kiện quan trọng nhưng những gì bên trong tháp vẫn còn huyền bí. 


148 


13. KUSHINAGAR, NƠI ĐỨC PHẬT NHẬP NIẾT BÀN 

Trước khi nhập niết bàn ở Kushinagar, đức Phật dạy tôn giả A Nan: 

“Này A Nan, cót hể những suy nghĩ phút sanh trong ông rằng “Thế Tôn 
bhông còn giúo huấn nữa, chúng ta sẽ bhông có bậc Đạo sư! nhưng bhông phải 
như thế, này An Nan, ông nên nhớ rằng. Sau bhi Như lai nhập diệt, tuy rằng 
thân thể Ta tan rã nhưng Như lai uẫn thường trụ. giới luật mà Tu đã đặt ra 
cho các ông sẽ là bậc Đạo sư. Sau bhi ta nhập diệt, nếu có những giới luật nhỏ 
nhặt bhông còn thích hợp thì có thể bỏ bớt.” 

Kinh Đại Bát Niết bàn 

Một lần nữa trước khi Thế tôn nhập diệt vẫn khuyến khích các đệ tử của 
Ngài: “Này các tỳ bheol Các pháp hữu u¡ là uô thường, bhổ đau. Chỉ có chân lý 
lò bất biến. Hãy tỉnh tấn để giải thoát!”. Đây là lời dạy cuối cùng của đức Phật. 
Sau đó Ngài nhập thiền định và nhập niết bàn. 


VỊ TRÍ VÀ BỐI CẢNH LỊCH SỬ 

Dân số: 26.000 người. Mã số điện thoại: 05563. 

Kushinagar (Kushinara, hay Kasia) có thể đến bằng xe buýt từ Gorakpur 
chừng 55 cây số bằng quốc lộ 28. Khoảng cách từ Kushinagar với một vài nơi 
chính: Lumpini 175 km, Kapilavastu 146 km, Shravasti 274 km và Varanasi 
270 km. Sân ga gần nhất là ga Gorakpur, 51 km. Không có xe buýt chạy từ 
Kushinagar trước 6.30 sáng. Tất cả những nơi để chiêm bái, tham quan và chổ 
nghỉ đều nằm trên con đường chính của Kushinagar. Bến xe buýt nằm ở ngôi 
làng bên cạnh Kasia, chừng 3 cây số về hướng Đông. Trong khu vực thánh tích 
có một khu nhà building mới mọc gồm cả trường cao đẳng chung với trường 
trung học, và những toà nhà và ba nhà nghỉ công cộng và Dharmashalas, một 
nhà nghỉ của Arakan và Phật giaó Miến Điện, cái thứ ba xây do Birlas 

Trong bài pháp cuối cùng, đức Phật đã nói Kushinagar là nơi Ngài nhập 
niết bàn, và đây cũng là thánh tích quan trọng cho những phật tử hành hương 
chiêm bái. Có ba lý do tại sao đức Phật quyết định chọn Kushinagar là địa 
diểm ngài nhập niết bàn: (1) đây là địa điểm thích hợp để thuyết kinh Đại 
Thiện Kiến Vương (Maha-sudassana suttanta), (2) nhận Tu Bạt Đà la làm đệ tử 
cuối cùng vì ông này đang sống ở đó, (3) Bà la Môn Drona có khả năng phân 
chia xá lợi của Ngaì. Hơn nữa, tại đây đức Phật trong bảy kiếp quá khứ cũng 
đã thị tịch ở Kushinagar, và Ngài quyết định không nơi nào khác hơn là 
Kushinagar “nơi mà Thế Tôn đã 8 lần nhập diệt”. Tại đây đức Phật đã vào 
niết bàn. 

Trong suốt 45 năm giáo hoá, đức Phật đã tóm tắt toàn bộ giáo pháp của 
Ngài gói gọn trong 37 phẩm trợ đạo —- khi Ngài rời đỉnh Linh Thứu để cùng 
với tôn giả A nan đi về phương Bắc. Sau khi nghỉ lại đêm ở Nalanda, đức Phật 
đã qua sông Hằng lần cuối cùng, nơi đây hiện giờ là thành phố Patna và đến 


149 


ngôi làng Beluva. Trong khi an cư mùa mưa tại ngôi làng này gần Vaishali, đức 
Phật đã dạy tôn giả A Nan rằng hiện giờ Ngài đang nhuốm bệnh thân thể rất 
đau nhức vì già nua. Đức Phật báo là sẽ nhập diệt trong ba tháng nữa. Trong 
khi trú tại Vaishali, đức Phật đã ba lần nói với An Nan rằng như lai có thể kéo 
dài thọ mạng. Không hiểu những lời nói của Phật, tôn giả A Nan đã không nói 
gì và đi ngồi thiền ở gần bên. Đến khi tôn giả A Nan hiểu ra thỉnh đức Phật 
kéo dài thọ mạng nhưng Ngài đã từ chối, bởi vì đã quá trể. Đức Phật nhập 
định để km lại cơn đau và tiếp tục đến Vaishali. Ngài đã triệu tập chư tăng 
đang sống ở Vaishali lại tại Mahavana Kutagarasala và nhắc nhở các vị tỳ 
kheo là giáo pháp của Ngài bao hàm trong 37 phẩm trợ đạo (Bodhipakshiya 
Dhammas) chia ra làm 7 nhóm (sự kiện này có thể xem như là lần Chuyển 
Pháp Luân lần thứ ba). 

1. Smrityupasthana (Pali, Satipatthanas)- Tứ Niệm Xứ: chánh niệm về 
thân, cảm thọ, tâm và pháp. Đây là con đường duy nhất được Thế Tôn tán 
dương dẫn đến chứng ngộ giải thoát. 

2. Samyakaprahana (Pali: Sammappadhanas)- Tứ Chánh Cần: tỉnh cần 
ngăn ngừa những ác pháp chưa sanh, đoạn trừ những ác pháp đã sanh, tỉnh 
cần làm phát khởi những thiện pháp chưa sanh và tỉnh cần làm tăng trưởng 
những thiện pháp đã sanh. 

3. Riddhipada (Pali: Iddhipadas)-Tứ Như ý Túc: chứng đạt thần thông 
bằng Dục định, Tỉnh tấn định, Tâm định và Tư duy định. 

4. Indriya (Pali: Indriyas)- Ngũ căn: nhân tố căn bản là Tín (niềm tin) 
vững chắc vào đức Phật là bậc Giác ngộ, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Thiên 
Nhân Sư.. và tin vào giáo pháp và tăng già, tín được hổ trợ bởi tinh tấn, niệm, 
định và trí tuệ. 

4. Balas- Ngũ lực: Ngũ lực cũng giống như ngũ căn đó là Tín, Tấn, Niệm, 
Định, và Tuệ. Sức mạnh của ngũ căn gọi là ngũ lực 

6. Sambodhyyanga (Pali:Sambojjhangas)-Thất giác chi: là con đường dẫn 
đến gíac ngộ hoàn toàn, đoạn trừ tất cả lậu hoặc, dẫn đến chứng đạt trí tuệ và 
giải thoát. Thất giác chi là Niệm giác chi, Trạch pháp giác chi, Tinh tấn giác 
chi, Hỷ giác chi, Khinh an giác chi, Định giác chi và Xả giác chi. 

7. Marga (Pali: Magga)-Bát Thánh Đạo: hay con đường Trung đạo tránh 
xa hai cực đoan khổ hạnh ép xác và hưởng thụ dục lạc thế gian. Do thấy được 
nguồn gốc của già chết đức Phật đã hoàn toàn giải thoát mọi khổ đau, Ngài đã 
chứng ngộ chân lý cao siêu, vi diệu, vượt khỏi ngôn ngữ khái niệm. 

Chịu đựng những đau đớn của cơn bệnh, đức Phật tiếp tục cùng tôn giả A 
Nan đi đến Kushinagar, Ngài đi qua làng Pava và nghỉ lại một ngôi làng mà 
một đoàn lái buôn vừa mới đi qua. Đến Pava con trai người thợ rèn Kunda 
(Thuần Đà) đã cúng dường đức Phật bữa cơm trong đó có thịt. Đức Phật chấp 
nhận nhưng không để ai ăn thức ăn đó. Đức Phật bảo Thuần Đà đem những 


150 


thức ăn còn lại đi chôn để người khác không bị trúng độc. Sau khi biết được 
thịt không tốt, Kunda rất đau khổ và ân hận vì nghĩ rằng chính thức ăn mà 
ông cúng dường đã làm cho đức Phật trúng độc nặng. Nhưng đức Phật đã 
khuyên giải ông ta rằng công đức của người cúng dường Thế Tôn bữa ăn cuối 
cùng cũng ngang bằng với người cúng dường Thế Tôn trước khi thành đạo. 
Người chủ một hiệu buôn, giai cấp quý tộc tên là Mailla, đến nói chuyện với 
đức Phật. Cảm động sâu sắc lời dạy của phật, ông đã cúng dường đức Phật hai 
tấm vải vàng sáng. Tuy nhiên màu sắc của vải không sánh được với ánh sáng 
phát ra từ người đức Phật. Thân đức Phật toả ra ánh sáng kỳ diệu hai lần, đó 
là đêm trước khi Ngài thành đạo và trước khi nhập niết bàn. 

Ngày kế tiếp, Đức Phật và A Nan đến bên bờ sông Hiranyavati ở phía 
nam Kushinagar, ở đó giữa hai cây sa la song thọ, đức Phật nằm nghiêng hông 
bên phải, tư thế sư tử đầu xoay về hướng Bắc. Đức Phật nói với tôn giả A NÑan 
điều quan trọng của giáo pháp Ngài là đức tin, một số giới luật mà các vị tỳ 
kheo cần phải giữ, trong cđó có cả việc trà tỳ kim thân của Ngài: 

“Này A Nan! Thế Tôn biết rằng tất cả chư tăng ở đây đều có niềm tin 
vào Tam bảo. Thậm chí có số người tuy chỉ mới chứng được quả vị Tu đà hoàn” 

Đức Phật im lặng nhìn chư tăng rồi nói; “Nờy các tỳ kheo, hãy lắng 
nghe Thế Tôn. Các pháp hữu u¡ là uô thường. Nếu có sanh tất có tử. Hãy nổ 
lực tinh tấn để chứng ngộ giải thoát!. Ta tuyên bố uới các ông rằng các phúp 
hữu ui đều biến hoại. Hãy nổ lực tỉnh tấn!” 

Đức Phật nhắm mắt. Ngài đã nói những lời dạy cuối cùng. Trái đất rúng 
dộng. Hoa Sa la nở rộ và rơi xuống như mưa. Thân và tâm của mọi người đều 
rúng động. Đức Phật nhập niết bàn. 

Đức Phật dạy hãy làm lễ trà tỳ giống như nghi lễ của một vị vua của tất 
cả vua; pháp thân Ngài được quấn trong vải mới, buộc bằng vải nhung, đặt 
trong một kim quan, bên ngoài bọc một kim quan bình thường và hoả táng. 
Sau cùng, tháp được xây ở các ngã tư đường để thờ. Những nhà quý tộc Mallas 
đã đến đãnh lễ ngài. Trong bài pháp cuối cùng đức Phật thuyết cho Tu Bạt Đà 
La, một đạo sĩ Bà La Môn đã 120 tuổi, đến quy y xuất gia làm đệ tử Phật, 
trước khi Ngài nhập niết bàn và là người đệ tử xuất gia cuối cùng của đức 
Phật. Đức Phật day: “Hấy nhớ b§, này các Tỳ bheol Ta luôn nói uới các ông là 
tất cả các pháp hữu u¡ đêu biến hoại! Hãy nổ lực tỉnh tấn để giải thoát. Tu bạt 
đò la ngôi thiền bế bên, lập túc nhập định chứng A la hán uò nhộp niết bàn, 
ngay trước bhi đúc Phật niết bàn.” 

Trong suốt 45 năm, đức Phật đã đi nhiều nơi để giáo hoá cho chúng sanh 
hiểu được giáo lý của Ngài. Người ta cho rằng sở dĩ đức Phật niết bàn là do ăn 
bị trúng độc. Theo một số tài liệu thì cho rằng đức Phật bịnh nặng do ăn thức 
ăn (suraka-maddavam) do một nữ thí chủ tên là Cundo, mẹ của Kunda nấu. Có 
người giải thích nghĩa của từ tên là một loại “thịt heo” Một số học giả cho là 


151 


thịt heo rừng, ngược lại một số lại cho rằng đây là một loại nấm hoang. Một số 
thì không đồng ý đó là thịt heo rừng cũng không phải nghĩa của từ 
Sukarakanda, mà là một loại củ mọc nhiều ở trong rừng, mà người theo đạo 
Hindu rất thích ăn. Nó là một loại cây thiên nhiên người ta ăn trong những 
ngày kiêng ăn. 

Khi canh ba đến, đức Phật hỏi các đệ tử của Ngài ba lần là có ai thắc 
mắc điều gì liên hệ đến Pháp và Luật không? Sau khi đức Phật day các vị tỳ 
kheo lần cuối cùng, Ngài vào niết bàn. Trái đất rúng động, sao rơi trên bầu 
trời. Trên trời xuất hiện cả khắp 10 phương sáng rực và nhạc trời vang lên. 

Trong 6 ngày kế tiếp, pháp thân của Ngài vẫn để nằm và các quý tộc 
Mallas dưới sự hướng dẫn của tôn giả A Nậu Lâu Đa` chuẩn bị cho lễ trà tỳ kim 
thân của Ngài. Vào ngày thứ 7, kim thân đức Phật được ướp bằng dầu thơm, 
hoa. Và lễ trà tỳ được chính thức tổ chức do ngài Ma Ha Ca Diếp tại 
Makutabandhana-chaitya (Rambhar stupa). Kim thân của Ngài được tẩm liệm 
bằng cả ngàn tấm vải đặt vào kim quan có rất nhiều vật quý giá. Sau khi lễ 
trà tỳ kết thúc, các tỳ kheo thu thập xá lợi của Phật. Chỉ còn những xương sọ, 
răng và những vải liệm bên ngoài và bên trong còn lại. Xá lợi được các quý tộc 
Mallas thu thập làm lễ tôn thờ tại Kushinagar. Ngày nay ngôi tháp này không 
còn như củ, hiện giờ là một tháp xây bằng gạch cao 15 mét và một khu vườn 
được chăm sóc cẩn thận. 

Những quý tộc Mallas ở Kushinagar nghĩ rằng họ rất may mắn được tất 
cả xá lợi của đức Phật nhưng đại diện của 8 nước đến đều muốn chia xá lợi và 
sắp sửa xãy ra chiến tranh. Để ngăn chặn sự xung đột, bà la Môn Drona đưa ý 
kiến là sẽ chia xá lợi ra 8 phần bằng nhau. Có một số giải thích là xá lợi của 
Phật được chia ra làm ba phần: chư Thiên, A tu la và loài Người. Và phần của 
loài người được chia làm 8 phần. Mỗi nước mang về thờ tại vương quốc của họ, 
và tám ngôi tháp được xây dựng. Sau này xá lợi lại được phân chia khi vua A 
Dục quyết định xây 84.000 ngôi tháp. Ngày nay xá lợi của Phật có ở nhiều ngôi 
tháp trên toàn lãnh thổ của Ấn Độ. 

Hai thế kỷ sau Kushinagar bị quên lãng, chẳng còn ai quan tâm. Cuối 
cùng nhờ lần chiêm bái của vua A Dục, Kushinagar đã hồi sinh. Vua đã cho 
xây dựng tháp và trụ đá tại đây. Điều này đã được Pháp Hiển và Huyền Trang 
xác minh, hai ngài đã đến đây và có đề cập đến ba ngôi tháp, hai trụ đá và 
nhiều thánh tíchkhác; dĩ nhiên khu vực này đã hoang tàn. Huyền Trang cũng 
đã nhìn thấy một tháp do vua xây tại nhà của Kunda, nơi đức Phật dùng bữa 
cơm cuối cùng. Tưởng niệm nơi đức Phật nhập niết bàn là một ngôichùa lớn 
xây bằng gạch và một pho tượng Phật nằm. Ngoài ra còn có một số di tích của 
tháp vua A Dục và một trụ đá và một bia ký kể lại sự kiện. Có hai tháp tưởng 
niệm những đời quá khứ của đức Phật ở đây. Cả ngài Pháp Hiển và Huyền 
Trang đều để cập đến một ngôi tháp nơi mà vị bảo vệ đức Phật, Vajapani đã 


152 


không còn bình tĩnh quăng cây tích trượng khi nghe tin Phật niết bàn. Cách 
đó một đoạn là tháp do vua A Dục xây tưởng niệm nơi phân chia xá lợi. Một 
nhà chiêm bái Trung Quốc khác, ngài Nghĩa Tịnh (672-693) có ghi chép một số 
chi tiết về Kushinagar, tuy nhiên ngài nói đến sự hưng thịnh của Kushinagar 
lúc bấy giờ. Theo một bia ký thế kỷ thứ 10-11, trong giai đoạn của triều đại 
Kalachuri, một tỉnh xá và một chánh điện thờ một tượng Phật rất lớn được 
xây dựng. Sau cả gần một thiên niên kỷ bị lãng quên, những di tích ở đây được 
Buchannan, một nhân viên của Công ty Đông Ấn chú ý đến. Lần đâu tiên 
trong giai đoạn cận đại, năm 1854 H.H Wilson đã nêu ra vị trí của Kushinagar 
và Kasia. Tuy nhiên chính Alexander Cunningham , nhà khảo cổ đã chắc chắn 
xác định vị trí của Kushinagar trong những lần đến đây vào những năm 1861- 
62. Năm 1876-77, người phụ tá của ông là A.C.L. Carlleyle đã khai quật tìm 
thấy ngôi tháp chính và ngay trước tượng Phật niết bàn. Suốt thời gian năm 
1904-1907 dưới sự giám sát chính của .J.Ph. Vogel và vào năm 1910-1912, 
Hirananda Shastri đã tiến hành nhiều cuộc khai quật, tìm thấy nhiều toà nhà 
bằng gạch, di tích và nhiều bia ký. Điều lạ lùng là không có một bia ký nào 
đề cập đến cái tên Kushinagar hay bất cứ một từ tương đương nào. Sự khôi 
phục phần lớn là nhờ những nổ lực của tỳ kheo Mahavira người sống ở đây vào 
những năm 1890-1920. Hội chợ thường niên tổ chức vào những ngày kỷ niệm 
của đức Phật được khởi xướng do Đại đức Chandramani, đã trở thành phổ biến 
và thu hút rất nhiều du khách. 

Kushinagar được xác định trở lại vào cuối thế kỷ 19. Những cuộc khai 
quật cho thấy Phật giáo đã phát triển ở đây trong một thời gian khá lâu. 
Những di tích của 10 tỉnh xá khác nhau có từ thế kỷ thứ 4 đến thế kỷ 11 được 
tìm thấy. Hầu hết những di tích này đều nằm trong một công viên, ở giữa khu 
vườn là một chánh điện mới xây và một tượng Phật niết bàn lớn. Tượng Phật 
này vốn được làm ở Mathura và thờ ở đây do một tu sĩ tên là Haribhadra sống 
vào triều đại Kumaragupta (415-556 TL), người thành lập tỉnh xá Nalanda. Pho 
tượng được tìm thấy vào cuối thế kỷ 19 nhưng đã bị hư hỏng, hiện nay đã được 
tu sửa trở lại. Đằng sau chánh điện là một tháp lớn xây vào thời kỳ Gupta. 
Phật giáo Miến Điện đã tu sửa lại vào đầu thế kỷ 20. Gần đó là một ngôi chùa 
nhỏ xây dựng kỷ niệm nơi đức Phật nghỉ lần cuối trước một khu vườn 8a la, 
khu vườn này cũng được khôi phục trở lại. Về phía Đông là một tháp lớn, bây 
giờ người ta goI là Ramabhar, di tích của nơi trà tỳ kim thân đức Phật. 

Tháp Niết bàn 

Ngay sau chánh điện thờ tượng Phật niết bàn là một tháp xây dựng 
ngay nơi đức Phật nhập niết bàn giữa hai cây sa la song thọ. 


13) 





Tháp Niết Bàn ở Kusinagara 


Cũng như những ngôi tháp khác, tháp này gồm có nhiều tháp nhỏ. Bên 
trong của ngôi tháp trước đây người ta tìm thấy những mẫu than đen và đất 
đen, chắc đây là những thứ từ giàn thiêu. Ngôi tháp chính được khai quật hoàn 
toàn vào năm 1876 do Carlleyle. Ngôi tháp là một khối gạch đồ sộ trong tình 
trạng sắp đổ. Điều này cho thấy tháp là một công trình kiến trúc rất hùng vĩ, 
gồm cả tháp nhọn, và có thể cao đến 45.72 m. Móng của tháp và chùa xây trên 
khu vực cao hơn mặt đất là 2.74 m. Phần eo hình trụ của tháp cao 5.5 m dọc 
theo đường viên trên đỉnh là những trang trí và những hình vẻ thu nhỏ. Ở 
phần eo này là mái vòm đã bị hỏng hoàn toàn chỉ còn một bức tường bằng 
gạch. Bia ký khắc trên một cái bình bằng đồng tìm thấy ở đây có bài kinh 
Nidana sutta bằng chữ Sanskrit. Bia ký này tóm tắt lời tuyên bố rằng chiếc đĩa 
đã được Haribala đặt trong tháp niết bàn (nirvana-chaitya) , người có lẽ đã tôn 
tượng Phật niết bàn trong ngôi chánh điện gần bên. Haribala cũng đã làm lớn 
ngôi tháp lên. Và xá lợi của đức Phật đã được thờ tại tháp này. năm 1922, 
ngôi tháp đã được phục hồi hoàn toàn nhờ sự cúng dường của U Po Kyu và U 
Po Hlaing người Miến Điện. 

Chùa Niết bàn- Nirvana temple 

Nằm trên cùng khu đất của ngôi tháp chính là Nirvana temple. Năm 
1876 Carlleyle đã khai quât toànbộ khu vực này và tìm thấy một pho tượng 
Phật niết bàn lớn đã bị gãy phần đế. Những mãnh vở của tượng sau đó bị thất 
lạc, tuy nhiên ông đã tìm thấy chúng bị chôn cùng với phần chính của đế 
tượng. Với sự giúp đỡ ông đã khôi phục lại và sửa lại pho tượng trở lại hình 
dáng củ, mặc dù có một số mãnh vở đã bị thất lạc. Pho tượng dài 6.1m được 
làm từ một khối đá sathạch nguyên màu hơi đỏ của Chunar. Tượng biểu tượng 
Phật Niết Bàn, nằm nghiêng hông bên phải, mặt xoay về hướng Tây. Tượng 
được đặt trên một bệ xây bằng gạch lớn. 


154 





Tượng Phật Niết Bàn ở Kusinagara 


Tượng Phật nằm một cách an lành, nghiêng hông bên phải, đầu xoay về 
hướng Bắc; tay phải đặt ở dưới đầu, tay trái duỗi thẳng trên đùi. Nơi đặt tượng 
Phật có ba hốc ở phía Tây mỗi hốc đều có đặt một tượng nhỏ. Bức hình phía 
bên trái là một phụ nữ tóc dài, có lẽ biểu trưng cho những người quý tộc 
Mallas đau buồn khi Phật niết bàn. Bức hình ở chính giữa là một vị tỳ kheo 
đang thiền định quay lưng ra phía ngoài. Bức hình bên phải cũng là một tỳ 
kheo, nhưng vị này tay ôm đầu rất đau buồn. Những hình này không nghi ngờ 
gì là biểu tượng cho một số tỳ kheo vẫn giữ được bình tĩnh và một số vị rất đau 
buồn khóc lóc khi Phật nhập niết bàn. Tượng Phật niết bàn được đắp bằng vải 
màu vàng mù tạc, và trang nghiêm với những lời kinh của đệ tử của Ngài. Để 
thuận tiện cho những phật tử hành hương và đi nhiễu chung quanh tháp, nhà 
nước Ấn Độ đã cho xây dựng lại ngôi chùa vào năm 1956 vào dịp lễ kỷ niệm 
2500 ngày đức Phật đản sanh. 

Một bia ký ở đế tượng ghi vào thế kỷ thứ 5. Bia ký này đã bị hỏng 
nhiều: “Pho tượng này là món quà cúng dường của Haribala, một tu sĩ ở Đại 
tính xá, thiết kế bởi Din....”. Cho chúng ta biết được rằng vào thời kỳ của 
Kumargupta (418-455 TL), một tỳ kheo tên là Haribala đã dựng tượng này. Từ 
những chứng tích của những chỗ sửa bằng vửa cho thấy rằng pho tượng đã bi 
vùi dưới lòng đất qua nhiều thế kỷ. Ngài Huyền Trang cũng đã đến đãnh lễ tại 
đây và cũng đã nhìn thấy pho tượng, đọc được những dòng chữ ở tượng là vào 
thế kỷ thứ 5 TL. Khi Carlleyle khai quật ngôi chùa vào năm 1876, ông đã tìm 
thấy tượng đã bị vỡ hoàn toàn và ông đã cố gắng khôi phục lại pho tượng. Điều 
chú ý rằng đây là một trong rất ít những chứng cứ của Phật niết bàn được tìm 
thấy ở Bắc Ấn Độ. 


155 


Điện thờ Matha-kuar 

Khoảng 200 mét cách tháp chính về hướng Tây nam, rời khỏi khu di tích 
và đi theo con đường chính về hướng Nam, là điện thờ Matha-kuar, nơi có thờ 
một tượng Phật rất lớn. Theo truyền thuyết của dân địa phương, thì đây là nơi 
mà trước khi Phật nhập niết bàn đã thuyết bài pháp sau cùng. Pho tượng này 
dân địa phương gọi là Matha-kuar, có nghĩa là “thái tử chết. Tượng Phật làm 
bằng một loại đá đen cao 3.05 m (trong tư thế ngồi chạm đất) vào thế kỷ thứ ð 
TL. Pho tượng được Carlleyle tìm thấy khi khai quật đã bị gãy làm hai và chắc 
chắn ở đây là một chánh điện của một tỉnh xá lớn, mà nền móng chúng ta có 
thể nhìn thấy ngày nay. Trong tư thế này đức Phật ngồi thiền, tay phải chạm 
đất. Pho tượng khi tìm được đã bị gãy làm đôi và đã được sửa phục hồi trở lại, 
và ngôi điện thờ được xây dựng vào năm 192/7. Ngôi điện thờ này do những 
phật tử hành hương người Miến Điện xây dựng. 

Tháp Trà tỳ 

Khoảng 1.6 km cách điện thờ Matha-kuar về hướng Đông là một ngôi 
tháp nằm đối diện với con đường từ Kasia đi Deoria đánh dấu nơi trà tỳ kim 
thân đức Phật, trong Phật giáo gọi tháp này là Makutabanhana-chaitya. Gần 
đó là một hồ nước Ramabhar, đó là lý do vì sao tháp có tên là Ramabhar. Tháp 
này hình cái trống tròn lớn, đường kính là 34.14 m và phần vòng tròn ở dưới 
móng gồm hai hoặc nhiều tầng đường kính ở đáy là 47.24. tháp cao 15.5 m. 


Những di tích khác tìm thấy là những tháp nhỏ dựng bởi những phật tử 
hành hương qua nhiều giai đoạn. Một bảo sao của tháp trà tỳ đã được xây dựng 
gần đây, dựa trên những yếu tố chính của vũ trụ, biểu tượng năm yếu tố tạo 
thành con người, biểu trưng cho Đất (bệ hình vuông), gió (hình tròn), lửa (đế 
hình tam giác), nước (hình lưỡi liềm), hư không (đỉnh hình chóp nón). 
Kunwarkakot Matha cách Ramabhar chừng 2.4 km về hướng Tây là một ngôi 
chùa có thờ một tượng Phật ngồi lớn. 

Những khu vườn xanh tươi chung quanh các ngôi tháp, những khu di tích 
và cây cối xanh tươi chung quanh khu vực đã làm cho toàn bộ khu thánh tích 
này rất thanh bình, trong sạch. Một tượng Phật vàng ngồi một cách oai 
nghiêm ở chùa Miến Điện, dựng trong một hồ nước đối diện với văn phòng du 
lịch. Tượng Phật rất đẹp thu hút nhiều khách hành hương ở tại chùa Trung 
Quốc. Có rất nhiều chùa có cả trung tâm Phật giáo Indo-Japan-Sri Lanka. Nằm 
một bên của khu vườn là Trung tâm thiền quốc tế của Trung Quốc. Nằm ở phía 
Nam khu vườn là một ngôi chùa Tipet nhỏ với nhiều ngôi tháp xây dựng theo 
kiến trúc của Tipet. Cũng ở tại Kushinagar chúng ta có thể thấy nhiều sinh 
hoạt của Phật giáo hồi sinh ở đây. Vào dịp lễ Phật đản mỗi năm đều có tổ 
chức lễ rất lớn. 


156 


Có nhiều tỉnh xá, chùa mới xây dựng. Chùa đầu tiên xây dựng ở 
Kushinagar là chùa Chandramani Bhikshu Dharamasala của Miến Điện. Gần 
đó là chùa Trung quốc có thờ tượng Phật bằng đá trắng và thân Tara trắng. 

Gần Trung tâm thiền của Sri Lanka jJapanese Foundation là một viện 
bảo tàng Kushhinagar mới xây dựng. 

Những thông tin và dịch vụ cần thiết 

Mã số điện thoại: 05563. Central bank of India nằm trên quốc lộ 28- 
Kasya Rd,Tel: 271089, State bank of India (Tel: 271024). Tuy nhiên nhữn ngân 
hàng này không đổi các check du lịch. Văn phòng du lịch UP nằm trên đường 
Buddha marg. Bưu điện ở ngã tư (Tel: 271029); mã số bưu điện 274403. 

Khách sạn và thức ăn 

Hotel Nekko Lotus (Tel: 271039), International Buddhist Guest House, 
Hindu Birla Budha Dharmashala, nepali Dharmashala, UP State Tourist 
Bungalow, và Ashok Travelers Lodge. Những chỗ nghỉ với giá rẻ hơn là Chùa 
Linh Sơn, chùa Miến Điện và Nhà nghỉ Miến Điện. Gần chùa Miến Điện là 
một quán Yama Kwality Café có nhiều món ăn tốt, có cả thức ăn Thái, 
Chinese, Tipet, và Nepal. 

Ga nối liền: Gorakpur 

Dân số khoảng 1 triệu người; mã số điện thoại 0551. 

Đấy là thành phố chính cuối cùng ở Ấn Độ nếu như du khách muốn sang 
Nepal. Quân đội Anh và Gorkha đã đánh nhau gần thành phố vào đầu thế kỷ 
18. sau này thành phố trở thành trung tâm tuyển mộ binh sĩ Gorkha gia nhập 
vào quân đội Anh và Ấn Độ. Đây là một trung tâm nghỉ ngơi thành phố bảo trì 
tàu lửa chính. Thành phố cũng trở thành trung tâm hành hương do có ngôi đền 
Gorakhnath. Nằm trên quốc lộ 28 cách khoảng 55 km là Kasia, đi khoảng 3 
cây số về hướng Tây nam là Kushinagar. 

Bến xe buýt chừng 3 phút đi bộ từ sân ga. Xe buýt có tuyến đường đi 
Lueknow và Varanasi, Patna và những thi trấn lân cận. Có nhiều du khách đi 
bằng xe buýt để sang Nepal. Rời Gorakpur chừng 5ð cây số đi ngang qua đền 
thờ Gorakhanath, đi thêm 7 km nữa quẹo trái đi Nauwgarh và Lumpini (65 
km), ở đây là biên giới của Nepal, nhưng hiện nay biên giới này đóng cửa, 
chúng ta phải tiếp tục đi về Sonauli để sang Nepal. 

*Chú ý: coi chừng những tay cò ở bến xe. Sẽ đòi tăng thêm tiền cước 
hành lý. Đừng đi với International Tourism Agency đối diện sân ga xe lửa, 
những chuyến xe bus ở đây chất lượng rất tôi. Xe Buýt ở biên giới Sonauli thì 
OKE. 


157 


14.SANKISA, NƠI ĐỨC PHẬT XUỐNG TỪ 
CUNG TRỜI ĐÂU SUẤT 

Về hướng Tây và có lẽ ít được biết đến trong 8 thánh tích quan trọng 
của Phật giáo là Sankasya, tên này xuất phát từ một ngôi tháp do vua Tịnh 
Phạn xây để tưởng nhớ đức Phật. Sankasya (Pali: Sankissa, hiện tại Sankisa- 
Basantpur) là một ngôi làng nhỏ cách Fetehgarh, trị trấn Farrukhabad 37 km 
về hướng Tây. Nằm dọc theo bờ sông Kali, sankisa cách Luecknow 180 km về 
hướng Tây, Kannauj 80 km về hướng Bắc. Sankisa cách ga Pakhna 12 km, trên 
tuyến đường tàu hoả Shikohabad-Lucknow. Cũng rất dễ dàng đến từ Agra- 
Mainpurl. 

Nơi này liên quan đến một trong những điều thần diệu của đức Phật, nơi 
đây Ngài đã trở lại cõi ta bà từ cung trời Đâu suất, “trayastrimsha' (tam thập 
tam thiên), đức Phật đã giảng A Tỳ Đàm cho hoàng hậu Maya và chư thiên. Sự 
kiện này xãy ra sau khi đức Phật thi triển thần thông ở Shravasti, bởi vì đây 
là truyền thống của chư Phật phải nghỉ ngơi ở cõi trời 33 sau khi chư Phật thi 
triển thần thông. Theo truyền thống Phật giáo, sau khi thuyết pháp cho mẫu 
hậu Maya, đức Phật trở lại bằng ba bậc thang cùng với Phạm thiên và Đế 
thích. 

Cảnh tuyệt diệu của chiếc thang kỳ diệu mà đức Phật trở lại từ cung trời 
Đâu suất được diễn tả trong bức phù điêu ở Bharhut. Chiếc thang này chỉ là 
hình ảnh tưởng tượng của ba bậc thang bằng đá cứng, tương tự với những bậc 
thang được tìm thấy ở tại cổng phía Tây của ngôi tháp. Huyền thoại của chiếc 
thang này được Pháp Hiển và Huyễển Trang miêu tả cũng như trong sử của 
Tích Lan. Theo huyền thoại ngày xưa, đức Phật đã thăm cung trời Đâu suất và 
giảng pháp chochư thiên và hoàng hậu Mayadevi. Kết thúc ba tháng, mục đích 
của Ngài đã xong, Ngài quyết định trở lại cõi ta bà tại thành phố Sakaspura 
(Sankassa hay Sankisa). Đế thích nghĩ rằng đức Phật trở lại cõi ta bà, cho nên 
tổ chức lễ tiển Ngài cho long trọng. Cho nên Đế thích đã bắt một chiếc thang 
vàng từ Mahameru đến Sakaspura. Lúc ấy xuất hiện ba thang báu. Đức Phật 
đứng ở chiếc thang giữa, được làm bằng bảy báu, và Ngài trở lại cõi ta bà. 
Phạm thiên biến chiếc thang bạc mất, nắm lấy chỗ ngồi bằng tay phải, tay 
trái cầm chiếc lọng trắng trong khi đó Đế thích hoá một chiếc thang vàng, 
nắm lấy cung điện bằng tay traí, cầm lọng trong tay. Vô số chư thiên đến tiển 
đức Phật. Sau khi đức Phật trở về, tất cả những chiếc thang này đều biến mất, 
chỉ còn lại bảy dấu chân có thể thấy được. Những thang này dài 80.000 do 
tuân. Những bậc thang làm bằng châu báu trang trí rất đẹp. Tất cả xuất hiện ở 
trần gian như hình ba cầu vòng. 

Khi đức Phật ở tại cung trời Đâu suất để thuyết pháp cho hoàng hậu, sau 
ba tháng Ngài sẽ trở lại ở Sankisa. Vào thời điểm đó, các vua của 8 nước, tất 
cả quan lại dân chúng không gặp đức Phật trong thời gian rất lâu, và họ muốn 


158 


gặp đức Phật. họ kéo đến vương quốc này để chào đón đức Phật trở lại. Khi đó 
một tỳ kheo ni tên là Utpala nghĩ rằng: “Hôm nay tất cả vua chúa, dân chúng 
đều đi đến gặp đức Phật. Ta là nữ giới làm thế nào có thể được thấy mặt Thế 
Tôn?”. Đức Phật lúc đó dùng thần thông biến tỳ kheo ni này trở thành vua 
Chakravarti, và vị này đã diện kiến được Ngaì trước tiên. 

Ngôi làng Sankisa hiện nay nằm trên một khu đất cao. Dãy đất này 
chạy dài ra khỏi khu vực của ngôi làng, người địa phương gọi la` Kila. Khu đất 
này cao 12.5 m ra trãi dài một khu vực 457.2 m x 305m. Khoảng chừng 400 
mét về hướng Nam có một mô đất khác được xây bằng gạch cứng chung quanh 
là một ngôi đền thờ tưởng niệm Bisahari Devi. Những mô đất khác gồm nhiều 
khối gạch xây, có một bức tường thành kéo dài 5.5 km. Về hướng Đông của 
Sankisa khoảng 400 mét là một nơi gọi là Chaukhandi. Ở đây người ta tthấy 
một số gạch cổ cỡ lớn. Ở hướng Đông bắc của khu vực này người ta tìm thấy 
một số trụ hàng rào làm bằng đá sa thạnh của Mathura. Gần đó là ngôi đền 
thờ Terha Mahadeva, trong đó có một hồ nước gọi là Nagasara (hồ của thần 
rắn). 

Nơi đây chỉ là một trong tám thánh tích liên quan đến cuộc đời đức 
Phật. Hiện nay ở đây không có một ngôi chùa hay một tỉnh xá nào cả thậm 
chí cũng không có đến một vị tu sĩ. Có lẽ do vì nơi này còn hoang dã và cách 
xa thành phố 

*Ở đây chỉ có một chổ nghỉ lại duy nhất là Tourist Bungalow. Thành phố 

gần nhất là Manipuri, tốt nhất là nên đến Agra (175 km) bằng quốc lộ 2. 


159 


15. MATHURA, THỦ PHỦ CỦA SURASENA- 
ĐỨC PHẬT ĐÃ ĐẾN NƠI NÀY 

Dân số khoảng 250.000 người, mã số điện thoại 0565. 

Mathura cách Delhi 145 km, cách Agra 58 km nằm trên quốc lộ 2, có 
đường xelửa nối liền hai thành phố này.. Viện bảo tàng cách sân ga chừng 1 
cây số. 

Mathura, trước đây đọc là Madhura, vào thời đức Phật là thủ đô của 
vương quốc Surasena nằm trên bờ sông Yamuna. Đức Phật có đến đây một đôi 
lần, và hình như Ngài cũng không có ấn tượng tốt về nơi này. khi Maha 
Kachchhana đến đây, Ngài đã giảng kinh Mathura cho nhà vua, phủ nhận 
những quan điểm Bà la môn là giai cấp tối cao. Mặc dù nơi này không liên 
quan đến đức Phật nhiều nhưng Mathura sau này trở thành một trung tâm 
Phật giáo rất hưng thịnh vào những thế kỷ sau. Trong suốt thời kỳ Kusana và 
Gupta, những thợ điêu khắc đá ở đây đã làm ra nhiều tác phẩm nghệ thuật để 
trang trí trong những điện thờ ở địa phương và nhiều nơi khác. 

Thành phố cũng là thủ đô trong suốt thế kỷ thứ 1 và thứ 2. Khi ngài 
Pháp Hiển đến đây, ở đây có đến 20 tinh xá và 3000 tu sĩ. Có những tháp 
tưởng niệm ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên và A Nan, và có nhiều tháp thờ 
kinh tạng, luật tạng và luận tạng. Cứ mỗi năm, sau mùa an cư, có một lễ hội 
tôn giáo lớn mà tất cả mọi người đều tham dự. 

“Tất cả các tu sĩ đều đến rất đông đủ uàò giảng pháp, sau đó lễ uà cúng 
tại thúp ngùi Xá Lợi Phốt, uới hương hoa uò nhang. Người ta thắp đèn bhắp 
nơi, những nhạc công biểu diễn. Tỳ bheo nỉ thì tập trung lễ cúng thúp ngòi A 
Nan uì nhờ ngài A Nơn đã xin phép đúc Phật cho nữ giới xuất gia. Các sa di 
thì lễ thúp ngài La Hầu La. Các luận sư thì cúng tháp thờ luận tạng, Luật sư 
thì cúng thúp thờ luật tạng.” 

Huyền Trang nói là đã nhìn thấy một lễ hội giống như vậy trong thời 
gian ngài ở tại Mathura. Ngài cũng thấy ở đây có ba ngôi tháp của vua A Dục. 
Năm 1017, Madmuh Ghazni (Hồi giáo) đã đánh phá thành phố và phá huỷ các 
chùa chiền. Điều này đã tái diễn bởi sự huỷ điệt của Sikander Lodi năm 1500. 
Vào cuối thế kỷ 17, với những sắc lệnh mù quáng của vua Aurangzeb, tất cả 
những chùa chiền đền thờ chính đều bị phá huỷ. Jats và Marathas đã đánh 
nhau tranh dành thành phố khi triều đại Mughal suy tàn, nhưng vào đầu thế 
kỷ 9 thì người Anh đã kiểm soát khu vực này. Họ đặt những căn cứ quân sự ở 
phía Nam, có một nghĩa trang và một nhà thờ thiên chúa giáo chính thống La 
mã. Hiện nay không có một di tích nào đặc biệt của Hồi giáo, ngoại trừ một số 
toà nhà kiến trúc rất đẹp nhưng đã bị hư hỏng vì lâu ngày và sự thờ ơ không 
chăm sóc. 


160 


Sự hồi sinh của Phật giáo ở Mathura được xác minh qua những cuộc khai 
quật kéo dài cả hơn 100 năm ở khu vực chung quanh thành phố đã tìm thấy 
được rất nhiều di tích cổ của Phật giáo. Năm 1836, Col. L.R. Stacy tim thấy 
một pho tượng phụ nữ bán thân, đứng trên một người lùn tịt, có một con chim 
trên vai và tay phải cầm một lồng chim. Bức tượng rất dễ thương này hiện nay 
đang được triển lãm tại Viện bảo tàng ở Kolkata, thu hút rất nhiều sự chú ý, 
và nhiều nhà khảo cổ nghiệp dư bắt đầu khai quật ở những mô đất chung 
quanh thành phố để tìm kiếm thêm cái gì đó. Cunningham khám phá ra khu 
vực naỳ vào năm 1853 và tiếp tục vào những năm 1862 và 1871. năm 1860, 
trong lúc toà án đang xây cất, một số tác phẩm điêu khắc được phát hiện, 
trong đó có nhiều tượng và trụ hàng rào, trụ đá, nhiều tháp nhỏ, và nhiều lọng 
bằng đá. Chính ở đây pho tượng Phật Mathura, có lẽ là pho tượng Phật đẹp 
nhất ở Ấn Độ đã được tìm thấy từ trước đến nay. Pho tượng hiện nay được bảo 
tồn ở Rastrapati Bhavan ở New Delhi, và không có triển lãm cho công chúng 
xem. 

Trong số những tượng Phật Mathura, thì hai tư thế rất phổ biến. Ở mô 
đất Katra một tượng Phật ngồi trong tư thế đang thuyết pháp (thế kỷ thứ 2 
TL), tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đứng ở phiá sau. Một tư thế khác 
nữa là đức Phật đứng và đang thuyết pháp (thế kỷ thứ 4 TL); đức Phật đắp y 
mềm. 

Những cuộc khai quật cuối cùng ở Mathura tiến hành vào năm 1976 ở 
vùng ngoại ô phía Tây của thành phố, gần nhà máy thuỷ điện. Một số lượng 
điêu khắc giá trị của thời đại Kusana và Gupta được tìm thấy, trong số đó có 
hai pho tượng Phật kích thước như người thật, cả hai pho tượng đều rất đẹp và 
có ghi tên của người tạc tượng. Không may là không có một ngôi chùa nào 
trong rất nhiều ngôi chùa ở Mathura còn lại đến ngày nay, bởi vì người ta đã 
xây dựng một thành phố hiện đại ở đó. Muốn thấy thời kỳ hoàng kim của 
Mathura chỉ đi đến tham quan Viện bảo tàng mới thấy được. 

Viện Bảo Tàng 

The Government Museum là một rong những vViện bảo tàng quan trọng 
ở Ấn Độ, bởi vì ở đây trưng bày rất nhiều hiện vật khảo cổ, điêu khắc của 
Phật giáo rất thu hút khách hành hương đến tham quan. Tác phẩm đẹp nhất 
tại Viện bảo tàng là pho tượng Phật đứng kích thước như người thật. Pho 
tượng được tạc vào giữa thế kỷ thứ 5 TL, và có một dòng chữ ghi ở chân tượng 
là tượng do một tu sĩ tên là Yasadinna cúng dường. Tay phải của tượng, hiện 
nay đã mất, được giơ cao và bắt ấn vô uý trong khi tay trái thì nắm dãi y. Dây 
nịt thắt ở eo có thể nhìn thấy dưới lớp y, những nếp y có màu óng ánh. Hai 
người phật tử nhỏ đang quỳ thỉnh câu ở một bên chân đức Phật. Tay, gương 
mặt và hào quang của pho tượng được tạc rất thanh nhã, tạo cho pho tượng có 
một nét sống động và là tượng độc nhất vô nhị ở Ân Độ. 


161 


Một tác phẩm điêu khắc đẹp khác là pho tượng Phật ngồi tìm thấy ở 
Katra, cách Mathura chừng vài cây số. Pho tượng vẫn còn nguyên vẹn, ngồi 
kiết gìa trên một bệ có ba con sư tử. Tượng được làm vào thế kỷ thứ 2 TL, và 
dòng chữ ghi trên bệ là pho tượng được một tỳ kheo ni tên là Amoha-asI cúng 
dường cho “sự an lạc hạnh phúc của tất cả chúng sanh”. Hai thị giả chỉ nhìn 
thấy nhú ở đằng sau đức Phật, trong khi hai chư thiên thì một người ở bên trái 
đang mang một bình bát châu báu, còn người khác thì ở bên phải chắp tay bay 
về hướng hào quang. Những cành lá của cây Bồ Đề có thể nhìn thấy ở phái sau 
đầu đức Phật. Mắt mở lớn, tay trái đặt chắc chắn trên đầu gối, tạo một ấn 
tượng mạnh mẽ và tỉnh táo. 

Đứng về phương diện lịch sử mà nói, tác phẩm điêu khắc quan trọng 
nhất ở Viện bảo tàng là hình tượng của vua Kanishka, một trong số ít hình 
tượng của một nhân vật lịch sử còn lại ở Ấn Độ. mặc dầu đầu của tượng đã bị 
mất, chân bị xiên, tay trái cầm trượng, tay phải cầm một thanh kiếm lớn cho 
thấy rõ rằng vua Kanishka là một ông vua thẳng thắn. Bia ký trên tượng ghi 
rằng: “Đại Đế, Vua cuả các vị vua, con trai của Thượng đế, Kanishka”. Mặc dù 
vua là một người giỏi về quân sự nhưng vua cũng rất ham mê nghệ thuật và đã 
đóng góp rất lớn cho Phật giáo hơn bất kỳ ông vua nào ở Ấn Độ ngoại trừ vua 
A Dục. 

Viện bảo tàng mở cửa từ ngày 1 tháng 7 cho đến 30 tháng 4:10giờ 30 
đến 17 giờ và từ 1 tháng 5 đến 30 tháng 6 từ 7giờ 30 đến 12giờ 30, đóng cửa 
ngày chủ nhật, thứ hai và ngày thứ bảy của tuần thứ hai trong tháng. Giữa 
thời gian từ 16 tháng 4 đến 30 tháng 6 giờ mở cửalà từ 7giờ 30 đến 12 giờ 30; 
vé vào cửa ð rupees. 

Khách sạn 

Madhuvan (28 phòng), Krishna nagar, tel 2420064, Fax 242684, có 
phòng máy lạnh, nhà hàng, và đổi ngoại tệ; Radha Ashok (21 phòng), Tel 
2530395, Fax 2530396, bwra@vsnlcom; Mansarovar Palace (22 phòng), tTel 
2408686, Fax 2401611; Agra, tel 2403318; Tourist Bungalow (14 phòng), tel 
2407822; International Guest House, tel 2405888. 


Dịch xong ngày 30-6-2005 
New Delhi-Ấn Độ 
Nguyên tác: WHERE THE BUDDHA WALKED 
4 COMPANION TÔ THE BUDDHIST PLACES 0F INDIA 
của giáo sư Rana P.B. Singh 
Dịch giả: Minh Tâm 


htfp:/www.quansduc.com/tacgia/thichminhtam-dalat.html 


162 


